Lm Augustinô NGUYËN VĂN TRINH 


LƯỢC SỬ 
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 
QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


ĐẠI CHÚNG VIÉN THÁNH GIUSE 
1998 


LỊCH SỬ HỘI THÁNH LÀ GÌ ? 


LỜI MỞ ĐẦU 
LỊCH SỬ HỘI THÁNH LÀ GÌ ? 


1. HỘI THÁNH LÀ NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ. 


“Từ “Hội Thánh) nghĩa là ‘tâp họp. Thuật ngữ này chỉ cuộc 
họp của những người được Lời Chúa tập họp thành Dân Thiên 
Chúa, và nhờ Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng, họ trở thành Thân 
Thể của Đức Kitô” (GLTC 777). 


Chúa Kitô tiếp tục sống trong Hội Thánh để hoàn tất chương 
trình cứu độ của mình. 
- “Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng 
cúu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người” (Ep 5,23). 


- “Anh em là thân thể Đúc Kitô, và mỗi người là một bộ phận 
(1 Cr 12,27). 


52 


Chính vì thế Hội Thánh mang tính chát thiên linh. 


2. HÓI THÁNH VUA CÓ TÍNH THIÉN LINH, 
VUA MANG TÍNH TRÁN TUC 


“Hội Thánh sống trong lich sử, nhưng vượt trên lịch sử. Chỉ 
với “соп mắt đức tin’, chúng ta mới có thể thấy được thực tại 
thiêng liêng mang sức sống thân linh noi thực tại hữu hinh của 
Hội Thánh” (GLTC 770). 

Mặc dù mang tính thiên linh, nhưng Hội Thánh vẫn có một 

lịch sử vì sống giữa trần thế, và chi thể của mình là những con người 
phải tùng phục qui luật biến đổi và phát triển. 


5 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Nói đến lịch sử là phải nói đến phát triển. 


e Hội thánh một mặt nằm dưới qui luật phát triển như những lịch sử 
khác, nên phải chấp nhận sự phê bình như những khoa học khác. 


• Mặt khác, Hội thánh phát triển dưới sự hướng dẫn của Thánh 
Linh, chính vì thế phải được nhận định dưới nguyên tắc của mặc 
khải. Lịch sử Hội thánh không thuần túy như là khoa học Lịch sử, 
nhưng là một bộ môn thần học. Nhìn lại quá khứ dưới ánh sáng 
đức tin, như dân Do thái đọc lịch sử của mình trong Cựu ước, Hội 
Thánh củng cố các tín hữu vững tin tiến bước trong tương lai để 
xây dựng Nước Trời. 


3. HỘI THÁNH VUA THÁNH THIỆN, 
VỪA ÔM ÂP TRONG LÒNG MÌNH CÁC TỘI NHÂN. 


Dụ ngôn lúa và cổ lùng (Mt 13,24-30) luôn luôn nhắc nhớ 
chúng ta về thân phận tội nhân của mình. Chỉ có Đức Kitô là Đấng 
Thánh và Người luôn mời gọi chúng ta nên thánh. Cuộc sám hối và 
canh tân phải được thực hiện liên lỉ trong Hội Thánh. 


Trong Thông Điệp Ut unum sint của Đức Giáo Hoàng Gioan- 
Phaolô II ban hành ngày 30.5.1995, số 11 có nói: 


“Giáo hội Công Giáo khẳng định rằng qua 2000 năm lịch sử 
của mình, Giáo hội đã được gìn giữ trong sự hiệp nhất với tất 
cả những tài sån mà Thiên Chúa muốn phú cho Giáo hội của 
Người, dâu những cơn khủng hoảng trám trong đã làm cho 
Giáo hội lung lay, những sự thiếu trung thành của một số chức 
sắc của mình, và những sai lỗi do các thành viên của mình vấp 
phải. Giáo hội Công Giáo biết rằng, nhờ sự nâng đỡ của Thánh 
Linh, những yếu đuối, những tám thường, những tội lỗi và đôi 
khi những sự phán nghịch của một số con cái của mình, không 


6 


LỊCH SỬ HỘI THÁNH LÀ GÌ ? 
thể phá hủy điều mà Thiên Chúa đã đặt nơi Giáo hội theo ý 
định ân súng của Người. Ngay cả “cửa hỏa ngục cũng không 
chống lại được Giáo hội” (Mt 16,18). Tuy nhiên, Giáo hội Công 
Giáo cũng không quên rằng trong cung lòng của mình, nhiều 
người đã làm đen tối ý định của Thiên Chúa”. 

Nhà thần học người Đức Hans Urs von Balthasar, được Đức 

Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nâng lên hàng Hồng Y vi sự đóng góp 
thần học của ngài cho Hội Thánh, đã đưa ra một danh mục các tội 
lỗi căn bản của Hội Thánh trong qúa khứ, để kêu gọi chúng ta và cả 
Hội Thánh “xin lõi thé giới” và tìm cách đến bù: 

“Ép buộc người ta chịu phép Thánh Tẩy; lập những Tòa Án 
xét xử các di giáo và đưa người ta lên dàn hóa thiêu; những 
đêm tàn sát người Тїп Lành trong lễ thánh Bartôlômêô; những 
cuộc chỉnh phạt các lục địa xa lạ bằng súng đạn và máu để đặt 
ó đó tôn giáo của Thập Giá, của bác ái và tiếp đó là một cuộc 
khai thác tàn bạo; những cuộc can thiệp thô bạo và hoàn toàn 
điên rô vào những vấn đề thuộc khoa học tự nhiên đang trên đà 
phát triển; lấy quyền thiêng liêng để hành động như là quyên 
chính trị và khẳng định như thế để cấm ky, khai trừ: một loạt 
những việc tai hại như thế không thể kể hết” (Luigi Accattoli, 
Khi Đức Giáo Hoàng ngỏ lời xin lỗi, trang 28). 


4. LỊCH SỬ HỘI THÁNH LÀ PHƯƠNG TIỆN THÍCH HỢP 
РЁ HIỂU RÕ HỘI THÁNH HON. 


e Lich sử Hội thánh dạy cho chúng ta trước hết Hội thánh có một 
thân thể hữu hình. Như thế giúp chúng ta lướt thắng quan niệm 
sai lầm phân chia ra Giáo hội lý tưởng và Hội thánh thực tại; 
mặt khác dẫn chúng ta đến nhận thức, chỉ có một Hội thánh 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
mà thôi. Vừa thiên linh do Thiên Chúa thiết lập, nhưng vẫn có 
lịch sử phải phát triển theo chiều vật chất nhân linh. 


e Thú hai, Lịch sử Hội thánh giúp cho chúng ta tránh cái nhìn sai 
lạc về sự thánh thiện của Giáo hội. Sự thánh thiện của Hội 
thánh là khách quan dựa vào Chúa Kitô, Đấng sáng lập, nhưng 
không phải vì đó mà không còn lỗi lầm. Lúa và có lùng vẫn 
mọc lên cho đến ngày cuối. Những lỗi lâm của tế bào trong 
nhiệm thể cũng như của những người lãnh đạo Giáo hội, không 
làm suy giảm chất thánh của Hội Thánh. Chính Thiên Chúa, 
trong ý định cứu độ qua mầu nhiệm Hội Thánh, là Đấng điều 
khiển vũ trụ và sử dụng cả những sai lầm của con người vào 
chương trình cứu độ của Ngài. 


“Hội Thánh thánh thiện: Thiên Chúa chí thánh là Đấng sáng 
lập Hội Thánh; Đúc Kitô, Phu Quân của Hội Thánh, đã hiến 
mình để thánh hóa Hội Thánh; Thánh Thần ban cho Hội Thánh 
sự sống thánh thiện. Dù bao góm những người tội lỗi, Hội 
Thánh vẫn là ‘công đoàn không tội lỗi của những người tội lỗi'. 
Nơi chư thánh, Hội Thánh chiếu tỏa sự thánh thiện của mình. 
Nơi Đức Maria, Hội Thánh dat được “sự toàn thiện `” (GLTC 
867). 


5. LICH SỬ HỘI THÁNH CUÔI CÙNG 
CŨNG LÀ MÔN HỘ GIÁO (APOLOGIA) 


Trong Lịch sử Hội thánh có cái hay, cái dở. Những cái thiếu 
sót này mang một ý nghĩa tôn giáo như là cuộc tiếp nối việc mang 
khổ giá của Chúa Giêsu. Trong hoàn cảnh bi đát nhất; Hội thánh 
đều có những động lực mới để tự canh tân và hướng dẫn các chi thể 
của mình đến đỉnh cao trong đời sống luân lý tôn giáo. 


LICH SỬ HỘI THÁNH LÀ GÌ ? 


6. PHÂN CHIA CÁC THỜI ĐẠI. 


а. Có hai sự kiện trong lịch sử rất quan trọng, căn cứ vào đó, 
người ta chia thời đại : đó là cuộc di dân và cuộc Cải 
Cách. Cuộc di dân chấm dứt Cổ thời của Kitô giáo và mở 
đầu cho Trung thời. Trung thời bắt đầu từ cuộc di dân đến 
thời Cải Cách. Và thời Cận đại Kitô giáo bắt đầu từ Cải 
Cách cho đến ngày nay : 

Cổ Thời : từ Đức Giêsu đến cuộc di dân 

Trung thời : từ cuộc Di dân đến Cải Cách 

Cận thời  : từ Cải Cách cho đến nay. 

b. Những nội dung chính trong các thời kỳ 

Cổ thời : được chiếu chỉ Milanô phân ra làm 2 phần : 

1. Kitó giáo trong đế quốc La Mã ngoai giáo : 

- Кі giáo xuất hiện với Đức Kitô 

- _ Cộng đoàn tiên khởi với cuộc giảng đạo của Phaoló 

- Các cuộc bách hại và sự tôn kính các thánh Tử Đạo 
2. Kitô giáo trong Đế quốc La Mã được Kitô hóa 


- Hoàng dé Constantin — Kitô giáo trở thành Quốc giáo 
(380). 


- H6 giáo - Giáo Phụ — 8 Công Đồng đầu 


- Đời tu. 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Trung Đại : 

Nếu đứng về mặt kinh tế, người ta chia thời đại này như sau : 
- sok; (tk V-X) hinh thành chế độ phong kiến 
- trung ky (tk XI-XV) phát triển 
- mat kỳ (tk XVI--) tan rã phong kiến. 

Nếu đứng vé mặt Hội Thánh, chúng ta tập trung như sau : 


- - Cuộc di dân — Kitô hóa man dân - thành lập các nước 
mới - trận chiến giữa thần quyển (Sacerdotium) và thế 
quyển (Imperium) kéo dài từ 1073-1268 — Cuộc lưu 
dày ở Avignon (1309-1377) — Đại Ly khai (1378- 
1415). 


- Hóñi Giáo - Tháp Tự Chinh (1092-1270) – Phát kiến địa 
lý (từ năm 1492) — Thuc dân — Truyền giáo các vùng 
đất mới khám phá. 

- _ Chế độ phong kiến — Đô thi hóa — Các Đại hoc - Triết 
hoc Kinh Viện — Phong trào Nhân Bản - Phong trào 
Phục Hưng — Cải Cách của Tin Lành. 


- _ 10 Công Đồng thời Trung Cổ 

Cận Đại : 
- _ Công Đồng Tridentinó (1545-1563) 
- _ Công Đồng Vaticanó I (1869-1870) 
- _ Công Đồng Vaticanó II (1962-1965) 


10 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIEN KHỞI 


c. Ghi chú về địa lý 


- Vào Thời Cổ Kitô giáo, Hội Thánh bao trùm trên toàn 
đế quốc La Mã, tức là vòng cả chung quanh biển Địa 
Trung Hải. 


- Ті năm 395, Đế quốc vĩnh viễn bi chia đôi : phía Đông 
nói tiếng Hy Lạp ; phía Tây nói tiếng Latinh. Năm 
1054 Giáo Hội Đông Phương ly khai hẳn khỏi Giáo Hội 
Tây Phương. Lịch Sử Hội Thánh chỉ tập trung vào phần 
đất của Giáo hội Tây Phương. 

- Bé quốc Hồi Giáo hinh thành vào thế ky УП-УШ 
chiếm cả miền Bác Phi Châu, tiến sang cả Tây Ban 
Nha. Lịch sử Hội Thánh chỉ còn vài nước ở Âu Châu. 


- - Thời Cải Cách, căn cứ theo nguyên tác : Cuius regio, 
eius religio, nghĩa là lãnh chúa theo tôn giáo nào, thì 
mọi thần dân phải theo tôn giáo đó. Cả Âu Châu trở 
thành tấm da beo, đốm trắng đốm vàng. 


- Công cuộc truyền giáo trên các phần đất mới khám 
phá, nới rộng tầm của lịch sử Hội Thánh . 


` ^ ` ^ 9 
BAI 1: CỘNG DOAN TIEN KHOI 
Kitô giáo xuất hiện trong một môi trường rất là đặc biệt ! Tất 
cả chúng ta đều biết Đức Giêsu và các Tông đồ đều là người Do 
Thái, theo Do Thái Giáo ! Trong lúc đó, đất nước Do Thái đang bị 
đế quốc La mã đô hộ ! Và thêm một yếu tố đặc biệt là đế quốc La 


11 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
mã này lại sử dụng ngôn ngữ Hy Lạp làm ngôn ngữ hành chính trên 
toàn đế quốc. Đương nhiên khi sử dụng như thế, phái có rất nhiều 
người biết, đọc và nói thứ tiếng này. Như thế, khi tiếp xúc với giai 
đoạn đầu của Kitô giáo, không thể bỏ qua ba yếu tố: 
1. Do Thái giáo 
2. Đế quốc La mã 
3. Văn hóa Hy Lạp 
Vài niên biểu của nước Do Thái 
1000ten Vua Davit (1010-970) 
950 Salomon (972-933) - Chia dói dát nuóc 
Vương quốc phía Bác Ítraen (933-722) 
Vương quốc phía nam Juda (933-587) 
587-539 Lưu dày sang Babylon 
Thói ky bi Ba Tu dó hó (538-333) 
Tái thiết Đền thờ Giérusalem (520-515) 
Thời kỳ bị Hy Lạp đô hộ (333-63) 
332 Alexandre Đại Đế chiếm xứ Do Thái 
323 Alexandre Đại Đế qua đời tai Babylon 
301-198 Do Thái thuộc nhà Ptolémée 
200-142 Do Thái thuộc nhà Séleucide 
167 Chiếu chỉ cấm Do Thái Giáo của Antiochus IV 


Cuộc nổi dậy của nhà Maccabê 

142-63 Do Thái giành được độc lập (Nhà Hasmónée) 
Thời ky bị La mã đô hộ (từ năm 63 tcn) 

63 Pompée chiếm Giêrusalem 

37-4 Vua Herôde Cả 

7-6 (2)tcn Đức Giêsu sinh га 

4 tcn Heróde Archelaos (4 tcn - 6scn) 


Antipas 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIEN KHỞI 


(4 tcn - 39 scn) 


Philippus (4 ten - 34 5сп) 


66-68 scn Nói dày chóng La mà 


29.8.70scn Titus tàn phá Giérusalem 

132-135 Cuộc nổi dậy của Simon Bar Kochbar và Thượng Tế 
Eleasar. Hoàng đế Hadrien ra lệng tàn phá thành 
Giêrusalem bình địa, từ đó gọi là Aelia Capitolina. 


Xóa tên Do Thái trên bản đồ thế giới. 


1. CHÚA GIÊSU: KHÔNG CÓ ĐỨC GIÊSU 


SẼ KHÔNG CÓ KITÔ GIÁO 


37-4 tcn 
30 tcn - 14 scn 
20 tcn - 64 scn 


7 - 6 tcen 
14 - 36 scn 
18 - 36 

26 - 36 

27 hay 28 
30 


Vua Herode I 

Hoàng dé Augustó 

Tái thiết đền thờ Giérusalem 

Chúa Giêsu sinh tại Belem 

Hoàng đế Tiberius 

Kaiphas làm thượng tế 

Pontius Pilatus làm tổng trấn 

Chúa Giêsu chịu Thánh tẩy và bắt đầu 
cuộc đời công khai 

7 tháng 4, Đức Giêsu chết trên Thập giá và 
Phục sinh. 


9, 


Thời gian hoạt động của Chúa Giêsu ở trần gian thật 
ngắn ngủi: chỉ độ ba năm! Người rao giảng, hoạt động, sống và chết 
để làm chứng cho điều mình rao giảng. 


Người nói với chúng ta về Thiên Chúa là Cha yêu thương; 
rao giảng ý định của Cha là tạo dựng Nước Trời, là muốn chia sẻ với 
loài người đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Để đạt được sự 


13 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
sống đó, Đức Giêsu vạch cho chúng ta con đường đi về Nước Trời và 
đó là con đường thập tự. Người đã đi trước và mời chúng ta bước theo. 


Sau cái chết đau thương trên Thập Giá, Đức Giêsu phục sinh 
vinh hiển Người thiết lập Hội thánh như một cộng đoàn hữu hình để 
tiếp tục hoạt động cho chương trình cứu độ của mình nơi 
trần gian. Chúng ta đọc được việc thiết lập đó: 


e Qua lời công bố ở Mt 16,18 “Gòn Tháy, Tháy bảo cho anh biết: 
anh là Phêrô, nghĩa là Táng Đá, trên tảng đá này, Tháy sẽ xây Hội 
Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”. Đức 
Giêsu đã tuyển chọn 12 vị Tổng Đồ rất đặc biệt (Mt 9,36-38 ; Lc 
6,12-16) để họ sống với Người và làm chứng về các phép lạ, về 
cuộc sống, về giáo lý và đặc biệt về cuộc Khổ Nạn và Phục sinh 
của Người . 

e Qua việc sai các môn đệ như là Thầy Dạy và Thẩm Phán cho muôn 
dân: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh 
em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kê chết sống lại, cho 
người phong hủi được sạch, và trừ khử ma quỷ” (Mt 10,7-8). “Thây 
sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cám buộc điều 
gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều 
gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19). “Vì thế, Thây së 
trao Vương Quốc cho anh em, nhu Cha Thầy đã trao cho Tháy, để 
anh em được đồng bàn ăn uống với Thây trong Vương Quốc của 
Thây, và ngự tòa xét xử mười hai chỉ tộc Ítraen” (Lc 22,18). 

e Qua việc đặt các tông đồ làm Tư Tế cho Giao Ước Mới (Giáo hội 
của bí tích). “Эду là mình Tháy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy 
làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). 

Các Tông Đồ đã làm chứng, đã rao giảng và đã hiến dâng cả mạng 

sống mình cho Đức Giêsu Kitô. Căn cứ vào sách Cóng Vụ, tập “Thư 

14 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 
các Tông Đồ “, đặc biệt là do tài liệu của Origenes và Eusebiô (Lsht 
III,1 ;24; 31), chúng ta có thể biết được các ngài đã hoạt động và 
chết ở đâu : 


Phêrô Giêrusalem, Antiochia, Rôma Rôma (67) 
André Nam Nga, Tiéu Á Patrê (Hy Lap) 
Giacôbê Tiên Giêrusalem (Cv 12,2) Giêrusalem 42 
Gioan Samarie, Tiểu Á, Ephêsô Ephésó 
Philippus — Tiéu Á Hierapolis 
Bartholoméó Armenie, An Độ Albanopolis 
Thomas Ba Tu, An Dó Mylapore 
Matthêu Ethiopie Ethiopie 
Giacôbê Hậu Giêrusalem Giêrusalem 62 
Giuđa Thadéo Lưỡng Hà Beirut 
Simon Ba tu f: 
Matthias Do Thái Do Thái 
TÓM LAI 


— Nơi nào có người tuyên xung Đức Giêsu thành Nadarét là Đấng 
Kitô, là Đấng Cứu độ, nơi đó có Hội Thánh. Hội thánh hiện 
diện ở nơi nào mà Đấng Kitô Giêsu được tuyên xưng trước mắt 
muôn dân là Chúa Cứu độ, Đấng đã chịu khổ nạn và phục sinh. 
Hội thánh bao gồm những người tin vào Chúa Giêsu và thuộc 
về Người. “Hội Thánh là Thân Thể mà Đức Kitô là Đâu. Hội 
Thánh sống nhờ Người, trong Người và cho Người. Người sống 
với Hội Thánh và trong Hội Thánh" (GLTC 807). 

15 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
— Hội thánh với Nước Trời 

* Hội thánh được thiết lập để tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu, 
thực hiện lý tưởng của Người: Đó là xây dựng Nước Trời. 

* Hội thánh vừa là những người tiếp tay với Chúa xây dựng 
Nước Trời, vừa là chứng nhân của Nước Trời tại thế qua 
đời sống hằng ngày của mình. 

“Hội Thánh chỉ được hoàn tất trong vinh quang trên trời, 
trong ngày Chúa Kitô quang lâm. Từ nay đến đó, 'Hội Thánh 
vẫn tiến bước trên đường hành hương, bị thế gian bách hại và 
được Thiên Chúa an ủi. Nơi trần thế, Hội Thánh biết minh 
đang ở chốn lưu đày, xa cách Chúa và khao khát ngày Vương 
Quốc đăng quang trọn vẹn, 'giờ mà Hội Thánh được kết hợp 
cùng Vua của mình trong vinh quang (LG 5). Hội Thánh sẽ 
phải trải qua nhiều thử thách lớn lao trước khi đạt tới vinh 
quang viên mãn; và nhờ Hội Thánh, thế giới cũng được vinh 
quang. Chỉ khi đó, “moi người công chính từ Adam, từ Abel 
người công chính, cho đến người được tuyển chọn cuối cùng, sẽ 
được qui tu trong Hội Thánh hoàn vũ bên cạnh Chúa Cha' 
(LG 2)" (GLTC 769). 


2. CÓNG BOÀN TIÉN KHÓI 


Diém cán bán cüa Kitó giáo là niém tin phuc sinh. Cuóc phuc 
sinh một mặt giúp cho loài người nhận ra Đức Giêsu thành Nazareth 
là Đấng Messias, là Đấng Kitô, nhưng đồng thời người tín hữu nhận 
ra rằng thời đại cánh chung mà Thiên Chúa muốn, đã bắt đầu với 
cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô. Trong thời đại đó, Thiên Chúa sẽ 
qui tụ những người được tuyển chọn (Mc 13, 22. 27), những người 
thánh (Rm 15, 25) lại thành một dân riêng của Người. 


16 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 

Phaolô thường gọi tín hữu ở một địa phương là Ecclesia, chúng 

ta dịch từ này là: cộng đoàn, Hội thánh (Mt 16,18; 18,17). Tân ước 

hiểu Ecclesia là cộng đoàn của những người được Thiên Chúa tuyển 

chọn trong thời đại cuối cùng. Vì thế theo ý nghĩa thần học: 
cộng đoàn Kitô hữu luôn tự xem mình là cộng đoàn cánh chung. 


Vì là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, tín hữu phải ý 
thức về sự thánh thiện của mình, đối đầu lại với thế gian. Chắc chắn 
cộng đoàn cũng đã nhận lãnh những kỷ luật sống từ thời Chúa 
Giêsu. Dù thuở ban đầu các tín hữu vẫn nhiệt thành với việc Dén 
Thờ cũng như Hội Đường “Ngày ngày họ đông tâm nhất trí chuyên 
cán lui tới Đền thờ” (Cv 2,16), nhưng khi cùng nhau qui tụ lại học 
hỏi lời của Đức Giêsu, cùng “bé bánh” như lời Chúa day và nhờ sự 
hướng dẫn của Phaolô, cộng đoàn dàn dần tách ra khỏi hẳn 
Do Thái giáo. 


3. NHỮNG HÌNH THỨC SÔNG CỦA CỘNG ĐOÀN. 


Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại cho chúng ta: “Vậy những ai đã 
đón nhận lời ông, thì đã chịu Thanh Tẩy... Họ chuyên cán với giáo 
huấn của các Tông dó, và sự hiệp thông, việc bể bánh và 
kinh nguyện... Các kẻ tin hết tháy đều coi moi sự như của chung: đất 
đai của cải thì họ bán di mà phân phát cho mọi người, ai nấy tùy theo 
nhu cầu của minh..." (Cv 2,41 - 45) 


а) 48 dán tà Б tich “74444 Täy 


Khi muốn bước vào cộng đoàn, người tân tòng phái nhận lãnh 
một nghi thức gia nhập, đó là bí tích Thánh tẩy. Qua bí tích này con 
người được ơn tha thứ mọi tội lỗi đã phạm từ trước cho đến giờ, đặc 
biệt là nguyên tội, và được tham dự vào cuộc sống của dân Thiên 


17 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Chúa trong giao ước mới. Sức lực của cuộc sống mới chính là Chúa 
Thánh Thần, cũng là Thần Khí Chúa Kitô, được thông ban qua bí tích. 


“Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dim vào nước 
thanh tấy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dim 
vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái 
chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi 
thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền 
năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một 
đời sống mới” (Rm 6,3-4) 

Mệnh lệnh sai đi và rửa tội cho muôn dân được ghi rõ trong 
Mt 28,19. Từ bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô, đã có nhiều 
người gia nhập Hội Thánh . “Anh em hãy sám hối, chịu phép 
rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội và nhận 
được ân huệ Chúa Thánh Thân. Hãy tránh xa thế hệ gian tà “ 
(Cv 2,37-41). Có lẽ hình thức rửa tội thuở ban đầu rất đơn sơ 
(Cv 8,36), nhưng với thời gian, hình thức này, càng ngày càng 
hoàn chỉnh : 

- Tuyën xưng Đức Giêsu là Cứu Chúa và lãnh nhận 
Rửa tội 

- Tuyên xưng được trở thành công thức : kinh Tin Kính 
các thánh Tông Đồ. 

- Nghi thức Từ bó ma qui 


-  Phái lãnh nhận việc đặt tay — lãnh nhận Thánh Thần 
(Cv 19,1-7). 


- _ Trường giáo lý và những năm thử thánh 


- Hội Thánh chấp nhận việc Rửa tội cho tré em — 


18 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 
(Kitô giáo trở thành quốc giáo — không cần đến 
trường giáo lý nữa). 


- Bí tích Thêm Sức tách ra khói Bí Tích Rửa Tội trong 
giáo hội Tây Phương. 


С) “Жа cÁ4dgêu cầu обі gida биби của các Tõug đề. " 


Công vu 5,42: “Suối ngày, nơi Dén thờ và ở nhà, các Ngài không 
ngớt giảng dạy và loan báo Тїп mừng về Đức Kitô Giêsu” (x. 4,33). 


Các Tông đồ là những nhân chứng tuyển chọn cho cuộc Phục 
Sinh và cuộc đời của Chúa Giêsu. Họ luôn làm chứng và rao giảng 
Tin mừng: gợi lại cuộc tử nạn và Phục sinh, về hoạt động và 
giáo huấn của Chúa. 


Đây là lúc chuyển đạt nội dung Tin mừng từ Tông dó sang 
cộng đoàn tiên khởi. Mỗi cộng đoàn sẽ ghi lại những ký ức của các 
Tông đồ khác nhau. Nhất là sau cái chết của các Tông đổ quan 
trọng, cộng đoàn đã ghi lại thành chương các ký ức này. Từ đó dẫn 
đến những quyển Phúc âm cũng như các thư giáo huấn của những vị 
Tông Đồ như Phaolô, Phêrô, Giacôbê, Giuđa và Gioan như là Kinh 
điển chính thống cho đức tin Kitô giáo: “Anh em hãy lớn lên trong ân 
súng và trong sự hiểu biết Đúc Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu 
Độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến 
muôn đời. Amen” (2 Pr 3,18). 


Hình thành và thu tập quyển Tân Ước 


Ngay vào thời các Tông Đồ, chúng ta đã thấy những viên đá 
đầu tiên làm nền cho quyển Tân Ước của chúng ta ngày nay : 


- _ Trước tiên phải kể đến Corpus Paulinum : 


19 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

. Chính thánh Phêrô đã nói về các thư này : “Anh em hãy 
biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh 
em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân тёп 
của chúng ta, đã viết cho anh em, theo ơn khôn ngoan 
Thiên Chúa đã ban cho ông. Опе cũng noí như vậy trong tất 
cả các thư của ông, khi bàn đến các vấn đề này. Trong các 
thư ấy, có những chỗ khó hiểu ; những chỗ ấy cũng như 
những chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những Кё vô học và 
nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt 
vong “(2 Рт 3,15-16). 


. Phaolô cũng khuyên đọc các lá thư của mình trong các 
cộng đoàn : “Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho 
Hội Thánh Laodikia cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng 
đọc thư của tôi gửi cho Hội Thánh Laoäikia” (С1 4,16). 


. Về thời gian trứ tác, chúng ta có thê ghi như sau : 
năm 47-48 : truyền giáo lần thứ I 
năm 49-52 : truyền giáo lần thứ II: 1 & 2 Tx 
năm 53-58 : truyền giáo lần III : Gl, 1&2 Cr, Rm 
năm 61-63 : tù tại Rôma : Ep, Pl, CI và Philémon 


( Thu Do Thái và các thu muc vu (1&2 Tm , Titus) khóng 
trực tiếp do tay Phaolô viết). 


- Vë các Phúc Am, chúng ta có thể kể các Kerygma 
trong sách Công Vụ như là nén táng cho các tác gía xây 
dựng thành Phúc âm . Đó là các bài giảng tiên khởi, 
xoay quanh trục khổ nạn và phục sinh. Chúng ta có các 
bài giảng của 


20 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIEN KHỞI 


. Phêrô : Cv 2,14-36.38-39 ; 3,12-26 ; 4,8-12 ; 5,17-40 
. Phaolô : Cv 13,16-41 
. Stéphanó : Cv 7,2-53 


Khi thấy thế hệ thứ nhứt là các Tông Đồ lần lượt qua đời, 
thế hệ thứ hai mới vội vã sưu tập các lời của Chúa từ các cộng đoàn, 
đồng thời cũng thu lượm lại các lời dạy của các Tông Đồ. Đó là lý 
do hinh thành quyển Tân Ước của chúng ta . 


FIM NIE 
Công vụ Tông Đồ Phao-lô khác bus 
lvà 2 Tx 
РІ (?) 
1Cr, Gl, 2Cr 


Rm 


РІ (?), СІ, Ep, 


Mt, Lc, Cv (?) 


Ga 


Khoáng 120/130 Papias, món dé cüa thánh Gioan và là Giám 
muc tai Hierapolis, có nói vé hai thánh sü 
Marcó và Matthéu 

Khoáng 150 Marcion thành Sinope trinh bày mót Qui dién 
Thánh Kinh (Canon) góm có Phúc Àm Luca và 
10 thu Phaoló (khóng có thu Muc vy). 


21 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Khoảng 180 Di cảo Muratori xác định Qui điển Tân Ước 

Khoảng 185 Irênêus thành Lyon nói về các tác phẩm Tân Ước 

Khoảng 200 Clemens thành Alexandria nói về các tác 
phẩm Tân Ước 

Origenes (+254) lần đầu tiên nói về kinh bộ Tân Ước gồm 27 sách 


367 Athanasius trong thư Phục Sinh thứ 39, liệt kê 
27 tác phẩm Tân Ước 
382 Công Đông Rôma xác định Kinh bộ 27 tác 


phẩm (có ba công đồng Phi Châu cũng liệt kê 
như thế: Công Đồng Hippo Regius năm 393; 
Công Đồng Carthago năm 397 và 419) 

с) Câu s¿x/@% 

“Ngày ngày, họ đồng tâm nhất trí chuyên cán lui tới Đền 
thờ, bé bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân lòng hân 
hoan, dạ đơn thành, trong lời ngợi khen Thiên Chúa, trong sự 
mến phục của toàn dân” (Cv 2, 46 47) 


“Và đông tâm nhất trí,họ thường họp với nhau hết tháy noi 
hành lang Salômon. Còn các kẻ khác không dám nhập đoàn với 
họ, nhưng dân chúng lại ca tụng họ” ( Су 5,13) 

Qua các đoạn văn trên, chúng ta thấy rõ các tín hữu tiên khởi 
xuất phát từ Do thái giáo, mặc dầu tuyên xưng Đức Giêsu là Đức 
Kitô, vẫn tiếp tục sống phụng vụ Do thái giáo. Sau này dù tách khỏi 
Do thái giáo, đời sống cầu nguyện này đã không mất đi, nhưng còn 
gia tăng thêm nhiều, bằng việc nghe lời giảng dạy của các Tông Đồ 
và “bé bánh” tại gia đình. 

Điểm thứ hai chúng ta thấy cộng đoàn tín hữu đã ý thức về 
mình, bắt đầu có khoảng cách với tín hữu Do thái. Đời sống 
phụng vụ ở Đển Thờ không còn đủ cho ho: họ đã tiếp tục cầu 
nguyện ở nhà, đặc biệt là ban tối. “Được thả về, hai ông đến với các 


22 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIÊN KHÓI 
anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với 
hai ông. Nghe vậy, họ đông tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên 
Chúa... Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy 
đều được tràn đây Thánh thân và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên 
Chúa” (Cv 4,23-24. 31). Kinh nguyện căn bản nhất của kitô giáo là 
Kinh “Lạy Cha” do chính Đức Giêsu dạy riêng cho họ. Đây là lời 
kinh vừa quan trọng vừa bí mật, chỉ dành riêng cho người đã lãnh 
nhận bí tích Rửa tội, và chỉ dạy truyền khẩu, trực tiếp trước khi lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội mà thôi. 


d) Cé (аай 


Ngay trong Công vụ, chúng ta phải biết phân biệt ra hai 
việc bẻ bánh: 


2,46 “Bé bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân” 


(Agapè) 
20,7 “Ngày thứ nhất trong tuân, chúng tôi hội lại để bẻ bánh” 
(Eucharistia) 


Để phân biệt, người ta goi việc bé bánh hằng ngày là Agape và bẻ 
bánh ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa nhật, là Eucharistia, tức 
là Lễ Tạ Оп, mà nay chúng ta gọi là bí tích Thánh thể. 


Trước khi trở thành bí tích, cộng đoàn cũng đã dùng bữa chung 
với nhau, dé nói lên tính chất hiệp thông giữa cộng đoàn, cùng ngồi 
vào bàn ăn. Niém vui chờ đón Chúa sắp đến, chính là điểm tập 
tung cho ý nghĩa bàn tiệc. Công vụ gọi các bữa ăn 
chia sẻ nầy là: “bë bánh”. Thuật ngữ nầy xuất phát từ phong tục 
Do thái. Bữa cơm của người Do thái bắt đầu bằng việc vị chủ nhà, 
chủ tiệc, đọc kinh tạ ơn và bé một cái bánh, rôi trao cho những 
người cùng dự tiệc. 


23 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Agape mang tính chất chia sẻ, bác ái huynh đệ, còn 
Eucharistia mang tính chất phụng vu. Thuở ban đầu Eucharistia 
cũng là một Agape bình thường, chỉ khác là cử hành vào ngày thứ 
nhất trong tuần; ngày mà cả cộng đoàn gọi là “ngày của Chúa”, 
ngày kỷ niệm cuộc Phục sinh của Chúa và của mình (túc là bí tích 
rửa tội). Trong bữa tiệc đó, trưởng đoàn sẽ lặp lại cử chỉ mà Chúa 
Giêsu đã dạy: “Hay làm việc пду mà nhớ đến Tháy". Từ đó, dần dần 
đi tới bí tích Thánh Thể để nhớ đến Chúa, đến cuộc khổ nạn và 
Phục sinh, để kêu cầu Chúa mau đến. Thuật ngữ Marana-tha rất 
quan trọng trong bí tích Thánh Thể. Qua việc phân phát và chia sẻ 
bánh và rượu trong khi đọc lại những lời thiết lập Mình và Máu 
Chúa Kitô, thì mọi tín hữu được tham dự vào màu nhiệm cứu độ. 


Quá trình hình thành khó phân biệt. Chúng ta chỉ còn thấy sót 
lại một hiện tượng ghi ở 1Cr 11, 17-22. Trước tiệc Eucharistia còn 
có một buổi Agape. Nhưng vì sự lạm dụng, Agape càng ngày càng 
tách rời Eucharistia. Phaolô đã trách sự lạm dụng: “Khi anh em họp 
nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người 
lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, ké thì đói, người lại say” 
(1 Cr 11,20-21). Cuối cùng chỉ còn lai Eucharistia. Agape biến mát. 


e) Chia oë 


Cv 2, 44 - 45 “Các kê tin hết tháy đều coi moi sự như của 
chung: đất dai của cái, thi bán di mà phán phát cho moi người, ai 
náy їйу theo nhu cáu сйа minh" 

Cv 4, 32.34-35 “Đoàn lũ những kë tin chỉ có một tám lòng, một 
linh hồn. Không một người nào nói là minh có của gì riêng, nhung 
đối với họ mọi sự đều là của chung. Vả lại giữa họ không có ai phải 
táng thiếu. Vì những người làm chủ đất dai hay nhà cửa thi bán di và 
đem giá cả các vật bán được mà đặt dưới chân các Tông đô, để phân 
phát cho mỗi người, ai nấy tùy theo nhu cầu của minh.” 

24 


BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 

Cộng đoàn tiên khởi là một cộng đoàn yêu thương, không 
những chia sẻ trong đức tin, nhưng cả vë mặt vật chất. Trong khi 
mong chờ Chúa lại đến, họ hiện thực Nước Trời trong việc tương trợ 
yêu thương. Qua việc chia sẻ, họ nói lên sự từ bỏ để theo Chúa, 
đồng thời nói lên sự gắn bó vào con người hơn là vật chất. Đây là một 
thứ “Cộng sản vì tình yêu” chứ không phải là “Cộng sản vì kinh tế”. 
Kinh tế khi nào của chung để sử dụng vào việc sán xuất. Còn ở 
Cộng đoàn tiên khởi chỉ nhắm vào việc “không có ai phải túng thiếu ”. 

Thực tế người ta đã lý tưởng hóa cộng đoàn tiên khởi. Họ cũng 
là những con người như chúng ta. Cho nên cũng có những câu 
chuyện của Ananias và Saphira (Су 5, 1-11). Cũng không thiếu đối 
kháng và đổ vỡ (Cv 6,1). Giáo đoàn tiên khởi không phải là lý 
tưởng, nhưng chính Chúa đang hoạt động trong họ, chính Người mặc 
khải quyển lực của Người giữa những cái yếu đuối của 
соп người. 

Dù vậy cũng phải nhận họ làm mẫu gương cho một cộng đoàn 
các thánh: theo ý định của Chúa, họ là nơi hoạt động của Thánh 
Linh một cộng đoàn của đức tin, của tình yêu và hy vọng. Còn một 
diéu làm cho họ trổi vượt hơn các giáo đoàn sau này ở chỗ: truyền 
thống sống động về Chúa Giêsu lịch sử vẫn còn mãnh liệt ở giữa họ. 
Nhờ đó mà chúng ta có những quyển phúc âm. Đó là ý nghĩa cuối 
cùng của giáo đoàn tiên khởi. 


e) Các tổ cfe cậu doda, 


1 Cr 12,28: “Thiên Chúa đã đặt trong Hội Thánh: trước tiên là các 
Tông đô, thứ đến là các Ngôn sứ, ba là thây day" 

Đây là cơ cấu ban đầu, thuở còn đi rao giảng. Lúc Hội thánh 

sơ khai chỉ dựa vào Lời Chúa. Phaolô nhấn mạnh ở đây thứ tự của 


25 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
người rao giảng chứ không phải thứ tự cơ cấu; thứ tự này chúng ta 
thấy đầu tiên ở Công vụ. 


Cv 15, 22: “Các Tông đồ và hàng niên trưởng làm một với toàn thể 
Hội thánh quyết định... ” 


Từ lời trên chúng ta thấy được cơ cấu của cộng đoàn: tông đồ, niên 
trưởng và toàn thể Hội Thánh. 


e Đứng đầu là Tông đồ tức là nhóm 12. Đôi khi trong thực tế 
chúng ta chỉ còn thấy “ba cột trụ” Phêrô, Giacôbê và Gioan. 
Nhất là vào lúc công đồng họp ở Giêrusalem Phaolô có đặt 
Giacôbê lên hàng đầu ( x. 0v 15,13), không phải vì Giacôbê 
vượt lên trên Phêrô hay là vì bà con với Chúa Giêsu, nhưng vì 
Giacôbê lúc ấy cầm đầu Hội thánh tại Giêrusalem và là người 
đứng đầu của nhóm bảo thủ mà Phaolô phải đấu tranh để bảo 
vệ ý kiến của mình. Cuối cùng, Phêrô cũng lia bó Giêrusalem để 
đi truyền đạo, chỉ còn lại Giacóbé. 


e Dưới các Tông đồ là Niên trưởng (presbyteroi-episkopoi): “Đó là 
điều họ đã làm: họ gửi đến cho hàng niên trưởng nhờ tay 
Barnaba và Saulô” ( Cv 11, 30; 15, 6; 16, 4). Phụ với các Ngài 
là các trợ tế Diakon ( Cv 6). 


Chúng ta thấy là từ Cv 11,30 tác giả nhấn mạnh đến hàng niên 
trưởng vì chính họ sẽ cai quản cộng đoàn: “Trong mỗi Hội thánh, 
các ông đặt hàng niên trưởng; rồi sau khi đã cầu nguyện và ăn chay, 
các ông phó giao họ cho Chúa, Đấng họ tin” (Cv 14,23). 

Ngay chương 15, chúng ta thấy tác giả đã đặt hàng niên 
trưởng ngang hàng với Tông đổ: “Họ quyết dinh là Phaoló và 
Barnaba cùng ít người khác trong họ lên gặp các Tông đồ và hàng 


niên trưởng ở Giêrusalem về việc tranh luận ấy” (Cv 15, 2.4). Trong 


26 


Bài 2: CUỘC TRUYËN GIÁO CỦA THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI 
thực tế các Tông dó mang trách nhiệm rao giảng, qui tụ các tín hữu 
thành một cộng đoàn, sau đó họ sẽ tiếp tục ra đi. Tất cả việc quản lý 
cộng đoàn đều trao phó cho hàng niên trưởng. Không ai có thể thay 
thế các vị Tông đồ được vì tính lịch sử, trong chức năng là chứng 
nhân cho cuộc đời, nhất là cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. 
Các Tông йд có chọn nhiều người để thay thé họ (những người sau 
sẽ được gọi là Giám mục nhưng chỉ là để cho sứ vụ của Đức Kitô 
được tiếp nối ở trần gian, chứ không thay thế trong chức năng là 
chứng nhân của cuộc Phục Sinh được. 


e Cuối cùng là toàn thể Giáo hội. Ó đây chúng ta thấy tinh thần 
dân chủ trong Giáo hội. Cóng đoàn có quyền tham gia vào 
quyết định chung của Hội thánh: tỉ dụ như việc tuyển chọn 
Matthias ở 1, 25-26 hay là tuyển chọn các trợ tế ở 6, 1-6: "Dé 
nghị ấy làm cho cả đoàn thể hài lòng và ho đã chon..." 


Bài 2: CUÓC TRUYÉN GIÁO 
CỦA THÁNH PHAOLÔ, 
TÔNG DÓ DÂN NGOẠI 


1.NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG Y THÚC VỀ TÍNH ĐẠI ĐỒNG 
CỦA HỘI THÁNH 
a) Nhóm 724 Ma 


“Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái 
theo văn hóa Hy Lap..." (Cv 6,1). 


27 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Chúng ta thấy ngay khi Đức Giêsu còn đang tại thế, đã có 
những người Hy Hóa ngưỡng mộ Ngài: “Trong số những người lên 
Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến 
gặp ông Philipphê, người Bếtsaiãa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa 
ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu” (Ga 12,20). 


Chúng ta gọi “Nhóm Hy Hóa” (Héllenisten) là những người 
gốc Do Thái, nhưng lại theo văn hóa Hy Lạp. Thường họ là những 
người Do Thái sinh trưởng bên ngoài đất Do Thái, tiếp xúc và nói 
tiếng Hy Lạp, là tiếng thông dụng trên đế quốc La-mã. Vì một lý do 
nào đó, họ quay về sống lại trên đất nước quê hương, nhưng vẫn nói 
tiếng Hy Lạp, giữ tập tục Hy Lạp, sử dụng Thánh Kinh đã được dịch 
ra tiếng Hy Lạp, tức là Bản Вау Mươi. Vì được sinh trưởng bên 
ngoài đất Do Thái, họ có một tầm nhìn rộng rãi hơn người bản địa, 
hay phê bình và chỉ trích tập tục cũ; họ có cách giải thích Thánh 
Kinh tiến bộ hơn người bản địa. Chính vì thế, họ bị gán cho là cấp 
tiến và bi nghi ky. Sự kiện này cũng хау ra ngay trong Cộng Đoàn 
tiên khởi: “Các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách 
những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực 
hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên” (Cv 6,1). 


Chúng ta thấy nhóm Hy Hóa bị Do thái kết án là phê bình Lễ 
Luật của Môisen và phê bình cả việc phượng tự tại Dén thò:” Tên 
này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lë Luật. Vì 
chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giêsu người Nadarét ấy sẽ phá hủy 
nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môisen đã truyën lại cho 
chúng ta” ( Cv 6, 13-14). 


Có lẽ họ nại đến lời phê bình của Chúa Giêsu về Lễ Luật và 
phượng tự tại Giêrusalem. Nhóm Hy hóa là những người nhạy cảm 
nhất về cộng đoàn Kitô hữu, đưa đến cuộc đụng chạm với Lễ Luật 


28 


Bài 2: CUỘC TRUYËN GIÁO CỦA THÁNH PHAOLÔ, TÓNG ĐỒ DÂN NGOẠI 
Do Thái. Họ là những người cấp tiến, thấy trước sự độc lập của Kitô 
giáo trước lễ Luật Do Thái. Đó là lý do họ bị đuổi ra khỏi 
Giêrusalem: “Trong ngày ấy đã xảy ra một cơn bách hại dữ dội cho 
Hội Thánh ở Giêrusalem. Mọi người đều phải tán mác về cái vùng 
quê xứ Giuđê và Samari, chỉ trừ có các Tông 48” (Су 8,1). Cuộc 
bách hại chỉ nhắm vào nhóm Hy Hóa, chứ không nhắm vào nhóm 
tín hữu Hipri. 

Cái khổ cũng là cái may. Khi nhóm Hy Hóa bị đuổi khỏi 
Giêrusalem, thì đó là lúc Thiên Chúa sử dụng họ để đem Tin Mừng 
đến cho dân ngoại: 

“Còn các người bị phân tán, thì đi qua đâu, họ đã giảng lời Tìn 
Mừng ở đó. Philip đã xuống một thành xứ Samari, và đã rao giảng 
cho họ về Đức Kitô. Dân chúng mọi người như một, chăm chú vào 
các lời Philip nói, bởi được nghe và được thấy các dấu lạ ông làm. 
Quả vậy, những thân ô uế nhập trong nhiều người phải xuất ra kêu la 
lớn tiếng; nhiều người bất toại và tàn tật đã được chữa lành. Trong 
thành, người người vui mừng hớn hở” ( Cv 8, 4- 8). 

Họ đã đón nhận người ngoại giáo vào Hội thánh mà không 
cần thông qua Lễ Luật Do Thái. Họ là những người tiên phong, 
không bắt người ngoại tùng phục Lë Luật. 

( tứ: tà suy agai khing thea Zo. Thái йо) 

Theo Công vụ thì Phêrô là người đầu tiên đón nhận những 
người ngoại giáo vào Hội thánh (Cv 10). Luca không nói rõ là họ 
không bị Lë Luật ràng buộc, nhưng ông có hướng ý: trước khi bước 
vào nhà người ngoại, Phêrô đã thị kiến một cảnh tượng có tính chất 
giáo dục, cho thấy những xác định của Do Thái về luật Sạch - Dơ 
không còn giá trị, mà còn đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa 


29 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
là Đấng sáng tạo mọi sinh vật. Và Phêrô đã rửa tội cho các người 
ngoại mà không cắt bì cho họ. Đó là tiền để cho cuộc tranh luận tại 
Công đồng Giêrusalem. 

Thế nhưng ở những đoạn khác chúng ta thấy chính nhóm Hy 
Hóa mới là những người tiên phong trong việc đi giảng cho dân 
ngoại. Trước cả Phêrô, thầy Phó Tế Philipphê đã đi truyền đạo ở 
Samari ( Cv 8,4) và suốt các thành phố cho đến tận bờ biển 
Địa Trung Hải: 

“Còn Philip thì người ta gặp thấy tại Azótó; ngang qua, ông giảng 
Тїп Mừng cho tất cả các thành, cho đến khi tới Kaisaria” ( Су 8,40). 

Trong giai đoạn Cv 11, 19-30 chúng ta đọc được những tin tức 
quí giá: ở Antiochia đã có được cộng đoàn hình thành từ những 
người thuộc Do Thái giáo và lẫn dân ngoại. Họ không bị ràng buộc 
vào Lễ Luật và như thế không phải chỉ có những Kitô hữu gốc ngoại 
giáo mà cả Kitô hữu gốc Do Thái cũng rứt ra khỏi Lễ Luật. 

Antiochia chỉ là một tỉ dụ điển hình, còn nhiều nơi khác nữa. Như 
thế, trước cả Phaolô đã có những tín hữu tách ra khỏi Lë Luật của Do 
Thái. Đương nhiên tinh thần cởi mở này chỉ ở bên ngoài xứ Do Thái. 
Nhóm Hy Hóa không ảnh hưởng được trên cộng đoàn Giêrusalem, thế là 
phải đi đến đấu tranh, đi đến công nghị Giêrusalem. 


с) (ắc 444 &adug uéi Da Thái Gida 


“Có những người Biệt phái đã tin, đứng dậy tuyên bố phải bắt 
người ngoại chịu cát bì và truyền cho họ giữ Luật Môsê... Một cuộc 
tranh luật kịch liệt diễn ra, thì Phêrô đã đứng dậy và nói với họ: 
*.. Vậy sao nay anh em lại dám thử thách Thiên Chúa, là di quàng lên 
cổ môn đô cái ách mà cha ông chúng ta và cả chúng ta đều không có 
sức mang nổi.” (Giacôbê nói ) “...Bởi vậy, tôi xét là không được 
phiền nhiễu người ngoại quay đầu về với Thiên Chúa” 

30 


Bài 2: CUỘC TRUYËN GIÁO CỦA THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI 


(Cv 15,5.7.10.19). 


Chính vì ý thức vào ơn cứu độ do Chúa Giêsu đem đến qua cái 
chết của Người chứ không phải Lễ Luật; không những thế ơn cứu độ 
này lại được ban cho mọi người và mọi thời: “Đức Kitó đã tự hiến tế 
chỉ một lán, để xóa bỏ tội muôn người” (Dt 9,28). Chính quan điểm 
này đã tách Kitô giáo ra khỏi Do Thái giáo: chúng ta có những tư 
tưởng tuần tự như sau: 


e Cuộc thám phán mà Chúa Giêsu rao giảng là cuộc thẩm phán 
cho tất cả mọi người trên thế giới, tức là cuộc thẩm phán mang 
tính đại đồng 


e Việc loại bó cát bì (biểu trưng cho ách L8 Luật của Do Thái 
giáo) nhấn mạnh đến ý nghĩa bình đẳng của mọi người, giữa 
người Do Thái cũng như người ngoại giáo trước cuộc thẩm phán. 
“Người đã không đặt một chút phân biệt nào giữa ta với họ” ( 
Cv 15,9). Có thể trong cái nhìn bí tích Rüa tội là khi điểm cho 
cuộc đổi mới của một công dân Nước Trời, nên việc cắt bì trở 
thành vô giá trị. 

e Việc loại bỏ cắt bì là dứt khoát tách rời khói Do Thái giáo. Theo 
Cv 11,26 “Tại Antiochia mà môn đồ được mệnh danh là Kitô 
hữu” (Christianoi). Từ đây việc liên hệ với Chúa Kitô là nền tảng 
cho mọi liên hệ khác, trong khi cắt bì chỉ là một liên hệ cục bộ. 

e Việc tách khỏi Do Thái giáo là một ý thức cho thấy Hội thánh 
không phải là một giáo phái của Do Thái giáo, nhưng là một 
tôn giáo cho mọi người trong cái nhìn đại đồng ở chiều kích 
cánh chung. 


31 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


2. THÁNH PHAOLÔ, VỊ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI 


Diễn viên chính thức cho thời gian phát triển kế tiếp không 
còn là những người Kitô hữu gốc Do Thái, nhưng là những tín hữu 
gốc ngoại giáo. Trong một chú thích nhỏ, công vụ sứ йд ghi nhận 
một sự kiện làm biến đổi cả bộ mặt lịch sử thế giới. 

“Trong nhóm họ có vài người Kyprô và Kyrênê; những người 
này khi đến Antiochia thì giảng cho cả người Hy lạp nữa, loan báo 
cho họ Tin Mừng vë Chúa Giêsu. Và có cánh tay Chúa ở cùng họ, 
một số đông đã tin theo mà trở lại cùng Chúa” (Cv 11,20) 

Những người Do Thái ở giáo tỉnh Kyprô và Kyrênê mà chúng 
ta không rõ tên, can đảm đi một bước quyết định, họ đem Lời Chúa 
rao giảng trực tiếp cho người ngoại giáo, mở đầu cho cuộc truyền 
giáo cho dân ngoại. 


Kỷ niệm lịch sử này được nối kết chặt chẽ với danh tánh vị 
Tông đồ dân ngoại. Thánh Phaolô không phải là người đầu tiên và 
cũng không phải là người duy nhất truyển giáo cho dân ngoại, 
nhưng là con người thành công nhất và hữu hiệu nhất. Cả công trình 
vĩ đại của Ngài mà xác thân yếu đuối phải gánh chịu, không thể nào 
hiểu được nếu không có hông ân của Thiên Chúa. Môi trường hoạt 
động của Ngài là cả thế giới ngày xưa. 

Là một người Do Thái xuất thân từ giáo tỉnh Thành Tarsus xứ 
Cilizien, thuộc Miễn Tiểu Á, lại có quốc tịch Roma, Phaolô đã được 
chuẩn bị sán sàng cho sứ vụ. Trên đường bách hại tín dó 
Kitô giáo, xảy ra sự kiện gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh ở Damaskus 
(Cv 9). Phaolô tự nhận mình mắc nợ với Do Thái cũng như Hy lạp 
(Кш 1,14). 


32 


Bài 2: CUỘC TRUYËN GIÁO CỦA THÁNH PHAOLÔ, TÓNG ĐỒ DÂN NGOẠI 
Vài niên biểu. 
Ném đá Stephanus (Cv 7,58) 
Sự kiện Damaskus 
(Cv 9,1; 22,6; 26, 13) 
Trú ở Атар 
( Gal 1,17; 2 Cr 12,1) 
Truyền giáo I với Barnabas 
(Cv 13,1 - 14,28) 
Truyền giáo II với Silas 
(Cv 15,36 - 18, 22) 
Truyền giáo II 
(Cv 18,25 - 21, 17) 
Bị bắt ở Giêrusalem (Cv 21,27) 
tù ở Caesarea (Cv 23, 23) 
Tù ở Caesarea chuyển về Roma 
Та của Roma (Су 28,16) 
Đi Tây Ban Nha (Rm 15, 24 tt) 
Hoạt động ở mièn đông và 
Kreta (Tt 1,3; 1 Tm 1,3) 
Tü của Roma lần II 
Tứ đạo tại Roma 
(2 Tm 1,17; 4, 6-8) 


Trong công đồng các Tông đồ họp tại Giêrusalem vào khoảng 
năm 50 (Gal 2; Су 15), Phaolô đã chiến đấu ý kiến của mình chống 
lại với tất cả những người đại diện cho nhóm Bảo Thủ kỳ cựu: người 
ta không cần phải trở thành Do Thái khi muốn gia nhập Kitô giáo ! 
Phaolô đã thành công. Từ đó Kitô giáo đã vượt Do Thái giáo, tôn 
giáo chỉ dành riêng cho một dân tộc, để trở thành một tôn giáo cho 
hết tất cả mọi người. Từ đây không còn phân biệt giữa Do Thái và 


33 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Hy lạp giữa đàn ông và đàn bà, tự do và nô lệ...Vì tất cả đều là con 
cái của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. 

“Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, những 
tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chỉnh phục thêm được 
nhiều người. Với người Do Thái, tôi đã trở nên Do Thái, để 
chỉnh phục người Do Thái. Với những ai sống theo Lë Luật, tôi 
đã trở nên người sống theo Lë Luật, dà không còn phải sống 
theo Lë Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lê 
Luật. Đối với những Кё sống ngoài Lë Luật, tôi đã trở nên 
người sống ngoài Lë Luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên 
Chúa, nhưng sống trong luật Đức Kitó, để chinh phục những 
người sống ngoài Lë Luật... Tôi đã trở nên tất cả cho mọi 
người để bằng mọi cách cứu được một số người” 
(1Cr 9, 19,22). 


Phaolô thật sự là một người “công giáo”. Ngài đã dem cuộc sống 
để làm chứng cho đức tin. Ba cuộc hành trình đi giảng đạo của Ngài 
còn được ghi nhận ở Công Vụ Tông Đồ. Ngài luôn luôn rao giảng về ân 
süng cứu độ từ thập giá Chúa Kitô: “Vi hồi còn ở giữa anh em, tôi đã 
không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là 
Đức Giêsu Kitô chịu đóng dinh vào thập giá” (1 Cr 2,2). 


Vì Thập Giá Đức Kitô, vì ơn cứu độ cho mọi người, Phaolô đã 
dấn thân vào các cuộc truyền giáo. Chúng ta đọc được ba cuộc hành 
trình truyén giáo của ngài trong sách Công Vụ Tông Đồ. Biết bao 
gian truân mà ngài gặp phải. Chúng ta đọc lại chính lời của thánh 
nhân: 

“Bất cứ điều gì người ta dám làm, thì tôi cũng dám làm - tôi 

nói nhu người điên. Ho là người Híp-ri и ? Tôi cũng уйу! 
Họ là người Ítraen и ? Tôi cũng vậy ! Họ là dòng giống 


34 


Bài 2: CUỘC TRUYËN GIÁO CỦA THÁNH PHAOLÔ, TÓNG ĐỒ DÂN NGOẠI 
Abraham u ? Tôi cũng vậy ! Но là người phuc vụ Đức Kitô и ? 
Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ nữa ! Hơn nhiều vì công 
khó, hơn nhiều vì ở tà, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lân suýt 
chết. Năm lán tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một; 
ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một 
đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi ! Tôi còn hơn họ, vì 
phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên 
sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy 
hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài 
biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn 
phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn 
ăn nhịn uống và chịu rét muót trần truóng. Không kể các điều 
khác, còn có nói ray rút hằng ngày của tôi là mối bán tâm lo 
cho tất cả các Hội Thánh !” (2 Cr 11,21-33). 


Bị người Do Thái kiện cáo và bắt nộp cho chính quyển, Ngài 
đã nại tới Hoàng đế Roma. Từ Giêrusalem, Ngài bị điệu về La mã. 
Bị sống trong vòng lao tù, nhưng tương đối là dễ dãi, chỉ do một 
người lính canh gác, Ngài vẫn tiếp tục hoạt động cho niém tin. Có 
thể là Ngài đã đi tới Tây Ban Nha. Tại Roma, trên con đường đi 
Ostia, Ngài bị xử гат vào năm 67: ” Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra 
làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra di. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao 
đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ 
còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thám Phán 
chí công sẽ trao phán thưởng đó cho tôi trong 
“Ngày Ấy ”, và không phải chỉ có tôi, nhưng còn cho tất cả những ai 
hết tình mong đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4,6-8) 


35 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Bài 3 : CÁC CUỘC BẮT ĐẠO 
TRONG ĐỀ QUÓC LA МА 


л „д? ^ ~ 
Niên biểu của các vua La mã 
cho đến khi mất đế quốc phía Tây 


a) (ác Vua Dòng Julius - Claudius ( SO ten dën ийин 6Ø ден) 


Caesar Õctivianus (Augustus) 30 tcn-14 scn 
Tiberius 14-37 
Caligula 37-41 
Claudius 41-54 
Nero 54-68 
Năm 4 Vua Lần I 68-69 


Z) диз Zaw¿ze ( 62- 26) 


Vespatian 69-79 
Titus 79-81 
Domitian 81-96 


с) 2803 các оша Nghia tử “Vaa tát” ( ?ó- (80) 


Nerva 96-98 
Trajan 98-117 
Hadrian 117-138 
Antonius pius 138-161 
Marcus Aurelius 161-180 


36 


Bài 3: CÁC CUỘC ВАТ ĐẠO TRONG ĐẾ QUỐC LA MÃ 


d) 2803 Sewexœ ( 180- 255) 


Commodus 180-192 
Năm 4 vua lần II 193 

Septimus Severus 193-211 
Caracalla 211-217 
Elagabal 218-222 
Severus Alexander 222-235 

e) Vua Lian ( 235-305) 

Maximinus Thrax 235-238 
Gordian Ш 238-244 
Philippus Arabs 244-249 
Decius 249-251 
Trebonius Gallus 251-253 
Valerian 253-260 
Gallienus 260-268 
Claudius П 268-270 
Aurelian 270-275 
Probus 275-282 
Carus 282-284 
Diocletian 284-305 


Chia đôi đất lần đầu tiên 
Diocletian và Maximilian làm Augusti 
Galerius và Constantius Chlorus làm Caesares 
Năm 305 Diocletian và Maximilian từ chức 
Galerius và Constantius Chlorus làm Augusti 


Severus và Maximius làm Caesares 
£) Tè Coustantin dën khi dë quác La má PP aaa, Tåg 


37 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


sap dá 

Constantin 323-337 (độc tón) 

Constantius bén Dóng 

Constantin II bén Тау 
Constantius 337-361 (độc tón) 
Julian (Apostata) 361-363 

(ngoai giáo tái sinh) 
Valentian I 364-383 
Caesar Valens chết dưới tay người Tây Goten năm 378 
Theodosius Dai Dé 379-395 (dóc tón) 
395 Theodosius chia dói dát nuóc cho hai con: 


Arcadius bên Đông 
Honorius bên Tây 


Chấm dứt sự thống nhất của đế quốc La Mã 


476 Tướng Odowakar người German hạ bệ vua Romulus 
Augustulus: Chấm dứt đế quốc La Mã phương Tây 
1453 Hói Giáo Thổ Nhi Ky chiếm Constantinople: 


Chấm dứt đế quốc La mã Phương Đông. 

Ga 15,20: “Hay nhớ lời Ta đã nói với các ngươi: tôi tớ không 
lớn hơn chủ ! Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt 
bớ các ngươi !” 

Le 21, 12: “Nhưng trước mọi điều ấy, người ta sẽ tra tay trên 
các ngươi và bắt bớ nộp các ngươi cho hội đường 
và tống ngục, điệu các ngươi đến các vua chúa 
quan quyên vì danh Ta. ” 

Mt 10,17-18: “Нау coi chừng người đời: họ sẽ nộp các nguoi 
cho công nghị và họ sẽ đánh đòn các ngươi trong 


38 


Bài 3: CÁC CUỘC ВАТ ĐẠO TRONG ĐẾ QUỐC LA MÃ 
các hội đường của họ. Vì Ta, các ngươi sẽ bị điệu 
đến trước quan quyên và vua chúa, để làm chứng 
trước mặt họ và các dán ngoại. ” 


Chúng ta không lấy làm lạ gì khi tất cả các Phúc âm đều ghi 
chú về lời tiên báo bách hại đạo thánh, lý do là ba quyển Phúc âm 
Nhất Lãm đều được viết trong thời Hội Thánh đang bị bách hại. 


Đao phủ và quân lính chỉ là những người thừa hành, nhưng 
qua những đoạn Phúc Âm trên, chúng ta thấy được những cơ quan 
quyền lực ra lệnh bách hại: 


e Công nghị, cơ quan chóp bu của Do Thái Giáo, đóng trú tại 
Giêrusalem. 


e Hội đường: những chỉ nhánh thi hành mệnh lệnh của công nghị trên 
toàn đất nước Do Thái, cũng như ở khắp nơi trên đế quốc, nơi nào có 
Do Thái giáo. Theo qui luật, cứ 10 người đàn ông thuộc Do Thái giáo là 
có dü quyền để cất một hội đường. 

e Quan quyền hiểu ngầm là của Do Thái tức là triều thần của Hêrôde 
Antipas hoặc Philippus và của đế quốc La mã. 


e Vua Chúa của Do Thái và Hoàng Đế La mã. Tất nhiên đang lúc trước 
tác Phúc Âm thì cuộc bách hại đã lan tràn trên khắp đế quốc La mã. 
Cuộc bách hại của Do Thái giáo mang tính chất tôn giáo 
nhiều hơn, trong khi đó, cuộc bách hại trên đế quốc La mã lại 
mang tính chất chính trị vì cái nhìn của Nhà Nước đối với tôn giáo 
trẻ này. 


Chúng ta tập trung vào cuộc bách hại trên đế quốc La mã. 


39 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1. HỘI THÁNH TÙNG PHỤC NHÀ NƯỚC. 


Các phần tử của cộng đoàn tiên khởi là những người thầm 
lặng. Họ sống trong việc mong chờ một thế giới mới sẽ đến. Nhưng 
vì họ sống ở giữa đời nên không thé nào lánh khói đời được; họ phái 
có thái độ trước thế giới chung quanh họ. Các lá thư của thánh 
Phaolô cho chúng ta những chứng cứ đó. Thánh Phaolô nói rất tích 
cực về Nhà Nước, cũng như việc tùng phục quyển bính của Nhà 
Nước trong chương 13 của thư gởi cho giáo đoàn Roma: “Mỗi người 
phái phục tùng chính quyền, vì không có quyên bính nào mà không 
bởi Thiên Chúa, và những quyển bính hiện hữu là do Thiên Chúa 
thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên 
Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt” (Rm 13,1-2). 


“Trước hết, tôi khuyên ai nấy dáng lời câu xin, khẩn nguyện, 
nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả 
những người cám quyên, để chúng ta được an cu lạc nghiệp mà 
sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng 
Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta” (ITm 2,1-3). 


Quyền bính là trật tự của Thiên Chúa, giúp việc cho Thiên 
Chúa để tạo cái tốt; bởi đó, cần phải phục tùng, không chỉ vì sợ 
án phạt, song vì lương tâm. 


Rm 13 không phải là điểm căn bản cho một ý tưởng nhà nước 
Kitô giáo hay là để cao nhà nước; thực sự chỉ để nhấn mạnh, đừng 
lẫn lộn giữa niềm hy vọng vào Vương Quyển của Đức Kitô với 
thái độ cách mạng trần thế. Nhưng dù sao Phaolô cũng đánh giá trị 
cao trật tự Nhà Nước trần thế. 


40 


Bài 3: CÁC CUỘC ВАТ ĐẠO TRONG ĐẾ QUỐC LA MÃ 


2. BÁCH HẠI 


Trước thái độ tích cực của cộng đoàn, Nhà Nước đã đáp trả lại 
không mấy tốt đẹp. Từ Hoàng đế Nêrô cho đến Diokletian, các cuộc 
bách hại Kitô hữu còn để lại nhiều vết tích đẫm máu trong lịch sử. 
Nhưng mỗi thời kỳ lại có sự khác biệt của nó. 

Vài niên biểu 

Bách hại ở Roma dưới triều Hoàng đế Nêrô (54-68) 

Phêrô và Phaolô tử đạo (Tacitus, Annales 15,44) 

Bách hại dưới triéu hoàng đế Domitian (81-96) 

đặc biệt mièn Tiểu Á (Cassius Dio 76, 14,1-2) 

Chiếu chỉ của Hoàng dé Trajan (98-117) trả lời 

toàn quyên ở Bithynien là Plinius Junior. 

Chiếu chỉ của Hadrian (117-138) đặt Lë Luật 

cho việc đối xử Kitô hữu (Justin, Apol. 68, 5-10) 

(Eusebius, Lsgh 4,9) 

Sác lénh сйа Hoàng dé Septimus Severus (193 - 

211) xử phat Giáo hội nhu một tó chức (Spartianus, 

Septimus Sev. 16,9) (Eusebius, Lsgh 6,3,1; 4,1-3) 
249-250  Chiéu chi сйа Hoàng dé Decius (249-251) dói buóc 

mỗi người phái có tờ chứng nhận đã tế thần. 

Bách hại dưới trào Gallus (251-253) 

và Valerian (253- 260) 

Tháng 2, sắc lệnh bách hại của Hoàng đế 

Diokletian (284-305) 

Chỉ dụ tha bắt đạo ngày 30.4.311 (Eusebius 8,17) 


Chiếu chỉ Milan: tự do tín ngưỡng 


41 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Các giai đoạn. 


Nhìn chung các thời kỳ bách hại trong những thế kỷ đầu, 
chúng ta có thể chia ra làm 3 giai đoạn như sau: 


Giai đoạn 1: Tù năm 60 đến 200 


Nero 54-68 
Domitian 81-96 
Trajan 98-117 
Hadrian 117-138 
Marc Aurel 161-180 


Trong thời gian này, cuộc bách hại chỉ nhắm từng cá nhân, tùy 
theo sự tố cáo của quần chúng. 

Nổi bật là câu trả lời của Hoàng đế Trajan cho Plinus Junior: 
“Không nên tám nã người Kitô hữu, nhưng nếu bị tố cáo và xác nhận 
là Kitô hữu thì phải trừng phat. Tuy vậy nếu ai chối và minh chứng 
bằng việc thờ cúng thân minh thì được tha" 

Giai đoạn 2: Từ năm 200 - 249 
Septimus Severus 193-211 
Maximinus 235-238 


Tü nám 202 Septimus Severus dua ra mót sác lénh ngán chán 
tó chúc Kitó giáo. 


Óng khóng bách hai dao, nhung ngàn cám su bành truóng: 


- cám trở thành Kitô hữu, 
- cấm học đạo và theo đạo, 


- trừng trị người dạy đạo và rửa tội cho tân tòng. 


42 


Bài 3: CÁC CUỘC ВАТ ĐẠO TRONG РЁ QUỐC LA MÃ 


Giai đoạn 3: Từ năm 249 đến 305 


DecIus 249-251 
Valerian 253-260 
Diokletian 284-305 


Đây là giai đoạn bách hại tập thể và có hệ thống. 


e Decius bát mọi người phải tế thần và ăn của cúng; đòi buộc mọi 
người phải có chứng minh thư đã tế thần. 


e Tháng 8 năm 257, Valerian ra chiếu chỉ, lên án Hội thánh là đoàn thể 
bất hợp pháp, phải giải tán, tịch thu nơi phượng tự, nghĩa trang... 


e Chiếu chỉ bắt đạo thứ nhất của Diokletian ban hành ngày 24.2.302: 
tàn phá nơi thờ tự, thu nộp mọi tác phẩm, ai tàng trữ sách đạo sẽ 
bị tử hình. 

e Mùa xuân năm 304 chiếu chỉ thứ hai: mọi Kitô hữu phải tế thần hoặc chất. 

3. NHÂN TÔ 


Nhà nước La mã rất rộng rãi. Một số tôn giáo rất xa lạ cũng có 
thể tìm được chỗ đứng ở Roma. Cả những người Do Thái, những 
người rất cực đoan như những Kitô hữu, vẫn tự do thực hành tôn 
giáo của mình mà không bị ai khuấy phá. Vấn dë thờ cúng Hoàng 
đế, được xem như là quyết định nhất: hoặc là Chúa Kitô, hoặc là 
Hoàng đế; nhưng vấn để này chỉ áp dụng cho quân đội hay công 
nhân viên chức nhà nước mà thôi. Người Kitô hữu có thể tránh hai 
nghề này đi. Những việc bôi nhọ Kitô giáo về loạn luân hay nghi 
thức đẫm máu, mà người ta dón thổi để bêu xấu người Kitô hữu, thì 
không có ý nghĩa gì nơi tòa án. Thế nhưng Kitô giáo vẫn đáng phạt, 
tại sao thế ? 


43 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Có hai điều làm cho chính quyền Nhà Nước nghỉ ngờ 
người Kitô hữu là nguy hiểm. 


a) Trước tiên là việc mong chờ một Nước Trời đại đồng, mang 
tính tương lai cánh chung. Những lời nói về một vị Vua mà “tât cá 
mọi người phải bái phục và mọi miệng lưỡi sẽ phải са tụng vương 
quyển của Người”, mang dày tính chát chính trị. Đồng thời với việc 
mong chờ này, cũng kèm theo một sự phê bình hiện tại đang diễn ra 
trước mắt. Người Kitô hữu lại không tham gia vào các việc vinh 
quang hóa những cố gắng chính trị và văn hóa, thần thánh hóa 
những thể chế Nhà Nước và tuyệt đối hóa giá trị trần gian. 


Chính vì thế, người ta nghi ngờ hành động người Kitô hữu có ý 
đồ phá vỡ một cách vô trách nhiệm xã hội con người, như thế là phá 
hoại những trách nhiệm lớn và chung. Ngược lại, các nhà hộ giáo 
luôn xác quyết: các Kitô hữu là những công dân tốt, niêm hy vong 
của họ nhằm vào một nước siêu vượt khỏi trần gian. Nhưng người ta 
không tin được, vì người ta không hiểu. 


b) Người ta lại càng không thể nào tin hơn nữa, khi thấy một 
Hội thánh đại đồng nâng đỡ cho niềm mong chờ một nước phổ quát. 
Đây là lý do chính yếu để bách hại. 


Từ thời thánh Phaolô đã có những quyết định dứt khoát tách 
Kitô giáo ra khỏi Do Thái giáo, mở ngõ cho mọi người bước vào Hội 
Thánh. Theo GI 3,28, trước mặt Thiên Chúa không có sự khác biệt 
về dòng tộc cũng như giai cấp. Hội thánh vượt trên tất cả: “Thật vậy, 
nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái của Thiên Chúa trong Đức 
Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc 
vê Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do 
Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả 
anh em chí là một trong Đức Kitô. ” 


44 


Bài 3 : CÁC CUỘC ВАТ ĐẠO TRONG PË QUỐC LA MÃ 

Thêm vào đó, ngay thuở ban đầu, Hội thánh được tổ chức rất 

kỹ lưỡng, gần như trở thành một nhà nước, trong một Nhà Nước. 

Việc tổ chức truyén giáo dựa theo nhu câu trật tự và phân công. 

Thuở ban đầu, việc này mang ý nghĩa chống lại các lạc thuyết. 

Ngay từ thời thánh Ignatius, quyển hành giám muc như là tác phẩm 

sống động chống lại các bè rối. Sau này càng nổi bật hơn nữa trong 
việc chống lại phái Thông tri Gnosis và Montanismus. 


Tổ chức Hội thánh theo thời gian đã trở thành đối thủ của thành 
phố và nhà nước. Ngoài tổ chức, Hội thánh còn có một cơ chế pháp lý: 
Hội thánh ban luật hôn nhân, tạo luật cho những người nô lệ, người 
nghèo, trật tự về việc san bằng các giai cấp. Trong các vấn dë này, 
Hội thánh đối với Nhà Nước như một người cạnh tranh. Đối với Hội 
thánh, thì Nhà Nước vào giữa thế kỷ III có vẻ thụt lùi lại. 


Chính việc phát triển của Hội thánh bắt buộc nhà nước phải 
đối đầu tranh chấp. Vào thế kỷ II cuộc đối đầu chưa được rõ mấy, 
nhưng vào giữa thế kỷ III đã diễn ra những trận quyết định. Kitô 
hữu đã trả cho Nhà Nước, những gì Nhà Nước phải thu nhận. Nhưng 
Nhà Nước lại đòi nhiều hơn nữa. Và như thế phải đưa đến cuộc đấu 
tranh giữa chính trị và đức tin. 


4. TÔN KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 


Có thể nói việc tôn kính các Thánh Tử Đạo là đạo đức 
bên ngoài của Kitô giáo trong những thế kỷ đầu. 


Đối với những tín hữu phải chịu muôn vàn cực hình, có khi 
phải chết vì đạo là những gương sáng cho đồng đạo, là những chứng 
nhân quan trọng cho tôn giáo thật, cho nên người ta đã gọi họ là 
Martyrion. Nguyên ngữ của từ này chỉ mang ý nghĩa là chứng 
nhân, nhưng sau này chúng ta lại gọi họ là Tử Đạo. 

45 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Đối với mọi Kitô hữu, cái chết đẫm máu này không phải là thất bại, 
nhung là một chiến thắng trên những gi thù nghịch với 
Nước Trời, chiến thắng đối với Nhà Nước bất công, chiến thắng trên 
ngoại giáo và thủ lĩnh của chúng là Ma qui. Cái chết Tử Đạo 
đảm bảo cho vinh quang thiên quốc. 


Với một xác tín như thế, các Kitô hữu: 


- Rất tôn trọng di hài của các thánh Tử Đạo; từ đó phát sinh ra việc 
tôn kính các thánh Tử Đạo. 


- бас vị Tử Đạo thuộc về cả cộng đoàn, chứ không còn là thân nhân 
của gia đình nào cả. 


- Và theo như thường lệ ngày xưa, thân nhân đến viếng mộ người thân 
của mình như thế nào, thì cả cộng đoàn cũng chăm sóc mộ của các 
vị Tử Đạo như thế. 


- Họ trang hoàng ngôi mộ và thường đến dùng bữa cạnh mồ, như vị 
Tử Đạo vẫn còn đang sống với họ. 


- Bắt đầu thế kỷ thứ 111, cộng đoàn có thói quen dâng lễ gió, kỹ niệm 
ngày tử đạo. 0ả cộng đoàn tụ tập hằng năm quanh mộ vị thánh Tử 
Đạo và dâng Thánh Lễ. 


- Trong ngày đó, không những cộng đoàn trang hoàng mộ vị thánh Tử 
Đạo, nhưng người ta còn đọc lên hạnh tử đạo, tức là bài tường trình 
về cái chết vinh quang. Martyrologium, hạnh của các thánh Tử Đạo 
là hình thức văn chương nội bộ đầu tiên của Kitô giáo, sau các 
sách Thánh. 

- Để ghi nhớ ngày gió và địa điểm dâng Thánh Lë, các Giám mục mới 
bắt đầu liệt kê danh sách các Thánh Tử Đạo, để công bố cho tín 
hữu. Từ đó hình thành Lịch Công Giáo. 


46 


Bài 3: CÁC CUỘC ВАТ BAO TRONG BÉ QUỐC LA MÃ 

- Các nghĩa trang ngầm dưới đất tại Rôma, không những là nơi lánh nạn 

tránh các cuộc bách hại, nhưng dàn dần cũng trở thành nơi tụ họp tín 
hữu và cũng trở thành nơi phượng tự vì có các mộ thánh Tü Đạo. 


5. HOÀNG ĐÊ CONSTANTIN 


Constantin, con của Constantius Chlorus và bà 
Helena, được sinh ra tai Naissus (Nisch vüng Serbie) 
- Thuở trai trẻ sống trong cung của Hoàng Đế 
Diocletian tại Nicomedien. 


25 tháng 7, Sau khi cha chết tại Eborarum (York), 
Constantin được quân đội La Mã đang đồn trú bên 
Anh, tôn lên làm Augustus. 

Chiếu chỉ tha bắt đạo của Hoàng Đế Galerius 

Chiến trận tai Verona và trận quyết định tại câu 
Milvia ở Rôma: Constantin thắng Maxentius. 

13 tháng 6, Thỏa hiệp tại Milan. Chiếu chỉ tha bắt 


đạo,công nhận Kitô giáo trên Đế quốc La Mã. 

Triệu tập Công Nghị Arles (chống phái Donatistery; 
trước đó đã có Công nghị tại Rôma năm 313. 

Lễ đặt viên đá đầu tiên cho Basilika trên Tropaion 
của thánh Phêrô trên đồi Vatican. 

Luật nghỉ ngày Chúa Nhật được áp dụng trên toàn 
Đế Quốc. 

Triệu tập Công Đồng chung lần thứ nhất tai Nicéa 
(chống Arius). 

Khánh thành thủ đô Constantinople 

22 tháng 5 Hoàng Đế Constantin qua đời. 


47 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ. 
CÔNG GIÁO Ở NHỮNG THỂ KỶ ĐẦU 


GLTC số 66 


* “Nhiệm cục Kitô giáo, vì là Giao Ước mới và vĩnh cửu, sẽ 
không bao giờ mai một, chúng ta không phải chờ đợi, mặc 
khái công khai nào khác nữa truóc khi Đúc Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, hiện đến trong vinh quang’ (DV 4). Dù mặc khái đã 
hoàn tất, nhưng vẫn chưa được diễn đạt hoàn toàn rõ rệt, nên 
Hội Thánh phải cố gắng tìm hiểu một cách tiệm tiến qua dòng 
thời gian”. 


Hiến Chế tín lý về Mặc Khải, số 8, dạy: 


“Vi vậy, những lời giảng dạy của các Tông đồ được đặc biệt 
ghi lại trong các sách linh ứng, phải được bảo tôn và liên tục lưu 
truyền cho đến tán thế. Do đó, khi luu truyền lại những gì chính 
mình đã lãnh nhận, các Tông dó khuyến cáo các tín hữu phải giữ 
gin các truyền thống ho đã học biết qua lời chỉ giáo hay bằng thư 
từ (x. 2 Tx 2,15), và phải chiến đấu để báo vệ đức tin chi duoc 
truyén dạy cho họ một lân thôi (Gd 3). Và những điều các Tông 
đồ truyền lại bao едт tất cả những gì góp phân vào việc giúp 
Dân Thiên Chúa sống một thời thánh thiện và làm tăng triển đức 
tin. Như vậy, Giáo hội qua giáo lý, đời sống và việc thờ phượng 
của minh, bảo tôn và lưu truyền cho mọi thế hệ tất cá thuc chát 
của mình và tất cả những gì mình tin. 


Thánh truyền do các Tông dó truyën lại được tiến triển 
trong Giáo hội dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thân. 


48 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 

Thật vậy, các sự việc và lời nói truyền lại được hiểu biết thấu 
đáo hơn, nhờ sự chiêm ngắm và học hỏi của các tín hữu, những 
người đã ghi nhận các điều đó trong lòng; nhờ sự thông hiểu 
những điều thiêng liêng họ cảm nghiệm được, hoặc nhờ việc 
giảng dạy của những người lãnh nhận một đoàn súng chắc chắn 
về chân lý, do việc kế vị trong chức Giám mục. Nói cách khác, 
qua bao thế kỷ Giáo hội luôn hướng tới sự viên mãn của chân lý 
Thiên Chúa, cho đến khi Lời Chúa được hoàn tất nơi chính 
Giáo hội. 

Lời các thánh Giáo Phụ chứng thực sự có mặt sống động 
của Thánh Truyền. Và sự phong phú của Thánh Truyền đã thâm 
nhập vào thực hành và đời sống của Giáo hội hằng tin tưởng và 
câu nguyện. Nhờ Thánh truyén ấy, Giáo hội biết được toàn bộ 
chính lục Thánh Kinh; và cũng nhờ Thánh Truyën, Thánh Kinh 
được hiểu biết thấu đáo hơn, cũng như Thánh Truyën đã làm 
cho Thánh Kinh không ngừng hoạt động. Như vậy, Thiên Chúa, 
Đấng xưa đã phán, nay vẫn không ngừng ngỏ lời với Hiền Thé 
của Con yêu dấu mình; và Thánh Thần, Đấng làm cho tiếng nói 
sống động của Phúc Âm vang dội trong Giáo hội và nhờ Giáo 
hội làm vang dội trong thế giới, hướng dẫn các tín hữu nhận 
biết toàn thể chân lý và làm cho lời Đức Kitô tràn ngập lòng họ 
(x. CI 3,16)" 

Tất cả chúng ta xác tín rằng Kitô giáo xuất phát từ Đức Giêsu 

Kitô, từ con Người, từ lời nói và công trình của Người. Chính Người 
đã đem mặc khái từ trời đến với chúng ta. Vấn dë được đặt ra là làm 
sao minh chứng được đức tin mà chúng ta đang nắm giữ hôm nay, 
đúng là đức tin của ngày hôm qua và xuất phát từ 
Đức Giêsu Kitô ? Đây là vấn dë cơ bản về đức tin và được trả lời 
bằng Thánh Kinh và Thánh Truyền. 


49 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Khâu chuyển đạt đầu tiên cho chúng ta, đó là các Tông аб. 
Ho là những người đã được chọn để sống, để nghe, để chứng kiến 
cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô. Chứng cứ của họ để lại 
là những cuốn Phúc Âm, là quyển Thánh Kinh Tân Ước ! 


“Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, 
Điều chúng tôi đã nghe, 
Điều chúng tôi đã thấy tận mắt, 
Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, 
Và tay chúng tôi đã chạm đến, 
Đó là Lời sự sống... 
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, 
Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, 
Để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, 
Mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha 
Và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. 
Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta 
được nên trọn ven” 
(1 Са 1,1-4) 


Kháu chuyển dat thứ hai là các món đệ của các Tông đồ mà 
chúng ta gọi là các Giáo Phụ Tông Đồ (Clément thành Rôma, 
Ignace, Polycarpe, tác giả lá thư thứ hai Clément, “Barnabé”, Pastor 
Hermas). Thế hệ thứ hai này còn liên hệ với thế hệ thứ nhất là các 
Tông đồ. 


Thế hệ thứ ba là các Giáo Phụ. Đây là khâu quan trọng của 
Thánh Truyền. Các ngài có nhiệm vụ chuyển đạt đức tin 
chân chính cho các thế hệ sau. Chúng ta gọi công tác của các ngài là 
Tradere, từ đó có từ Traditio mà chúng ta dịch là Thánh Truyền. Tiếng 
Latinh Tradere là dịch từ thuật ngữ Hy Lạp paradidokai, có nghĩa là 


50 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 
trao lại cho người khác một vật gì làm cho họ có quyền. Chính các Giáo 
Phụ minh chứng tính chất chính thống của đức tin vì họ đảm bảo được 
khâu chuyển đạt từ các Tông đồ sang các thế hệ tiếp nối. 


Hội Thánh gọi một vị Giáo Phụ, căn cứ vào những đặc điểm 
được công nhận: 
-Doctrina orthodoxa (giáo lý chính thống) 
—Sanctitas vitae (đời sống thánh thiện) 
—Approbatio ecclesiae (được Hội Thánh công nhận) 
—Antiquitas (có xua) 


Cũng có những giáo phụ ở thời Trung Có, nhung Giáo Phu 
cháng ta muón nói dén phái có tính có xua. Giáo hói Latinh 
còn cho Đức Gregor Са (+604) và Isidor thành Sévilla (+636) là 
Giáo Phụ; còn Giáo hội Đông Phương tính Giáo Phu cho đến vi cuối 
cùng là Gioan Damascênô (+749). 


1. CÁC KHÓ KHÁN THUÓ BAN ĐẦU CỦA KITÔ GIÁO 


Kitô giáo xuất hiện trong một thế giới đã có đây đủ các cơ 
chế, các tôn giáo, các triết học. Muốn sống phải kết thân hay phải 
đấu tranh sống còn; không thể tránh mặt mãi được ! Đứng về mặt 
đạo, chúng ta chỉ thấy các Giáo Phụ chuyển đạt mặc khải. Thế 
nhưng công tác của các ngài còn phải gay cấn hơn, phải đưa những 
lý chứng để minh chứng tôn giáo của mình là đạo thật, xứng đáng 
hơn mọi tôn giáo, mọi triết học, mọi tinh thân; các ngài phải triển 
khai một thần học đấu tranh với mọi khó khăn thời đại đang tìm 
cách thủ tiêu cái đạo non trẻ này. 


Chúng ta gặp các khó khăn về mặt chính trị, tôn giáo, triết học 
và ngay cả những lạc giáo nảy sinh ra trong nội bộ. 


51 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Về chính trị: 


Chúng ta đã học bài Đế quốc La-mã bách hại đạo bên trên. 
Các Giáo Phụ cũng đã viết những bài Hộ Giáo để minh chứng các 
tín hữu là những kẻ chân thật, tùng phục Nhà Nước, sống chính trực 
và xin chính quyền đừng nghe những lời xàm tấu mà xử sự quá nặng 
nề với Kitô giáo. 

Về Tôn Giáo: 

— Dich thủ đầu tiên của Kitô giáo là Do Thái Giáo. Ho tấn công 
Kitô giáo về cái nhìn Mêssias, về việc phá bỏ tập tục của Lễ Luật 
và cuối cùng phủ nhận chế độ tế tự. 

-Ngoài Do Thái Giáo, trên Dé quốc còn biết bao nhiêu là tôn 
giáo khác của dân Rôma, cũng như của người Hy Lạp, cũng như của 
mọi dân tộc khác. Nhất là việc thờ kính Hoàng đế. Các dën thờ thần 
Isis, Sérapis và Cybèle mọc lên đầy mọi chỗ. Người ta tôn thờ thần 
Mithra. Người ta tin sự bất tử của linh hồn. Các tôn giáo Huyền 
Nhiệm (Mysterium), vào thế ky I-II nổi bật nhất là các Huyền 
nhiệm của thân Éleusis. Người ta cũng cử hành nghi thức thánh tẩy 
với máu bó (taurobolium) hay với máu dé (criobolium). Vào năm 
274, Hoàng dé Aurélien thiết lập tế tự công khai thờ thần Mặt Trời 
Chiến Thắng Sol invictus, tôn thờ Mặt Trời như Đấng phù trợ cho đế 
quốc, buộc mọi người phải thể hiện lòng trung thành với đế quốc 
bằng cách thờ thần ! Thêm vào đó, tôn giáo của Mani, sinh tại 
Babylon vào năm 216 và chịu khổ nạn dưới trào vua Bahram 1 
khoảng năm 277. 


Về Triết học: 


Khi Kitô giáo xuất hiện trong trần thế, thì triết học Hy Lạp đã 
thịnh hành trên toàn đế quốc La-mã. Chúng ta không lấy làm lạ gì 


52 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 
hiện tượng này, chỉ vì chính đế quốc La-mã cũng đã sử dụng tiếng 
Hy Lạp làm tiếng chính thức của Nhà Nước trên toàn đế quốc. 
Chính Hoàng đế Marcus Aurelius, khi viết tự thuật, cũng đã sử dụng 
tiếng Hy Lạp. Trí thức cũng đồng nghĩa với triết gia. Chúng ta thấy 
có các trường phái triết học vào thời của Đức Kitô và các thế kỷ kế 
tiếp như sau: 

e Sokrates thành Athen (469-399 tcn) 

e Platon thành Athen (427-347 tcn) và trường phái Platonismus 

e Aristoteles thành Stageira (383-322 tcn) và trường phái Aristotelismus 
e Trường phái Stoa với Zenon thành Kypros (336-264 tcn) 

e Trường phái Epikurismus với Epikuros thành Samos (341-271 tcn) 
e Trường phái Skeptizismus (Skepsis - Nghi Моб) 

e Truüng phái Eklektiker (eklogo — Tuyển chọn) 

e Nhóm Pythagor tin linh hồn bất tử 

e Các triết hoc của những nước nhu Ai Сар, Babylon, Ba Tu và Ấn Độ. 


2. NHỮNG LẠC THUYÊT Ở CÁC THÊ KỶ ĐẦU 
Mt 10,17-20 


"Hay coi chừng người đời. Ho sẽ nộp anh em cho các hội 
đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh 
em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyên vì Thây để làm 
chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh 
em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong 
giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, 
không phải chính anh em nói, mà là Thân Khí của Cha anh em 
nói trong anh em." 


53 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


GI 1,6-8 


“Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau le nhu 
thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân súng của Đức Kitó, dé 
theo một Тїп Mừng khác. Không có Тїп Mừng nào đâu, mà chỉ có 
một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của 
Đức Kitô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một 
thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Тїп Mừng 
khác với Тїп Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin 
Thiên Chúa loại trừ ké ду!" 

1Ga 2, 18-19 


*Hói anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối 
cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến; thế mà giờ 
đây nhiều tên phán Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết rằng 
đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, 
nhưng không phải là người của chúng ta; vì nếu là người của 
chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ: 
không phải ai ai cũng là người của chúng ta." 


2Ga7,9 -11 


"Vi có nhiều người mé hoặc đã lan tràn khắp thế gian, ho là 
những Кё không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đến và trở 
nên người phàm. Đó là Кё mê hoặc và là tên phản Kitô. Anh em 
phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, 
nhưng để lãnh đây đủ phán thưởng. Phàm ai di quá xa, không ở 
lại trong giáo huấn của Đúc Kitô, thì không có Thiên Chúa. 
Còn ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và 
Chúa Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo 
huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi 
người ấy. Quả thật, ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu 
xa của người ấy. " 


54 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 

Giáo hội Kitô giáo phát triển giữa các khó khăn. Những cuộc 
bách hại bên ngoài có đẫm máu thật, nhưng lại giúp cho tín hữu ý 
thức về đạo và nâng đỡ nhau hơn. Nhưng nguy hiểm nhất chính là 
những khó khăn nội bộ, gây chia rẽ trầm trọng: các lạc thuyết. 


а) Thaget Taag tri ( Gaosia) 


Năm 1945/1946 người ta khám phá được một thư viện của 
cộng đoàn Thông Tri, có tất cả 13 thủ bản trên dưới 1000 trang, mà 
794 trang còn được nguyên vẹn cùng với "Phúc Âm thánh Thomas". 
Tất cả được tìm thấy ở thành Nag Hammadi miền bắc Ai cập, cách 
Luxor 100 km. 


Trong thực tế, thuyết Thông tri là một phong trào tôn giáo có 
trước Kitô giáo. Vào thời giáo đoàn tiên khởi, phái này đã du nhập 
vào Kitô giáo và trở thành một đối thủ rất nguy hiểm. 

Trong câu 1 Cr 1,22 Thánh Phaolô viết: "Người Hy lap di tìm 
sự khôn ngoan”. Nhu thé thuyết Thông Tri này được xem nhu là một 
thứ "Hy lap hóa Kitô giáo". Thuc sự, không phái triết lý, nhung là 
mót huyén thoai dúng dàng sau lung cho thái dó tón giáo này. 


Chúng ta thấy có hai đặc điểm: 


1/ Tư tưởng Thông Tri bị ảnh hưởng thuyết Nhị Nguyên 
(Dualismus) chi phối rất mạnh: tinh thân đối kháng với vật chất, 
Thiên Chúa đối kháng với vũ trụ... hệ luận đưa tới một Kitô học 
theo "Ảo Ảnh thuyết" (Doketismus): thân xác của Chúa Giêsu chỉ là 
một ảo ảnh, một bóng mờ cho con người thấy, chứ không phải là xác 
thật như chúng ta. Lý do: Thiên Chúa không thể chung đụng với vật 
chất được... 

Phái Thông Tri đòi buộc đời tu khổ hạnh với nhiều nghi thức 
thanh tẩy. 
55 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Gnosis có nghĩa là thông tri, là biết, là nhận thức. Nhận thức là 
con đường dẫn tới ơn cứu độ (chính vì thế mà nhiều người cũng gọi 
thuyết này là thuyết Ngộ Đạo). 
2/ Phái Thông Tri cố gắng uyển chuyển để đi vào Kitô giáo. 
Nhưng Kitô giáo không thể chấp nhận, vì: 

* Phái Thông tri cho vũ trụ là cái gì đối kháng lại với Thiên Chúa, 
tức là phủ nhận việc sáng tạo. 

* Đối với phái Thông Tri, cái xấu nhất không phải là tội, nhưng là 
bị chìm nghẹt trong vật chất. Họ không nói về tội, nhưng nói về 
một số mệnh xấu. 

* Đấng cứu độ xuất phát từ một huyền thoại có trước Kitô giáo. Sau 
này họ cố gán ghép vào với Đấng Kitô. Người ta vẫn thấy được 
kẻ hở: Chúa Giêsu lịch sử và Đấng Kitô thiên giới chỉ nối kết với 
nhau thực hững hờ. Cuối cùng huyền thoại cũng vượt thắng trên 
lịch sử: Họ phú nhận Chúa Giêsu lịch sử. 


&) Thaget Moataa ( Mantanucamas) 


Vào năm 156, một tiên tri người Phyger ở mièn Tiểu А tên là 
Montanus, trong một lần xuất thần đã nói lên những mặc khái mới và 
thu nhận được rất nhiều tín đổ. Ông ta loan truyền về nước 1000 năm 
của Chúa Kitô, sau đó thành Giêrusalem thiên quốc sẽ hạ xuống trần 
gian. Mọi tín đồ phải chay tịnh nghiêm nhặt, phái cầu nguyện và sẵn 
sàng để tử đạo... tất cả là để chuẩn bị cho sự kiện cứu độ này. Chúng 
ta không trách gì Montan, chỉ vì ông hiểu theo mặt chữ câu 20,1-3 của 
sách Khải Huyễn: “Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay 
cám chia khóa vực thám và một dây xích lớn. Người bắt lấy Con Máng 
Xà, tức con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại một ngàn 
năm. Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, 
để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm. Sau 


56 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 
đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn”. Đây là một đoạn 
khó giải thích từ xưa đến nay và cũng đã gây biết bao lạc phái trong 
Hội Thánh. 


Đối thủ kiên cường chống lạc thuyết này là Tertullian., nhưng 
rồi cuối cùng ông lại rơi vào chính lạc thuyết này và tạo thành một 
phái đặc biệt mang tên ông: Tertullianiste ! 


c) Thaget Maaiché ( Mauichaiomaa) 


Người sáng lập thuyết này là Mani (216-277). Đây là một tôn 
giáo pha trộn giữa những yếu tố tôn giáo của Ba-tư, Phật, Babylon, 
Kitô giáo, Do thái giáo... nhưng cơ bản vẫn là thuyết Nhị Nguyên. 
Hai nguyên lý cơ bán: Cái "767 nguyên thủy" (có thể là ánh sáng, vua 
ánh sáng, nguyên tố) chiến đấu với cái "xấu nguyên thủy" (âm u, 
quỉ cả). Vì ánh sáng và nguyên tố bị nô lệ cho âm u và vật chất, vua 
Ánh Sáng đã sai Đấng Kitô đến trong thế gian qua xác thân như một 
bóng mờ để giải thoát ánh sáng và con người khỏi ách nô lệ âm u. 
Sau một cuộc chiến đấu cực nhọc, cuối cùng mới đưa đến một cuộc 
phân chia thế giới ánh sáng ra khỏi thế giới tối tăm. 

Са Augustinus, trước khi trở lại, một thời gian dài cũng đã đi 
theo giáo phái này, chỉ vì ngài ngỡ rằng đã giải quyết được vấn dé 
nguồn gốc sự xấu (Confessiones Ш, 5-7) 


3. HỘ GIÁO 


a) “Được xây dựng trên nên tảng Tông đồ và các Ngôn sứ, mà 
Chúa Giêsu Kitô là dá góc" (Ep 2,20). Nhu thế nền tảng Hội Thánh 
được xác định rõ rệt. Nhưng việc phát triển có tính cách lịch sử 
không thể chỉ từ đó có thể hiểu được. Dòng sông rút nước không 
những từ nguồn nhưng còn ở những sông con. Nguồn gốc của 


57 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Hội Thánh nằm ở thời kỳ của Tân ước, nhưng hướng phát triển được 
xác định một cách dứt khoát ở thời hậu Tông đồ. 

b) Bước vào thế kỷ thứ II cuộc đấu tranh với nhà nước đã bắt 
đầu. Trận chiến không những được diễn ra với gươm và lửa, nhưng 
còn là những cuộc đối đầu về vũ trụ quan. Tất cả những phương tiện 
tri thức cả hai phe đều đem ra sử dụng để minh chứng: kẻ nghịch của 
mình là không hợp lý. Thế kỷ II là thế kỷ của các nhà hộ giáo. 


с) Trong thực tế, ý nghĩa của Hộ giáo cũng không lớn gì cho 
lắm. Tertullian (160-220) cũng là một trong các nhà hộ giáo đại tài 
đã viết: "chả có ai đọc các bài hộ giáo cả, chỉ trừ những người Kitô 
hữu”. Thường thì các bài hộ giáo được dâng lên Hoàng đế, nhưng 
chắc là chả có ai ngó ngàng tới. 

Các nhà hộ giáo ao ước với tác phẩm của mình, có thể thu đạt 
được người này người nọ ở bên ngoài Hội thánh, nhưng ý nghĩa lịch 
sử của nó lại nằm ở chỗ khác: tạo được hiệu quả ở nội bộ Giáo hội. 

Các nhà hộ giáo là những giáo phụ của thần học Hội thánh. 
Như thế cả Phao lô cũng là một thần học gia. Đúng thế và còn với 
một khả năng rộng lớn hơn nữa vì Phao lô đứng ở giữa sự kiện sống 
động của mặc khải. Thần học theo nghĩa hẹp của nó, có nghĩa là suy 
nghĩ về mặc khái, suy tư có hệ thống về mặc khái. Thần học luôn 
luôn là nhận thức hậu thiên a posteriori. Trong ý nghĩa này thì Phao 
lô không phải là nhà Thần học; chính các nhà hộ giáo mới là những 
nhà thần học đầu tiên của Hội thánh. Văn chương Kitô giáo trước 
các ngài còn ngây thơ, hữu dụng được thần linh thúc đẩy. Mãi cho 
đến thời hộ giáo mới đi vào suy luận. Và suy luận về mặc khải là 
khởi đầu cho thần học. 


d) Các nhà hộ giáo cố gắng nhờ vào lý trí để minh chứng chân 
lý hay đúng hơn là sự tuyệt đối của Kitô giáo. 


58 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 
Họ sử dụng 3 phương tiện trong minh chứng. 
d1. Kitô giáo là tôn giáo cổ nhất, chỉ vì Cựu ước từng câu một đã tiên 
báo trước và Tân ước đã hoàn tất. Chính sự thống nhất giữa tiên báo 
và hoàn tất này nói lên thời gian cổ của Kitô giáo. 
d2. Kitô giáo không những là tôn giáo cổ nhất, nhưng còn là một tôn 
giáo hợp lý nhất. 

Ga 1,1 gọi Chúa Kitô là Logos của Thiên Chúa. Các nhà hộ 
giáo nhìn đó như nhịp cầu nối kết giữa mặc khải và tôn giáo tự 
nhiên. Nếu Chúa Kitô là Logos của Thiên Chúa thì chính Người 
là lý trí của vũ trụ. Và ngược lại: nơi nào lý trí vũ trụ hoạt động, 
thì nơi đó, với một cách thức nào đó, Chúa Kitô hoạt động. Như 
thế thi Sokrates, Platon và Heraklik đều là món đệ và nhân 
chứng của Chúa Kitô trước cuộc nhập thể. "Tát cả những người 
sống liên kết với Logos đều là Kitô hữu ". 

d3. Kitô giáo là một tôn giáo thực tiễn nhất. Điểm này nhìn vào việc 
đem vũ trụ quan vào thực hành. Giá trị của một tôn giáo bộc lộ ra 
ở nền luân lý. 


4. VĂN NHÂN KITÔ GIÁO Ở NHỮNG THÊ KỶ ĐẦU 


Giáo phụ (môn đệ của các tông đồ) 


* Klemens thành Rôma * Polykarp thành Smyrna 


* [gnatius thành Antiochia * Papias thành Hierapolis 


Hộ giáo Hy Lap ở thế ky thứ II 


* Aristides thành Athen * Athenagores thành Athen 
* Justin, tử dao * [renéus thành Lyon 


* Talian, người Assyrer 


59 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Văn sĩ Kitô giáo của thế kỷ thứ HI 


Hy lạp 
* Klemens thành Alexandria 
* Dionysus thành Alexandria 
* Origenes 
* Gregor, người làm phép la 
La tinh 


* Minucius Felix 
*Tertullian 


Phi cháu 
* Cyprian thành Carthago 


* Laktantius 


Các Giáo Phu La tinh và Hy lap 
300 400 500 600 


regor thành Nazia 


Giáo phu Hy lap 


330=<-:---xe- 397 Ambrosius 
347------------- -419 Hiéronymus 
354----------}------ 430 Augustinus 


Gregor Cả 540-----5901-604 


60 


Bài 4: HỘ GIÁO УА CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 


CLEMENS thành Rôma 


Là vị Giáo hoàng thứ ba tiếp ngôi Phêrô ở Rôma vào những 
năm 90-99 sau Linus (67-76) và Cletus (76-88) 

Tác phẩm: - Lá thư do ngài viết vào năm 96 cho cộng đoàn 
Côrinthô (và cho mọi cộng đoàn Kitô giáo). Đây là khâu trung gian 
giữa các tác phẩm Tân ước và văn chương sau thời các thánh tông 
đồ. Lá thư là bằng chứng cổ nhất về cộng đoàn Rôma. 


IGNATIÓ thành Alexandria (tkhoång năm 117) 


“Đây là người thứ hai sau Petrus" trên ngôi Giám muc ó 
Antiochia. Tử dao tai Róma 


Tác phẩm: Tất cả bảy lá thư của ngài được Polykarp thành 
Smyrna sưu tầm. 


POLYCARPUS thành Smyrna 


Món dé cüa Tóng dó; có lé là cüa Gioan. Quyén Martyrium 
Polykarpi tường trinh vé cuộc tử đạo của ngài ó Smyrna vào khoáng 
năm 155/156. Đây là tài liệu cổ nhất của Kitô giáo vé các thánh tử 
đạo. 


PAPIAS thành Hierapolis(60/70-120/130) 


Irénéus gọi ngài là "món sinh của Gioan và người đông thời 
với Polykarp". 
Tác phẩm: - Những đoạn giải thích Lời Chúa (chi còn 
những đoạn rải rác, tỉ như trong quyển 
lịch sử Hội thánh của Eusebius Ill, 
39.151). 


61 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


ARISTIDES thành Athen. 


Triết gia xuất thân từ Athen, đã dâng lên Hoàng đế Hadrian 
(117-138) một bản hộ giáo. 


Tác phẩm: - Hộ giáo 
- Một đoạn thư. 


JUSTINÓ, tử dao 


Xuất thân từ một gia dinh ngoai giáo, tìm được ở Kitô giáo 
triết học tuyệt vời. Bị xử trám tại Rôma vào năm 165. 


Tác phẩm: - Bản hộ giáo gởi cho hoàng đế Antoninus Pius 
- Đối thoại với Tryphon 


TATIAN, người Assyrie 


Sinh tai Assyrie пат 120, két ban vói Justin б Róma. Sau khi 
tách khói ban của mình, gia nhập giáo phái thông tri ó phương Đông. 
Tác phẩm: - Nói với người Hy lạp 
- Diatessaron (một bản văn hòa hợp với Phúc Âm 


được viết bằng tiếng Hy lạp vào năm 170) 


ATHENAGORAS 


Triết gia xuất thân từ Athen. Vào khoáng năm 176 và 180 
dé don lén Hoàng dé Marc Aurel và Commodus mót bán уап dé 
xin cho người Kitô hữu khói bi bách hai vi tính hợp lý của 
tón giáo này. 

Tác phẩm: - Don xin cho người Kitô hữu 

- Vë cuộc phục sinh kẻ chết 


62 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 


TRÊNÊUS thành Lyon 


Xuất thân từ Tiểu Á và là môn đệ của Polykarp thành 
Smyrna. Giám mục thành Lyon năm 177/178 


Tác phẩm: - Adversus haereses 
(vạch mặt và chống lại thuyết Thông tri sai lạc) 
- Minh chứng giáo thuyết tông dó 


CLEMENS thành Alexandria(140/150-215) 


Một thần học gia giáo dân có một kiến thức rộng rãi vé triết 
và thần học. 


Tác phẩm: - Khuyến dụ người ngoại giáo 
- Người giáo dục 
- Stromata 


ORTGENES (185 - 254) 


Xuất thân từ một gia đình Kitô giáo. Viện trưởng trường giáo 
lý ở Alexandria sau đó lại lập một trường tương tự tại Caesarea. BỊ 
tra tấn trong cuộc bách hại thời Decius. Được trả tự do, nhưng chết 
sau khi Hoàng đế Decius qua đời. 


Tác phẩm: - Hexapla (một bản văn sáu cột để so sánh bản 
văn cựu ước Hipri với nhiều bản dịch Hy lạp) 
- Chú giải Thánh Kinh và các bài giảng thuyết 
chống Celsus 
- Về những giáo lý căn bản của Kitô giáo (quyển 
thân học cổ nhất của Kitô giáo) 
- Động viên để tử đạo. 


63 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


DIONYSIOS thành Alexandria 


Năm 232 Thủ trưởng trường giáo lý ó Alexandria. Năm 248 
làm Giám mục ở Alexandria. Bi lưu dày trong cuộc bách hại của 
Decius. Khi trở về tiếp tục lãnh đạo giáo phận cho đến khi mất vào 
năm 265. Tác phẩm chỉ giữ lại được từng đoạn ngắn. 


GREGOR, người làm phép lạ (213 - 275) 


Xuất thân từ một gia đình ngoại giáo. Năm 14 tuổi gia nhập 
Kitô giáo, sau một thời gian dài 5 năm được đào tạo tại trường giáo 
lý ở Caesarea. Ở đây ông chịu ảnh hưởng của Origenes rất nặng. 
Ông được người ta gọi tên là "Thaumaturgos" (người làm phép lạ), 
trở thành Giám muc thành Neocaesarea 


MINUTIUS FELIX 


Theo tự thuật, ông là thủ kho cho Forum Romanun. Sau đó trở 
thành tín hữu. 
Tác phẩm: - Người đối thoại Octavius 


TERTULLIAN (160-220) 


Con một đội trưởng La mã sinh ra ó Carthago. Sau một thói 
gian hoc món hùng bién và luật pháp, ông gia nhập Kitô giáo ở 
Roma vào năm 193. Vào năm 205 ông tách ra khỏi Hội thánh và trở 
thành tín đồ của phái Montanismus. Vì thế mà người ta phái phân 
biệt hai giai đoạn văn chương của ông, thời trước (195-205) và sau 
Montan (205-220) 
Tác phám: - De Pracscriptione Haereticorum 
(vdn bán quan trong vé thánh truyén) 
- Adversus Marcionem - De Resurrectione carnis 
- Adversus Praxean - De poenitentia 


64 


Bài 4: HỘ GIÁO УА CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 


CYPRIEN (200/210 - 258) 


Được chon làm giám muc Carthago vào năm 248. Lán cán với 
Giáo hoàng Stephan I vé việc tranh luận nổi tiếng "phép rửa tội do 
người lạc giáo thực hành có hiệu lực hay không”. Nhờ sự can thiệp 
của giám mục Dionysius thành Alexandria nên tránh được sự ly 
khai. Ngài đã nhận một cái chết tử đạo. 


Tác phẩm: - Sưu tập thơ từ 
- De ecclesiae unitate (về sự hiệp nhất Hội thánh) 


- De LapsIs 
LACTANTTUS 


Sinh năm 250, được hoàng đế Diokletian goi vé Nikomedian làm 
thầy dạy khoa hùng biện tiếng La tinh. Trong thời bách hại Diokletian, 
ông từ chức và sống rất khó nghèo. Hoàng đế Constantin phục chức lại 
cho ông, gọi về Trier làm thầy cho con mình là Crispus. 

Các giáo phụ Hy Lạp và La Tỉnh 


ATHANASIUS (205-373) 


Từ khi là phó tế, ngài đã tham dự vào Công đồng Nicêa (325). 
Trở thành thượng phụ giáo chủ tại Alexandria vào năm 328. Cho dù 
5 lần bị lưu đày (tổng cộng là 17 năm, có một lần bị đày tới Trier 
vào năm 335-337), Ngài là người can đảm bảo vệ đức tin của cộng 
đồng Nicêa chống lại phái Aria (Arianismus). 


Tác phẩm chính: 


- Ba tham luận chống nhóm Aria (tr tác vào những năm 335 và 360) 
- Hộ giáo chống nhóm Aria (357) 
- Tác phẩm biện hộ gởi lên hoàng đế Constantius (357) 


65 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


- Bảo vệ vì cuộc lánh nạn (357) 

- Cuộc đời của thánh Anton tu rừng. 

- Thư về những quyết nghị của công đồng Nicéa. 

- Thư về các công nghị ở Rimini bên Ý và Seleukia ở Isaurien 
(359) 

- Thơ luân lưu (đặc biệt là thơ Phục Sinh năm 367 vì lân 
đâu tiên đã nói vé Kinh điển 27 quyển của Tân ибс). 


BASILIUS Cả (329-379) 


Ngài là người thông thái, thu tập khôn ngoan của cổ thời trong 
các trường ở Caesarea, Constantinople và Athen. Đã đem sự khôn 
ngoan này vào thần học Kitô giáo. Khi làm giám mục ở Caesarea 
ngài là con người mục vụ rất tận tâm và đầy bác ái. Cùng với 
Gregor thành Nazianz và Gregor thành Nyssa hop lại thành ba giáo 
phụ Kappadolia. 


Các tác phẩm chính: 
- Hộ giáo 
- Về Chúa Thánh Thần 
- Hai luật khổ tu 
- Nói với tuổi trẻ về việc sử dụng có ích lợi các tác 
phẩm ngoại giáo 
- Chín bài giảng về sáu ngày sáng tạo 


GREGOR thành Nazianz (330-390) 


Nhu người ban Basilius, Ngài thu tập kiến thức của Hy lap 
trong các trường Caesarea, Constantinople và Athen. Bán chát nghệ 
si, ngài khó dung hóa giữa chúc vụ làm giám muc với sự yêu thích 
thầm lặng và đơn côi khổ tu. 


66 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 
Tác phẩm chính: 
- Tự biện hộ về việc lánh nạn 
- Những bài nói chuyện (đặc biệt là năm bài giảng tín lý ở 
Constantinople trình bày về máu nhiệm Chúa Ba Ngôi) 
- Các bài thơ 
- 245 Lá thơ 


JOHANNES CHRYSOSTOMOS, 
THÁNH GIOAN KIM KHÁU (354-407) 


Đây là người giảng thuyết lừng danh nhất của Hội thánh có. 
Theo việc bổ nhiệm của hoàng đế Arcadius ngài làm thượng phụ 
giáo chủ ở Constantinople vào năm 397. Những cuộc xáo trộn trong 
nội bộ Giáo hội kèm theo của chính trị dẫn đến việc lưu đày ngài. 
Johannes Chrysostomus (Кїт khẩu - miệng vàng) chết trên con 
đường di lưu dày ở Romana xứ Pontus. 


Tác phẩm chính: 

- Giải thích gần như toàn bộ sách thánh Kinh theo hình thức 
bài giảng. 

- Các bài giảng thuyết 

- Hai lá thư khuyến cáo Theodorus 

- Về đền tội, đồng trinh, đơn hôn, Thiên tính Chúa Giêsu, 
chức Linh mục... 

- Chống lại kẻ thù của đời sống khổ tu. 


AMBROSIUS (339-397) 


Tiến thân trên con đường chính trị. Đầu tiên Ngài là chủ tịch 
lãnh đạo ở Gallien. 


67 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Năm 370 chủ tịch hành chính miễn Ý bắc, thủ phủ tại Milan. 
Năm 374 từ khi là giám mục phó, ngài đặt nhiệm vụ cho mình là 
giải thích cho nhà nước thấy quyển lợi và vị trí của Hội thánh đối 
với nhà nước (xung khắc với hoàng đế Theodosius vào năm 390), mặt 
khác ngài sắp xếp nghi thức Tiệc Thánh Thể và cho phụng vụ Lời 
Chúa 

Tác phẩm chính: 

- Giải thích Thánh Kinh 

- Ba Sách về Chúa Thánh Thần 

- Về mâu nhiệm nhập thể 

- Sáu Sách về bí tích 

- Ba Sách về sám hối 


- Các cuộc nói chuyện và Thánh Thi (Te Deum) 


HIERONYMUS (347-419) 


Cũng như nhiều đồng song đại học, Hieronymus nhận bí 
tích rửa tội sau khi kết thúc đại học. Ngài rất thích lý tưởng đời 
khổ tu, hiểu biết vé ngôn ngữ Latinh, Hy lap và Hipri vượt trói 
các giáo phụ khác. Theo lệnh của Giáo hoàng Damasus I (366- 
384) ngài san định lại quyển Thánh Kinh bằng tiếng La ngữ 
(Vetus latina). Qua nhiều chuyện lộn xộn, nghi ngờ, một phần 
cũng là do tính khó khăn của mình, ngài bó Roma sang 
Palestina. Ngoài công tác tuyên úy cho nhiều dòng tu, ngài bổ 
20 năm san định lại Thánh Kinh La Ngữ, trong đó ngài sử dụng 
rất nhiều bán Hexapla của Origenes. Ngài xứng đáng là tổ phụ 
cho khoa Thánh Kinh. 


68 


Bài 4: HỘ GIÁO УА CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 


Tác phẩm chính: 

- Vulgata 

- Giải thích Thánh Kinh hầu hết sách Cựu và Tân ước 
- Về sự trọn đời sống đồng trinh của Đức Maria 

- Chống Jovianus 

- Chống Vigilantus 

- Tranh luận với phái Pelagian 


AUGUSTINUS (354-430) 


Không có con người nào ánh hưởng vào thần học Kitô giáo 
cho bằng Aurelius Augustinus. Ảnh hưởng của ngài kéo dài mãi cho 
đến ngày hôm nay. 


354 13 tháng 11, Augustinus được sinh ra tại Tagaste 
(Bác Phi). Cha là Patricius, me là Monica. 

371 Hoc bién luán và triét hoc ó Madaura và Carthago 

375-384 Dạy biện luận ở Tagaste, Carthago, Roma và Milan 

387 Lành bí tích Thánh Táy trong dém phuc sinh (25.4) 

ở Milan do giám muc Ambrosius (cùng vói bạn là 

Alypius và con là Adeodatus) 

Trở vé Phi Cháu. (Me chết trên con đường di Ostia 

пйт 387) 

Lành nhán chüc Linh muc do giám muc Valerius б 

Hippo - Giám muc phu tá vói quyén ké vi 


Giám muc Valerius qua dói, Augustinus lành dao 
Hippo 


28 tháng 8, qua dói khi dàn Vandale уау thành 
Hippo. Phán mó hién tai ó Pavia cán thành Milan 
(Thé ký VIII vua của người Langobarden là Luitprant 
đã dem di hài của ngài từ Phi Châu vé Pavia). 


69 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Giá trị thần học của Augustinus nằm ở chỗ: 

1/ Ngài là người rao giảng thân hoc về tội và hồng ân: hai tư 
tưởng này đã thống trị cả thời trung cổ, ảnh hưởng cả 
Luther (chống lại phái Pelagian) 

2/ Ngài là người rao giảng về Hội thánh hữu hình có phẩm 
trật như là chốn cứu độ duy nhất và về sự thánh thiện 
khách quan của Giáo hội ( chống lại phái Donatimus) 


Tác phẩm chính: 
- Contra Académicos - Confessiones 
- Soliloquia - De trinitate 
- De béata vita - De Civitate Dei 
- De vera religione - Retractationes 


- De libero arbitrio 


GREGOR Cá (540-604) 


Nhu Ambrosis, thuở ban đầu, ngài tiến thân trên đường chính 
trị. Công lớn của ngài trong Hội thánh, có thể tóm tắt lại như sau: 
sau cuộc khủng hoảng do cuộc di dân, ngài đã tái lập trật tự của 
Giáo hội, Kitô hóa dân Langobarden, Angelsachsen, German, canh 
tân phụng vụ, đặc biệt là nhac "Chant Grégorien" 


Tác phẩm chính: 


- Liber regulae pastoralis (thu тис vu) 

- Moralia in Job (chú giải sách Job) 

- Nói chuyén vé cuóc sóng và phép la cüa các giáo phu Y. 
- Sáu mươi hai Bài giảng 


70 


Bài 4: HỘ GIÁO УА CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 


5. (ác trườu¿ gido (ý 


Chúng ta đã thấy các nhà trí thức Kitô giáo cố gắng hội nhập 
đạo mới vào môi trường thời đại. Các nhà Hộ Giáo không phải chỉ 
đối kháng, nhung là đối thoại với luồng trí thức của thời đại. Các 
Giáo Phụ đã cố gắng giải thích các chân lý Kitô giáo cho các triết 
gia, cho các nhà trí thức để họ có thể hiểu được đạo mới. Đầu tiên là 
những cố gắng cá nhân, nhưng nhu cầu “sống với” đòi buộc phải có 
những nơi đối thoại công khai. Thế là xuất hiện các trường 
giáo lý. Trường giáo lý đầu tiên xuất hiện tại thành phố Alexandria, 
ở Ai Cập. Đây là thành phố của triết gia nổi tiếng là Philon, với cả 
một thư viện thu hút thật nhiều triết gia của đế quốc. 

Trường Giáo Lý có trách nhiệm là dạy các chân lý của Kitô giáo 
cho những ai muốn tìm hiểu để gia nhập đạo; đồng thời cũng cho những 
người tìm hiểu đạo mới này. Đây là lúc thần học thực sự bắt đầu sôi 
động trong nội bộ Kitô giáo. Mặc Khải là từ trời; nhưng đón nhận và 
giải thích cho mọi người là đi đến thần học. Thần học là dùng lý trí để 
trình bày mặc khái cho thời đại của mình đang sống; mà lý trí thì phái 
chịu ảnh hưởng của trào lưu thời dai; chính vì thế phái dùng ngôn ngữ 
thời đại để nói về mặc khải cho người thời đại đó. 

Có tất cả ba trường giáo lý vào thời cổ: 


Trường Giáo Lý ở Alexandria 


Pantainos (+ khoáng 200) 
Clemens (+ khoáng 215) 
Origenes (+ 254) 


Heraklas (+ 248) 
Dionysios (+ khoáng 265) 
Theognost (+ khoáng 280) 


71 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Chúng ta có thể nêu những đặc điểm của trường này như sau: 
1/ Rất chú tâm vào việc tìm tòi nội dung triết học-siêu hình của 
chân lý đức tin. 
2/ Hoàn toàn lệ thuộc vào triết học Platon. 
3/ Có chiêu hướng tinh thần rất lý tưởng. 
4/ Phương pháp giải thích Thánh Kinh theo lối ẩn dụ – thần bí. 


Trường Giáo Lý tại Caesarea 


Origenes (+ 254) 
Gregor, Đấng hay làm phép lạ (+ khoảng 270) 


Julius Africanus (+ khoảng 240) 
Pamphilos (+ 309) 
Eusebius ( 263-339) 


Trường Giáo Ly ó Caesarea hoàn toàn chịu ảnh hưởng của 
Origenes, có thể nói là nhà thần học nổi tiếng nhất của Giáo hội 
Phương Đông. Ngài xuất hiện ở trường Giáo Lý ở Alexandria. Và 
mới 18 tuổi, ngài đã làm thủ trưởng của trường giáo lý này. Trí 
thông minh và sự cán mẫn giúp ngài vượt trôi tất cá các giáo sư ó 
trường Giáo Lý này. Sức làm việc của ngài kinh khủng; có thể 
nói ngài trình bày gần như toàn bộ quyển Kinh Thánh. Từ năm 
231, ngài về Palestina và thành lập trường giáo lý tại Caesarea. 
Tất cả các tác phẩm của ngài đều được bảo quản trong thư viện 
tại đây. Eusebius đã biết lợi dụng để viết lên quyển “Lịch Sử Hội 
Thánh” đầu tiên. Trường Giáo Lý này có đặc điểm là phương 
pháp giải thích Thánh Kinh bằng cách phân tách và phê bình bản 
văn. 


72 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 


Trường Giáo Ly ở Antiochia 


Lukian (+ 312) 
Diodor thành Tarsus (+ trước năm 394) 


Gioan Chrysostomos (+ 407) 
Theodor thành Mopsuestia (+ 428) 
Theodoret (+ khoáng 460) 


Vào thé ky thú III xuất hiện trường Giáo Ly tai Antiochia. 
Viéc xuát hién này có mót y nghia lón cho ván dé phát trién thán 
học. Trường giáo lý này có thé nói là luôn căng tháng và đối kháng 
với trường ở Alexandria. VỊ sáng lập trường này là vị Linh Mục 
người thành Antiochia tên là Lukian, chết như một vị tử đạo vào 
năm 312. Ông là thây của Linh mục Arius, sau này sẽ lập phái 
Arianismus. 


Đặc điểm của trường Giáo Lý này là: 
1/ Phương pháp giải thích Thánh Kinh căn cứ theo văn phạm và lôgíc 
2/ Trong các tranh luận về Đức Kitô với trường Giáo Lý ở 
Alexandria, trường Antiochia thường nhấn mạnh đến 
Nhân Tính của Đức Giêsu; và vì nhấn quá mạnh, nên dần dần 
đưa đến các lạc thuyết Arianismus, Nestorianismus và một 
thứ trường phái Duy Lý (Rationalismus) trong thần học. 


б. Các диз Ta 
Thế kỷ thứ IV là thế kỷ của các dòng Tu. Đây là sáng tạo của 
Kitô giáo ở Ai Cập. Đời sống tu trì xuất hiện ở Ai Cập, sau đó hình 
thành các Dòng Tu. Hình thức này mau chóng lan tràn cả Giáo hội 
Đông Phương, rồi cả Giáo hội Tây Phương. Chỉ khác biệt là các 
Dòng Tu Phương Tây tham gia vào lịch sử và tạo nên tinh thần của 


73 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

cả thời Trung Cổ bên Âu Châu; trong khi đó, các dòng tu bên 
Phương Đông vẫn trung thành với việc từ bỏ thế gian, xa lánh trần 
tục, gần như đứng bên lé lịch sử. 


Câu chuyện bắt đầu với cuộc bách hại gắt gao của Hoàng Đế 
Diokletian. Vài Kitô hữu trốn vào hoang mạc lánh nạn; sau cơn 
nguy hiểm, họ cảm thấy thích thú với đời sống hoang mạc và họ ở 
lại với quê hương mới để cầu nguyện và chay tịnh. 


Việc xa lánh trần tục, thuở ban đầu vẫn có trong Kitô giáo! 
Thế nhưng càng ngày thái độ này càng bớt dần; nhưng tinh thần từ 
bỏ vẫn luôn tôn tại. Chính vì tinh thần này chúng ta mới có biết bao 
Thánh Tử Dao. Từ bó “con người cü”, con người của tội, để mặc lấy 
“con người mới” của Đức Kitô! Có những trường phái đòi hỏi từ bỏ 
quá đáng như Montanus, Tertullian, Novatian... mặc dù Giáo hội 
cũng mời chúng ta đi vào con đường từ bỏ, nhất là khi không còn 
bách hại nhưng không quá khắt khe như những lạc thuyết trên. 
Từ bỏ đời sống hôn nhân, từ bỏ của cái, từ bỏ rượu và thịt ! Có thể 
đó là các tín hữu vẫn sống trong xã hội với ngành nghề hằng ngày 
của họ. Nhưng cũng có nhưng người muốn hoàn toàn sống theo lời 
mời của Đức Kitô để sống cho cầu nguyện và chay tịnh, dành cuộc 
sống tại thế cho Thiên Chúa mà thôi. 


Người ta tự hỏi, tại sao dòng tu lại xuất phát từ xứ Ai Cập mà 
không phải là nơi nào khác trên thế giới? Có lẽ địa lý và môi trường 
thích hợp cho đời sống cô tịnh để cầu nguyện. Nhưng điều chính yếu 
có lẽ Ai Cập là quê hương suy nghĩ về cuộc sống mai hậu nhiều hơn 
mọi nơi khác. 


Bên Phương Đông, người ta gọi thánh Antôn là người khởi 
xướng đời sống tu trì. Có lẽ phái nói Antón là vị Ấn Sĩ (Eremiten) 
nổi bật nhất. Vào cuối đời của ngài, các vị ẩn sĩ khác đã dựng lều 


74 


Bài 4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VĂN SĨ CÔNG GIÁO Ó NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU 
chung quanh lều của ngài để được ngài hướng dẫn và khuyên bảo. 
Đây là hình thức sống cộng đoàn tu trì đầu tiên của các ẩn sĩ, nhưng 
các ngài vẫn còn giữ lều riêng của mình; họ có những giờ chung với 
nhau, và có những giây phút riêng biệt. Và khi người ta nhận thức 
có những nguy hiểm cho thể xác và tinh thần khi phải sống đơn độc, 
bấy giờ Pachomius là người đầu tiên khởi xướng đời sống chung tu 
trì với nhau. Và đời sống chung nào cũng cần phải có luật lệ, thế là 
Luật dòng tiên khởi được viết ra và trở thành mẫu cho các luật 
dòng sau này. 


Cuộc sống tu trì ở Phương Đông 


Khoảng năm 250 xuất hiện các Ấn Sĩ (cũng còn được gọi là 


Anachorefen) trong sa mạc Theben ở AI Cập 
Phaolô thành Theben (228-341) 
Antonius (251-356) 
Makarios người AI Cập (+ khoảng 390) 
Makarios thành Alexandria (+ khoảng 394) 
Hilarion thành Gaza (+ 371) 
Symeon Са (390-459) 


Kh. 320 Pachomius (287-347) 
thành lập những tu viện tiên khởi 

331-379 Basilius Са 

451 Công Đồng chung Chalcedoine tuyên bố các 
lời khấn có giá trị suốt đời. Giám mục địa 
phương có trách nhiệm chăm sóc tu viện và 
tu sĩ sống trong địa phận của mình. 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Thánh Benedictus thành Nursia, 
tó phu các dóng tu bén Phuong Táy 


Benedictus dugc sinh ra tai Nursia (Norcia, tính 
Perugia) 

Hoc tai Róma (ban hoc vói Boetius) 

Gia nháp cóng doàn khó hanh tai Affile 

Ba năm sống ẩn sĩ trong một hang động thuộc 
thung lũng Anio thuộc miễn Subiaco 

Thủ trưởng 12 cộng đoàn tu sĩ vùng núi Sabiner 


Thành lập Đan viện Monte Cassino 

(Năm 581 bị người Langobarden tàn phá, 
Năm 883 bị người Sarazenen tàn phá, 
Năm 1349 bị động đất tàn phá, 

Năm 1944 bị tàn phá trong thế chiến thứ I) 


547 (21 tháng 3) Benedictus qua đời tại Monta Cassino 


Bài 5 : TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
Mt 18, 15-18 


* Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy di 
sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, 
thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó 
không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để 
mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba 
chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. 
Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kë nó như một 
người ngoại hay một người thu thuế. 


76 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
Tháy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cám buộc những 
điều gì, thì trên trời cũng cám buộc như vậy; dưới đất, anh em 
tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. ” 


Су 15, 5-7. 22 


“ Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu, 
bấy giờ đứng ra nói rằng: "Phải làm phép cắt bì cho người 
ngoại và truyền cho họ giữ luật Môisen. Các Tông Đồ và các 
Kỳ Mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Sau khi các ông đã 
tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói: “Thưa anh em...”. 
Bấy giờ, các Tông Đồ và các Kỳ Mục, cùng toàn thể 
Hội Thánh, quyết định... ” 


1. CÔNG ĐỒNG LÀ GÌ ? 


Theo Bộ Giáo Luật Mới được Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô H ban hành ngày 25.1.1983. 


Điều 338 


$1 Duy một mình Đức Thánh Cha có quyển triệu tập 
Công đồng hoàn vũ, đích thân hoặc nhờ người khác 
chủ tọa, di chuyển, đình hoãn, giải tán Công Đồng, và 
phê chuẩn các sắc luật của Công đồng hoàn vũ. 


$2 Đức Thánh Cha có thẩm quyền ấn định những vấn dé sẽ 
bàn luận trong Công đồng và thiết lập điều lệ phái giữ 
trong Công đồng; các nghị phụ của Công đồng có thể 
thêm nhiều vấn để khác vào những vấn để đã do Đức 
Thánh Cha để xướng, nhưng phải được chính Đức Thánh 
Cha phê chuẩn. 


77 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Điều 339 


$.1 Tất cá và chỉ có các giám muc thành viên của tập đoàn 
giám mục mới có quyển lợi và nghĩa vụ tham dự Công 
đồng hoàn vũ với quyển biểu quyết. 


§.2 Ngoài ra, những người khác không có chức giám mục, có 
thể được mời đến tham dự Công Đồng chung do quyền 
bính tối cao trong Hội thánh, và chính quyền bính ấy sẽ 
chỉ định vai trò của họ trong Công đồng. 


Điều 340 


Nếu хау ra trường hợp Tòa Thánh trống Tòa trong thời 
gian họp Công đồng thì chiếu theo luật, Công đồng bị gián 
đoạn cho tới khi Tân Giáo Hoàng truyền lệnh tiếp tục hoặc 
giải tán. 


Điều 341 


$.1 Mọi quyết nghị của Công đồng chung chỉ có hiệu lực bó 
buộc khi đã được Đức Thánh Cha cùng với các nghị phụ 
Công đồng phê chuẩn, và sau đó được Đức Thánh Cha 
công bố nhận và ra lệnh ban hành. 


§.2 Cũng cần có sự công nhận và ban hành như trên để có 
hiệu lực bó buộc các quyết nghi do tập đoàn giám muc dé 
ra, do một hành động thực sự tập đoàn theo cách thức nào 
khác do Đức Thánh Cha thúc đẩy hay được Ngài tự do 
chấp nhận. 


78 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 


2. TỔNG QUAN VỀ 21 CÔNG ĐỒNG CHUNG 


Chúng ta có thể chia 21 Công Đồng này ra làm ba giai đoạn: 
- Tám Công đồng đầu 
- Mười Công đồng thời Trung Cổ 
- Ba Công Đồng thời Cận Đại 
a. Tám Свид đầu¿ Еби đê hap henu биз енд; 
- Bốn Công đồng đầu bàn về tín lý 
- Bốn Công đồng sau cũng bàn về tín lý, nhưng bắt đầu lấn cấn 
giữa Đông Phương và Tây Phương 
С. Mari (âu, dáng сидг Trang CE hop ben Tâg Pa na: 
- Không được Đông Phương cũng như anh em Tin Lành công nhận 
- Lý do là vì bàn về các vấn đề có liên quan đến chính trị 
- Bàn về vấn đề hiệp nhất với Giáo hội Đông Phương 
- Kết án vài lạc thuyết 
- Cũng lo vấn dë canh tân trong Hội Thánh 
с. Ba (08е đầu¿ сабг trong Cat (Cậu dai: "Pudentéiná, 
Vaticanus @ uà Vaticanus 77 
- Triđentinô: Chống Tin Lành và đưa đường hướng canh tán 
Hội Thánh 
- Vaticanô I: Chống các lạc thuyết tân thời 
Tín điều “bát khả ngộ” của Đức Giáo Hoàng 


- Vaticanô II, một Công Bóng “dai kêt” 


79 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


3. TÁM CÔNG ĐỒNG CHUNG ĐẦU TIÊN 


Tám Công đồng chung đầu tiên đều do các hoàng đế La Mã 
triệu tập. Tất cả đều họp trên đế quốc mién Đông: ở Nicêa, 
Constantinople, Ephesus và Chalcedon. Khác biệt với những Công 
đồng sau này được Đức Giáo Hoàng triệu tập và họp bên phương 
Tây. Người ta có lý để hop cả những Công đồng này lại làm một, 
mặc dù dựa theo thời gian thì đã đi sâu vào thời Trung cổ. 


Thánh Gregor Cả đã so sánh bốn Công đồng đầu với bốn 
quyển Phúc Âm chỉ vì đã xác định những tín điều căn bản của Hội 
thánh: Tín điều Ba Ngôi Thiên Chúa và về Kitô học. 

a. Chúa Giêsu đã rao giảng một niềm tin thuần túy tôn giáo. 
Người mặc khải cho chúng ta, có nghĩa là Người cho chúng ta 
biết được những chân lý siêu vượt mà tự lý trí của chúng ta 
không đạt đến được. Người đã ban giáo thuyết không qua cách 
trừu tượng, lý thuyết, nhưng trong một ngôn ngữ tiên tri sống động. 

b. Phaolô, tiếp đến là các nhà hộ giáo dần dần cố gắng trình bày 
giáo thuyết một cách khoa học hơn, có hệ thống hơn. Những 
cố gắng lúc ban đầu chưa hoàn chỉnh được bao lâu còn phải 
chiến đấu sống còn bên ngoài với nhà nước, bên trong với 
phái Thông Tri... Giai đoạn đầu đã tận dụng mọi khả năng để 
tự vệ. 

c. Nhưng một khi Kitô giáo được tự do hành đạo thì lúc ấy Giáo 
hội mới dành nhiều thời giờ để nghiên cứu rõ niềm tin. Công 
tác thần học, cũng như mọi phát triển trong lãnh vực trí thức 
qui vào việc đấu tranh những quan niệm khác biệt. Người ta 
phải chiến đấu với nhau để tạm thời đặt một xác tín cho chân 
lý. Sự việc này được thực hiện trong Hội thánh, khi Hội 
thánh định môt tín điều. 


80 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 

d. Một tín điều được xác định là một câu nói của niềm tin được 
tạo thành do những ý niệm, được Hội thánh trình bày và đòi 
buộc mọi Kitô hữu phải tuân рїй. 
Đó cũng là khó khăn của chúng ta 

- Ngôn từ không thể nào diễn tả hết thực chất của mầu nhiệm: 
mầu nhiệm vẫn siêu vượt hơn lời, cho dù đó là lời xác tín của 
Giáo hội. Nói cách khác không thể nhốt mầu nhiệm trong lời 
được. Nhu thế phái có một su tương đối hóa trong ngôn ngữ 
соп n8ười. 

- Phạm trù, nhất là phạm trù triết học, đều chịu ảnh hưởng của 
môi trường, của triết hệ, của thời đại... 

Vì thế chúng ta phải nhìn rõ giá trị thời gian tính của tín điều, tín 

điều có giá tri cho hoàn cánh, trong không gian và thời gian cu thé. 


4. CÁC LẠC THUYÊT HỘI THÁNH PHÁI ĐƯƠNG ĐẦU 
TRONG TÁM CÔNG ĐỒNG CHUNG ĐẦU TIÊN 


a) Hội Thánh được khai sinh trên đất Do Thái, được rao giáng 
trên Đế Quốc La Mã. Đây là môi trường thuận tiện cho các 
tôn giáo: quân đội La mã chiến thắng mọi nơi về mặt quân sự, 
nhưng lại thua về mặt tôn giáo. Đến đâu, họ cũng mang các 
tượng thần về thờ tại Roma, trong điện Panthéon. Vì thế, 
trong đế quốc, các tôn giáo mọc lên như nấm. Có những tôn 
giáo tự nhiên, nghĩa là thần thánh hóa sức mạnh của vũ trụ; 
nhưng cũng có những tôn giáo mang mầu sắc triết học, được 
nhiều người nghe theo. Thời Tân Ước các tác giả Kitô giáo đã 
phải đối đầu với các tôn giáo này: 


81 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
- Dualismus (Nhị Nguyên Luận) 
- Manichêanismus (Thuyết Mani) 
- Gnosis (Thuyết Thông Tri) 
- Stoicismus (Phái Stoa-Chủ Truong Khổ Hạnh) 
- Platonismus (Triết Thuyết Của Triết Gia Platon) 

Cách chung, các tôn giáo triết lý này đều phủ nhận vật chất, 
phủ nhận thân xác, phủ nhận những гї còn thuộc về thân xác như 
hôn nhân, tính dục... đòi buộc các tín hữu phái khổ chế, thoát xác. 

b) Các thuyết trên đều nằm bên ngoài Kitô giáo; các nhà 
hộ giáo phải đối đầu để minh chứng Kitô giáo là đạo thật. 

Các lạc thuyết sau đây nằm trong nội bộ Kitô giáo. Nhiều nhà 
thần học vì muốn báo vệ một điều gì đó trong Kitô giáo, đã giải 
thích sai lạc giáo lý, làm nảy sinh ra lạc thuyết. Nếu có người tin theo 
và chống lại giáo lý truyền thống tông đồ, thì đó là lạc giáo. 

Chúng ta thấy giai đoạn đầu là định vị trí của Đức Giêsu và 
của Thánh Thần, nhất là các tín hữu xuất thân từ Do Thái Giáo là 
tôn giáo độc thần tuyệt đối. Vì bảo vệ tính “độc thân tuyệt đối” này 
mà họ phải giải thích sai lạc giáo lý. 

Những khó khăn đầu tiên trong nội bộ chúng ta là: 

- Đã có Yahvê Thiên Chúa rồi, thì cần gì Đức Giêsu ? 
- Đã có Đức Giêsu rồi, thì cần gì Thánh Thần ? 
Sau này anh em Tin Lành sẽ đặt tiếp? câu hồi: 
- Đã có Thánh Thần rồi, thì cần gì Hội Thánh ? 
Tức là khó khăn đầu tiên xoay quanh về Chúa Ba Ngôi. 


- Monarchianismus - Lạc Thuyết Thần Độc Nhất Ngôi Vị 
(Thiên Nhất VỊ). 


82 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 


Họ đưa ra hai cách giải thích: 
+ Adoptianismus - Dưỡng Tử Thuyết 
+ Modalismus - Hình Thái Thuyết 
Họ cũng dua ra thuyết Patripassianismus 
- Arianismus - Chủ thuyết của Ariô: Cha sáng tạo ra Con. 
Bị kết án tại Công Đông Nicêa và Constantinople 
- Pelagianismus - Chủ thuyết của Pelagius 
Bị kết án tại Công Đông Ephêsô 
- Các lạc thuyết về Kitô Học 
+ Nestorius bi kết án tại Công Đông Ephêsô 
+ Eutyches bi két án tại Công Đông Chalcedon 
- Monophysitismus - nhất tính thuyết 
(trong khoảng thời gian từ năm 476-681). 
Có nhiều giai đoạn 
1/ Ly khai Đông Tây (484-519) 
2/ Theopachismus - Thượng Đế Thu Nạn Thuyết 
3/ Công Đồng Constantinople kết án “Ba Chương” 
4/ Monoenergismus - Thuyết Nhất Năng (622-638) 
5/ Monotheletismus - Thuyết Nhất Y (638-681) 


Bi két án tai Cóng Dóng Constantinople 


I. CÔNG ĐỒNG NICÉA I 


325 ( 20.5-25.7 ) Cóng dóng Nicéa 1 dugc hoàng dé Constantin 
(306-337) triệu tập dưới trào Đức Thánh Cha 


Silvester I ( 314-335 ) 
Đề tài chính: Thiên tính của Đức Giêsu (chống Arius) 


83 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Arius là một linh mục rất đạo đức, sống tại thành Alexandria. 
Ong dạy: 
- Chúa Kitô là tạo vật đầu tiên của Thiên Chúa, được sáng 
tạo từ hư không. 
- Ngài là một con người, nhưng được trang bị bằng những sức 
lực thần linh 
- Nhờ đó Ngài đã thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa 
đến cao độ. Chính vì thế được nhận là Con Thiên Chúa. 
- Dù vậy Ngài vẫn không được vinh dự ngang hàng với 
Thiên Chúa được. 


Giáo thuyết của ông lan ra rất nhanh, trong đó có cà giám 
mục, tu sĩ đều phấn khởi đón nhận. 

Lạc thuyết làm xáo trộn cả đế quốc. Năm 325 hoàng đế 
Constantin triệu tập một Công đồng chung cho toàn đế quốc La mã, 
tại Nicêa miễn Tiểu А. Đức Giáo hoàng Silvester I chỉ gửi đại diện 
tới. Có tất cả khoảng 220 giám mục. 

Cá nhân Arius cùng với mười bảy người của nhóm mình, trong 
số đó nổi tiếng là giám mục tại Hoàng cung là Eusebius thành 
Nikomendien, đứng ra bênh vực giáo thuyết của mình. 


Sau nhiều lần hội thảo, 
Công đông đưa ra một tín biểu (Symbolum) như sau: 


“Chúng tôi tin một Thiên Chúa duy nhất, là Cha toàn năng, 
Đấng sáng tạo mọi vật hữu hình và vô hình. 


Và chúng tôi tin Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, được 
Chúa Cha sinh ra như là người Con duy nhất, có nghĩa là từ 
bản chất của Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi 
ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra 

84 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
mà không phải tạo thành, đông bản tính với Cha, qua Ngài mà 
tất cả được tạo thành, những gì ở trên trời và những gì ở dưới 
đất. Đấng vì chúng tôi và vì ơn cứu độ của chúng tôi, đã xuống 
thế, mặc lấy xác phàm trở thành con người, Ngài đã chịu khổ 
hình và ngày thứ ba đã sống lại, lên trời và sẽ lại đến để phán 
xét Кё sống và kẻ chết 

Và chúng tôi tin Chúa Thánh Thân 

Giáo hội tông truyën và công giáo, loại ra ngoài Giáo hội 
những ai tuyên bố rằng: đã có một thời gian nào đó mà Con 
Thiên Chúa không hiện hữu và Ngài đã không có trước khi được 
sinh ra và Ngài được dựng nên từ hư không hay là do một bản 
chất hoặc bản thể nào khác, hay là cho rằng Con Thiên Chúa 
biến chuyển hay có thể biến chuyển” (D 54). 


Tín biểu được Công đồng chấp nhận vào ngày /9.6.325. Chỉ 
có hai Giám mục không chịu ký tên. Cả hai vị cùng với Arius bị loại 
ra khỏi Giáo hội và bị lưu đày. Hoàng đế công bố tín biểu này thành 
luật cho cả đế quốc. 


GLTC số 465 dạy: 


“Các lạc thuyết đầu tiên phủ nhận nhân tính hơn là chối 
bỏ thiên tính của Đức Kitô (Áo Ảnh Thuyết, thuộc nhóm Ngộ 
Dao). Ngay từ thời các Tông đô, đức tin Kitô giáo nhấn mạnh 
đến việc nhập thể đích thực của Con Thiên Chúa “đến trong xác 
phàm” (1 Ga 4,2-3; 2 Са 7). Nhưng từ thế kỷ thứ Ш, Hội Thánh 
trong Công Đông họp tại thành Antiochia phái khẳng định 
chóng lại Phaolô thành Samosata, rằng: Đức Giêsu Kitô là 
Con Thiên Chúa do bản tính chứ không phải do được nhận làm 
nghĩa tử Công Đông chung thứ I, hop tại Nicêa vào 
năm 325, tuyên xưng trong kinh Тїп Kính rằng: Con 


85 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Thiên Chúa “được sinh ra chớ không phải được tạo thành, đồng 
bản thể với Chúa Cha”; và kết án Arius là người cho rằng 
“Con Thiên Chúa đã xuất tự hư không” và “có một bản thể khác 
với Chúa Cha” (DS 126). 


П. CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPEL I 


381 ( Tháng 5.6 ) Công đồng Constantinopel I được hoàng đế 
Theodosius I (379-395) triệu tập dưới trào 


Düc Giáo Hoàng Damasus I (366-384) 
Dé tài chính: Thiên tính của Chúa Thánh Thần. 


Gương mặt lớn của công đồng Nicéa là Athanasius. Sau công 
đồng Arius bị lưu dày. Một thời gian sau, hoàng đế Constantin lại 
cho Arius trở lại và bắt Athanasius đi lưu đày. Phái Arius lại bùng 
lên. Đối thủ của họ là ba người thành Kappadozia là Basilius, 
Gregor thành Nyssa và Gregor thành Nazianz. 


Hoàng dé Theodosius vi sự an nguy của đế quốc, đã triệu tập 
một công đồng chung tại thủ đô Constantinopel, khai mạc vào tháng 
5 năm 381. Lần này chỉ góm các giám mục ở phương đông vi thế 
chỉ còn độ 150 vị, Giáo Hoàng Damasus vừa không có mặt, lại cũng 
không cử người đại diện. 


Về tiến trình của công đông, chúng ta chỉ biết được rất ít: 


— Các giáo phụ công đồng cố gắng minh chứng 36 điểm theo 
Giám mục Macedonius là sai lạc: họ phủ nhận thiên tính của 
Chúa Thánh Thần. 

— Một trong bốn điểm của công đồng đưa ra là canh tân lại 
tín biểu của công đồng Nicêa và lên án tổng hợp tất cả những 


86 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
ý kiến của các phái Arianisnus, Semiaranismus, Pneumatomacher 
và Sabellanismus. 


Để tuyên xưng thiên tính của Chúa Thánh Thần, Công Đồng 
đã bổ túc bản Tin Kính của Công Đồng Nicêa; vàchúng ta có bán 
kinh Symbolum Nicaeno - Contantinopolitanum như sau: 


* ..TÓi tin kính Đúc Chúa Thánh Thân, là Thiên Chúa và là 
Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha... (và Đức Chúa 
Con...) mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con - Người đã dùng các tiên tri mà 
phán dạy. 


Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và 
tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội, tôi 
trông đợi Кё chết sống lại và sự sống đời sau - Amen” (D 86) 


Bản tín biểu này được công đồng chấp nhận đã trở thành mẫu 
mực tuyên xưng cho Hội thánh Hilạp. Cả Hội thánh phương tây cũng 
chấp nhận và cho sử dụng trong các ngày đại lễ cho đến hôm nay. 


Để có thể hiểu rõ Công Đồng này, chúng ta đọc những lời giải 
thích của sách GLTC. Chúng ta có những đoạn nhu sau: 


GLTC số 245: 


“Đức tin tông ттиуёп về Chúa Thánh Thần đã được tuyên 
xưng tại Công Đông chung Constantinople năm 381: ‘Chúng 
tôi tin kính Chúa Thánh Thân, Người là Chúa, và là Đấng ban 
sự sống; Người phát xuất từ Chúa Cha' (DS 150). Qua đó, Hội 
Thánh nhìn nhận Chúa Cha là 'nguón gốc và khởi thủy của tất 
cả thiên tính'. Nguón góc vinh cửu của Chúa Thánh Thần và 
của Chúa Con không phải là không có liên hệ với nhau: ‘Chúa 


87 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Thánh Thần là Ngôi Ba, là Thiên Chúa, là một và đồng hàng 
với Chúa Cha và Chúa Con, cùng bản thể và cũng cùng bản 
tính... Tuy nhiên, Người không chỉ là Thân Khí của Chúa Cha 
mà thói, nhưng là Thần Khí cùng lúc của Chúa Cha và 
Chúa Con'. Bán kinh Tin Kính Công Đông Constantinople 
tuyên xung: “Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với 
Chúa Cha và Chúa Con’ " (DS 150) 


GLTC số 246: 


“Kinh Tin Kính theo truyén thống Latinh tuyên xưng rằng 
Chúa Thánh Thân “phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con 
(Filioque) ".Cóng Đồng Florence năm 1438 nêu rõ: “Chúa 
Thánh Thân lãnh nhận bản tính và hữu thể vừa từ Chúa Cha, 
vừa từ Chúa Con. Đời đời Người phát xuất từ Chúa Cha và 
Chúa Con như từ cùng một nguyên lý và từ một nhiệm suy duy 
nhất... Và bởi vì tất cả những gì có nơi Chúa Cha, thì chính 
Chúa Cha đã ban cho Con Một khi sinh ra Con, trừ hữu thể là 
Cha. Ngay cả việc Chúa Thánh Thân phát xuất từ Chúa Con, 
thì Chúa Con cũng lãnh nhận nơi Chúa Cha từ đời đời, vì từ 
muôn thuở Chúa Cha đã sinh Chúa Con” (DS 1300-1301). 


GLTC số 247: 


“Lời khẳng định “và Chúa Соп” (Filioque) không có trong 
kinh Tin Kính năm 381 tại Công Đông Constantinople, nhưng 
dựa theo một truyén thống cổ xưa của trường phái Latinh và 
Alexandria, Thánh Lêô I Giáo Hoàng đã tuyên xưng điều này 
nhu một tín điều vào năm 447 (DS 284). Trước khi Rôma biết 
kinh Tin Kính của năm 381 và đón nhận kinh này vào năm 451 
tại Công Đông Chalcedoine. Tuy nhiên, việc sử dụng công thức 
này (Filioque) trong kinh Tin Kính được chấp nhận dán dán 


88 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
trong phụng vụ Latinh từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XI. Việc phụng 
vụ Latinh đưa công thức Filioque vào trong kinh Тїп Kính của 
Công Đông Nicéa-Constantinople còn là mối tranh cãi cho đến 
ngày nay với các Giáo hội Chính Thống. ” 


GLTC số 248: 


“Truyền thống Đông Phương muốn nhấn mạnh Chúa Cha là 
nguồn gốc tiên khởi của Chúa Thánh Thân. Khi tuyên xưng 
Chúa Thánh Thân “phát xuất từ Chúa Cha” (Ga 15,26), Đông 
Phuong xác định Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha qua 
Chúa Con. Truyền thống Tây Phương muốn nhấn mạnh sự hiệp 
thông đồng bán thể giữa Chúa Cha và Chúa Con, khi nói rằng 
Chúa Thánh Thân phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con 
(Filioque). Tây Phương nói nhu vậy là “chính dáng và hop lý”. 
Vì theo trật tự vĩnh cửu giữa các Ngôi VỊ Thiên Chúa trong sự 
hiệp thông bán thể, Chúa Cha là nguồn gốc tiên khởi tức là 
“nguyên lý không nguyên lý” của Chúa Thánh Thân (DS 1331) 
và đông thời Người là Chúa sinh ra Con duy nhất; nên Chúa 
Cha và Chúa Con là “nguyên lý duy nhất xuất phát Chúa Thánh 
Thân”. Hai truyền thống đều chính đáng và bổ sung cho nhau. 
Nếu chúng ta đừng qúa nhấn mạnh về một phía nào, thì cả hai 
cùng tin như nhau về thực tại mâu nhiệm được tuyên xưng. ” 


HI. CÔNG ĐỒNG EPHESUS 


431 (22.6-17.7) Công đồng chung Ephesus được hoàng đế 
Theodosius II (408-450) triệu tập dưới triều Giáo 
Hoàng Colestin I (422-432) 


Dé tài chính: chức Thiên Mẫu của Đức Maria (chóng Nestorius) 


89 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Hai công đồng đầu giải quyết vấn dë về mầu nhiệm Chúa Ba 
Ngôi: Hai công đồng kế tiếp: Ephesus và Chalcedon giải quyết 
vấn dë về Chúa Kitô. 


Lúc ấy toàn thể Hội thánh đều xác tín Chúa Kitô là Chúa thật 
và là Người thật ! Không còn ai nghi ngờ gi vé tín diéu này nữa ! 


Vấn nạn nẩy sinh: Hai bản tính này kết hợp như thế nào ở nơi 
Chúa Giêsu ? Lúc ấy có hai trường giáo lý rất nổi tiếng, mỗi trường 
giáo lý lại nhấn mạnh đến một khía cạnh để rồi dàn dần đi đến chỗ 
xung khắc. 

- Trường Antiochia nhấn mạnh đến sự khác biệt của hai bản tính, 
đến độ họ đưa tỉ dụ: hai bản tính như hai khúc gỗ, có ép vào 
nhau cũng không hiệp nhất được. 

- Trường Alexandria nhấn mạnh đến sự hiệp nhất. Họ đưa tỉ dụ: 
cây đang cháy, sẽ không phân biệt đâu là lửa, đâu là gỗ. 


Cuộc tranh luận đã có từ lâu, không ai giải quyết được. 


Năm 428 Nestorius xuất thân từ Antiochia lên làm thượng phụ 
giáo chủ ở Constantinopel. Trong các bài giảng, ông lên án gắt gao 
lối gọi Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ chỉ có thể sinh Chúa 
theo bản tính nhân loại thôi ! Gọi thế là phạm thượng, thế là trường 
Alexandria, lúc đó Cyrill làm thượng phụ giáo chủ, lên tiếng đả 
kích. 


Đức Giáo Hoàng Coelestin đã lén án giáo thuyết của 
Nestorius vào năm 430 trong công đồng họp tại Roma. Hoàng đế 
Theodosius II cũng đã triệu tập một công đồng chung họp tại 
Ephesus vào năm 431. Trong công đồng, các giáo phụ đã kết án 
Nestorius và long trọng công bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên 
Chúa ( Theotokos ). 


90 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 


GLTC số 466 dạy: 


“Lạc thuyết Nestorius cho rằng Đức Kitô là một Ngôi Vi 
nhân loại liên kết với Ngôi Vị thân linh của Con Thiên Chúa. 
Chống lại lạc thuyết này, Thánh Cyrillô thành Alexandria và 
Công Đông chung thứ Ш hop tại Ephésó năm 431 đã tuyên 
xưng: “Ngôi Lời đã làm người khi kết hợp trong ngôi vị mình 
một thân xác do một linh hôn làm cho sống động” (DS 250). 
Nhân tính của Đức Kitô không có một chủ thể nào khác ngoài 
Ngôi Vị thân linh của Con Thiên Chúa, Đấng từ lúc tượng thai 
đã nhận lấy nhân tính ấy làm của mình. Về vấn đề này, Công 
Đông chung Êphêsô năm 431 công bố rằng: Đức Maria thực sự 
trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người 
trong lòng Mẹ. “Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không phải vì 
Ngôi Lời đã nhận thiên tính từ nơi Mẹ, nhưng vì chính từ Mẹ mà 
Người đã nhận được một thân xác thánh thiêng có linh hôn; 
Ngôi Lời đã liên kết với thân xác ấy ngay trong Ngôi Vi mình, 
vì thế chúng ta nói: Ngôi Lời đã sinh ra làm người” (DS 251)”. 


IV. CÔNG ĐỒNG CHALZEDON 


451(8.10-1.11)Công đồng chung Chalzedon được hoàng đế 
Marcian (450-457) triệu tập dưới trào Giáo 


Hoàng Lêô I (450-461) 
Chú dé: Hai bán tính trong mót Ngói Vi Cháa Kitó 


Sung sướng trong chiến thắng, trường Alexandria đẩy manh tính 
chất hiệp nhất giữa hai bản tính. Sự quá độ chỉ nằm trong gang tấc. 


Eutyches và Dioskur của trường Alexandria đã đi đến 
quan niệm, hai bản tính đó đã hợp nhất lại cách trọn vẹn cho đến độ 


91 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
chỉ còn có một bản tính duy nhất: Thuyết duy nhất tính 
(Monophysitismus ). 


Từ sự rao giảng của trường phái này, thuyết của Apollinarius 
thành Laodicêa lại tái sinh trở lại. Ông ta dạy rằng: để minh chứng 
cho việc không vương lấy tội và để nhấn mạnh tính chất duy nhất ở 
nơi Chúa Kitô, dần dần đưa đến sự phủ nhận cả nhân tính của Chúa 
Giêsu. Giáo thuyết này đã bị kết án ở Constantinopel. Nhưng khi 
nhất tính thuyết được đề cao thì thuyết của Apollinarius lại tái sinh. 


Để hiểu rõ thuyết của Apollinarius và lập trường của Hội 
Thánh, chúng ta đọc GLTC. 


GLTC số 471: 


“Apollinarius thành Laodicéa cho rằng trong Đức Kitô 
Ngôi Lời thay thế cho linh hôn hay tỉnh thân. Dé chống lại lac 
thuyết này Hội Thánh tuyên xưng: Ngôi Con hằng hữu đã dám 
nhận một linh hồn con người (DS 149). ” 


GLTC số 472: 


“Linh hôn con người mà Con Thiên Chúa đảm nhận cũng có 
một tri thức nhân loại thực sự. Với tu cách ấy, tri thức này tự nó 
là hữu hạn: nó phải chịu chỉ phối bởi các điều kiện lịch sử của 
cuộc sống trong không gian và thời gian. Do đó, Con Thiên 
Chúa khi làm người, đã chấp nhận “ ngày càng tăng trưởng về 
vóc đáng, vë khôn ngoan và về ân súng” (Lc 2,52), và cả việc 
học hỏi trong thân phận những gì con người phải học hỏi bằng 
kinh nghiệm. Điều này phù hợp với việc Người thực sự tự ý hạ 
mình “mặc lấy thân nô lệ” (РІ 2,7)." 


GLTC số 473: 


92 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 

“Nhưng đồng thời, tri thức nhân loại của Con Thiên Chúa 
cũng biểu lộ đời sống Thiên Chúa của bản thân Người. “Nhân 
tính của Con Thiên Chúa, không tự sức minh, nhưng nhờ kết 
hợp với Ngôi Lời, đã từng hiểu biết và biểu hiện nơi mình tất cả 
những gì phù hợp với Thiên Chúa”. Trước hết là tri thức thâm 
sâu và trực tiếp của Con-Thiên-Chúa-làm-người về Cha của 
Người. Trong tri thức nhân loại của mình, Chúa Con cũng cho 
thấy Người thấu suốt nhu Thiên Chúa những tám tư thám kín 
của con người. ” 


GLTC số 474: 


“Ро kết hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong bản 
thân Ngôi Lời Nhập Thé, tri thức nhân loại của Đức Kitô hoàn 
toàn thấu triệt những ý định ngàn đời mà Người đến để mặc 
khải. Trong lĩnh vực này, có điều thì Người bảo là mình không 
biết nhưng nơi khác, Người lại nói Người không có sứ mạng 
mặc khải. ” 

Đức Giáo Hoàng đã biên thư cho thượng phụ giáo chủ ở 

Constantinopel kết án lạc thuyết này: duae substantiae (naturae) in 
Una Persona. 


Từ ngày 13.10.449 Giáo Hoàng Leo I trong danh nghĩa các 
Giám muc phương Tây yêu cầu hoàng đế triệu tập một Công đồng 
mới ở Ý. Hai lần Ngài đã lập lại thỉnh cầu, nhưng không đưa đến kết 
quả nào cả. Mãi cho đến người kế vị của Theodosius II là Marcian 
mới đồng ý và triệu tập một công đồng chung không ở Y, nhưng ở 
Nicêa, cận ngày khai mạc lại đời về Chalcedon bên bờ sông 
Bosposius gần thủ đô hơn. 


Công đồng đã họp và quyết nghị: 


93 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
“Chúng tôi nhất trí dạy rằng: chính Đấng Kitô, là Con Thiên 

Chúa, là Chúa, là Con duy nhất có thiên tính trọn vẹn và nhân 
tính trọn vẹn... trong (chứ không phải từ) hai bản tính, không 
lẫn lộn, không biến đổi (chống Monophysitismus), không bị 
chia cắt, không bị tách biệt (chống Nestorius), cả hai trong một 
ngôi vi và trong một ngôi hiệp (Unio Hypostatica). 

(in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter 

agnoscendum. D. 148) 


GLTC só 467 day: 


“Những người chủ trương thuyết Nhất Tính kháng dinh: 
trong Đúc Kitô, bản tính con người đúng nghĩa không còn tôn 
tại vì được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa dám nhận. 
Để chống lại lạc thuyết này, Công Đông chung thứ VI, họp tại 
Chalcedoine năm 451, tuyên xưng: 


“Cùng với các thánh phụ, chúng tôi đông thanh dạy và tuyên 
xưng Một Ngôi Con duy nhất, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, 
trọn уеп trong thiên tính và trọn vẹn trong nhân tính, đích thực là 
Thiên Chúa và đích thực là người, gồm một linh hôn và một thân 
xác, đông bản thể với Chúa Cha theo thiên tính, đồng bản thể với 
chúng ta theo nhân tính, “giống chúng ta về mọi phương diện, 
ngoại trừ tội lỗi” (Dt 4,15), được Chúa Cha sinh ra từ trước 
muôn đời theo thiên tính, và trong thời sau hết này, vì loài người 
chúng ta và để cứu độ chúng ta, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ 
Maria Mẹ Thiên Chúa, theo nhân tính. 


Trong cùng một Đức Kitô duy nhất, là Đức Chúa, là Chúa 
Con duy nhất, chúng ta phải tin nhận có hai bản tính, không 
lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia, không tách biệt. 
Sự khác biệt giữa hai bán tính không hé bị mát di do việc kết 


94 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
hợp, nhưng các đặc điểm của mỗi bản tính đã được bảo tôn và 
hợp nhất trong cùng một Ngôi Vi duy nhất và một ngôi hiệp duy 
nhất” (DS 301-302). 


V. CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPEL II 


553 (5.5-2.6) Công đồng chung Constantinopel II được 
hoàng đế Jeostinian I (527-565) triệu tập 


dưới trào Giáo Hoàng Virgilius (537-555) 
Chủ đề: Két án “Ba chương” của Nestosius 


Hoàng đế Justinian rất năng nổ trong việc Nhà Nước và bảo 
vệ đức tin chính thống. Một mặt thích tranh luận về vấn để 
thần học, mặt khác muốn tạo sự thanh bình trên đất nước. 


Theo lời khuyên của Theodor Askidas, giám mục thành 
Cesarea cho rằng, hoàng đế sẽ giao hòa được với nhóm Nhất tính 
thuyết nếu thỏa mãn được họ. Nhóm Nhất Tính thuyết chống công 
đồng Chalcedoine chỉ vì cho rằng công đồng đã nhượng bộ Nestorius. 


Nghĩ như thế sẽ cứu nguy cho Hội thánh, hoàng đế đưa ra 
chiếu chỉ “Ba chương” (tria Capitula) kết án ba nhà thần học thuộc 
nhóm Nestorius: 


1/ Cá nhân và tác phẩm của Theodor thành Mopsvestia, sư phụ 
của Nestorius. 


2/ Các tác phẩm của Theodoret thành Cyrus chống Cyrill thành 
Alexandria cũng như công đông Êphêsus. 


3/ Lá thư của linh mục Ibas thành Edessa, biện hộ cho Theodor 
chống lại Cyrill. 


95 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Nhóm Nhất tính thuyết vui mừng khi nhà Vua đưa ra 
“Ва chương” và hy vọng Giáo hoàng cũng kết án, vì họ nghĩ: nếu 
Giáo Hoàng kết án, tức là luận phi luôn kết quả của Công đồng 
Chalcedoine. 


Ngược lại cả phương Tây nổi lên chống đối mãnh liệt vì như 
thế sẽ làm mất giá trị của Công đồng Chalcedoine 


Cuộc tranh chấp kéo dài, phái đưa đến Công đồng chung. 
Ngày 5.5.553 khai mạc Công đồng chung thứ 5 dưới sự hiện diện 
của 165 giáo phụ. 


Vào phiên họp thứ 5 và thứ 6 vào ngày 19 và 26 tháng 5 năm 
553 công đồng kết án “ Ba chương” và hăm dọa ai phản đối lại sẽ bị 
cách chức, tuyệt thông và lưu đày. 


GLTC số 468 dạy: 


“Sau Công Đông Chalcedoine một số người biến nhân tính của 
Рис Kitô thành một chủ thể hữu ngã. Công Đông chung thứ V, 
họp tại Constantinople năm 553, tuyên xưng chống lại họ: “СМ 
có một ngôi hiệp (hay ngôi vị) duy nhất, là Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta, Một trong Ba Ngôi’. Nhu vậy, tất cả những gi 
thuộc nhân tính của Đức Kitô, không chỉ các phép lạ, nhưng cả 
những đau khổ và cái chết đều thuộc về Ngôi Vi Thiên Chúa 
của Người như chủ thể riêng của chúng: “Đức Giêsu Kitô Chúa 
chúng ta, Đấng bị đóng dinh vào thập giá nơi thân xác, là 
Thiên Chúa thật, là Đức Chúa vinh quang và là một trong Ba 
Ngôi chí thánh” (DS 432). 


96 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 


VI. CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPEL II 


7.11.680-16.9.681 Công đồng chung Constantinopel II được 
hoàng dé Constantin IV (668-685) triệu 


{ар duói trào Giáo hoàng Agatho (678-681) 
Chü dé: Luận phi Nhất Chí thuuết (Monotheletismus) 


Vào năm 619, Sergius, thượng phu giáo chú ó Konstantinopel, 
dua ra một giáo lý cho rằng sau cuộc nhập thé, Chúa Kitô chỉ còn có 
một ý chí và một động lực sống thôi, đó là thuyết Monotheletismus, 
nhất chí thuyết. 


Năm 698, hoàng đế Heraclius đưa ra một bản tuyên xưng 
niềm tin do Sergius soạn thảo: cấm những cách nói một hoặc hai 
động lực và dạy một cách minh bạch, chỉ có một ý chí trong Chúa 
Kitô, Đức Giáo Hoàng Martin I (649-655) đã lên án lạc thuyết này. 


Mãi cho đến thời hoàng đế Constantin IV (668-685) dần айп 
phương Đông mới trở vé con đường của Công đồng Chalzedon. 
Dưới sự đồng ý của Giáo Hoàng Agathon (678-681) hoàng đế cho 
triệu tập Công đồng chung ở Constantinopel, hop từ ngày 7.11.680 
đến ngày 16.9.681. 


Vào phiên hop thứ 13 ngày 28.3.681 Công đồng lên án những 
người sáng lập và theo Nhất chí thuyết. Vào phiên họp 16, Công 
đồng long trọng tuyên bố lại tuyên tín của Chalzedon và thêm vào 
những lời sau đây: 

“ Chúng tôi tuyên xưng như các giáo phụ đã dạy: có hai ý 
chí (Volontis) và hai động lực sóng (énergies) tự nhiên trong 
Chúa Kitô, không phân chia, không tách rời và không trộn lẫn 
nhau, hai ý chí mà ý chí nhân tính theo và tùy thuộc vào ý chí 


97 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
thiên tính ( “Nous professons, en accord avec l'enseignement 
des Péres, deux volontés et deux énergies naturelles ( dans le 
christ) indivises, inséparables et sans confusion aucune, deux 
volontés telles que la volonté humaine suit la volonté divine et 
lui est subordonnée” ). 


GLTC số 475 day: 


“Cũng một thể đó, Hội Thánh tuyên xưng trong Công Đông 
chung thứ VI (Công Đồng Constantinople III năm 681), rằng 
Đức Kitô có hai ý chí và hai khả năng hành động theo bán tính 
Thiên Chúa và nhân loại, không đối kháng nhưng hợp tác với 
nhau, đến nỗi Ngôi Lời làm người đã muốn vâng phục theo 
nhân tính tất cả những gì Người đã quyết định với Chúa Cha và 
Chúa Thánh Thân theo thiên tính để cứu chuộc chúng ta (DS 
556-559). Y chí nhân loại của Đức Kitô “thuận theo ý chí Thiên 
Chúa của Người mà không cưỡng lại hay đối nghịch, nhưng їйу 
thuộc vào ý chí toàn năng ấy.” (DS 556)”. 


УП. CÔNG ĐỒNG NICÊA II 


787 (24.9-23.10) Công đồng chung Nicêa II được 
hoàng hậu Irênê (779-802) triệu tập 


dưới trào Giáo hoàng Hadrian I (772-795) 
Chú dé: Tôn kính ánh tượng. 


Trận chiến cuối cùng vé tín lý ở phương Đông, cuộc tranh chấp 
về ảnh tượng, kéo dài gần 120 năm, dữ đội hơn tất cả những lần 
trước và đổ máu nhiều so với những trận chiến về tín lý từ trước. 


98 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
Đối tượng chính là việc sử dụng và tôn kính các ảnh về Chúa 
và vé các Thánh, trong thực tế không gây khó khán gì trong dán 
chúng, nhưng vẫn trở thành trận chiến. 
Có lẽ bị ảnh hưởng của Do Thái và Hồi Giáo, năm 726 ông 
Vua xuất thân từ nghề lính Lêo III đưa ra một chiếu chỉ cấm tất cả 
mọi ảnh tượng Thánh, chỉ vì với ông: 

a. Tôn thờ ảnh tượng là một thực tế rơi trở lại vào ngoại giáo, 
một mặt di ngược với giáo điều ghi trong Cựu Ước Xh 20,4, 
mặt khác nếu là hình ảnh của Chúa Kitô, thì người ta không 
thể nào diễn tả được thiên tính của Chúa, nhưng nếu chỉ trình 
bày nhân tính mà thôi, thi lại rơi vào bé Nestorius. 

b. Thêm vào đó người ta thấy việc tôn thờ ảnh tượng là một trở 
ngại khó để giảng đạo cho người Do Thái và người theo đạo 
Hồi. Cùng với ảnh tượng, са những di tích cũng như xương 
Thánh đều bị phủ nhận. 


Chiếu chỉ ra lệnh cấm treo, dựng các ảnh tượng Thánh cách 
công khai. Thế là quân đội giữ nhiệm vụ đi tàn phá tất cả những ảnh 
tượng trong nước. Biết bao nhiêu ảnh tượng quí giá, có ý nghĩa lịch 
sử đều bị đập tan vỡ. Dân chúng nổi lên chống đối bị đàn áp tàn tệ. 


Thượng phu giáo chủ Germanus tai Constantinopel phán đối ! 
Hoàng dé dà cách chúc và hành ha Ngài tàn té. Giáo hoàng Gregor 
II lên tiếng, hoàng dé hàm doa sẽ cho lính đến đập vỡ tượng Phéró 
ở Roma và sẽ bắt Ngài làm tù binh... 

Mãi cho đến thời hoàng hậu Irënë cuộc tranh chấp mới ngã 
ngũ. Năm 780 bà phái nắm quyền nhiếp chính thế cho con là 
Constantin. Vào mùa thu 787 bà cho triệu tập Công đồng chung họp 
tại Nicêa từ ngày 24.9 đến 23.10.787. 


99 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Giáo Hoàng Hadrian gởi hai đặc sứ đến dự Công đồng. 


- Vào phiên họp thứ nhì, các lá thư của Giáo Hoàng gởi cho 
hoàng đế và các nghị phụ được đọc lên. Khoảng 390 nghị phụ 
hoan hô vang dội. 

- Vào phiên họp thứ 4 và 5, Công đồng trình bày những minh 
chứng rút từ Thánh Kinh và Thánh truyền về việc cho phép sử 
dụng ảnh tượng. 

- Phiên họp thứ 6 lên án những người phản đối. 

- Phiên họp thứ 7 đưa ra quyết nghị tôn kính ảnh tượng: được 
phép trình bày Chúa Kitô, Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, Thiên 
Thần và chư Thánh. Chỉ vì nhờ vào những hình ảnh đó người 
ta có thể tưởng nhớ và bắt chước theo nguyên ảnh sâu xa được 
trình bày. Những ảnh tượng được tôn kính, nhằm hướng vào 
nguyên ảnh chứ không nhằm cái dang trình bày. Và cũng phái 
phân biệt với việc tôn thờ duy chỉ có mình Thiên Chúa mới 
xứng đáng. Đối với các giám mục chống đối ảnh tượng, người 
ta rất khoan dung khi các Ngài hối cải. 

- Phiên họp thứ 8, phiên họp cuối cùng, dưới sự hiện diện của 
Mẫu hậu Irene và hoàng đế, đứng đầu là hai đặc sứ của Giáo 
Hoàng cùng với các nghị phụ ký tên vào bản quyết nghị. 


GLTC số 2131 dạy: 


“Dựa vào máu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thé mà Công Đông 
chung thứ VII, ở Nicêa (năm 787), đã bién minh cho việc tôn 
kính ảnh tượng thánh, như ảnh tượng Đức Kitô, Mẹ Thiên Chúa, 
các thiên thân và tất cả các thánh, để chống lại chủ trương bài 
ảnh tượng. Khi nhập thể, Con Thiên Chúa đã mở ra một “kế 
hoạch” mới cho ảnh tượng. ” 


100 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 


GLTC số 2132 dạy: 


“Việc các Kitó hữu tôn kính ảnh tượng, không nghịch lại 
điều răn thứ nhất cấm thờ ngẫu tượng. Thực vậy, “khi tôn kính 
một ảnh tượng, chúng ta hướng tâm hôn lên đến nguyên ánh" 
và “tôn kính một ảnh tượng là tôn kính chính Đấng được 
miêu tả”. Đối với ảnh tượng thánh, chúng ta chỉ tôn kính, chứ 
không thờ phượng như Thiên Chúa: 

“Chúng ta không thờ phượng các ảnh tượng nhu những 
thực tại, nhưng như những hình ảnh đưa dẫn chúng ta đến cùng 
Thiên Chúa nhập thể. Việc tôn kính không dừng lại ở 
ảnh tượng, nhưng vươn tới chính thực tại được biểu thị. ” 


УШ. CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPEL IV 


5.7.869-28.2.870 Công đồng Constantinopel IV được hoàng 
dé Basilius I (867-886) triệu tập dưới 
trào Giáo Hoàng Hadrian II (867-872) 


Chü dé: giái quyét ván dé ly khai сйа 
Thuong phu giáo chü Photius 


Photius, nhờ móc ngoặc lén ngôi thượng phu giáo chủ ở 
Constantinopel, giáng chức và bắt nhót Ignatius vị thượng phụ 
đương nhiệm. 


Ignatius khiếu nại đến Rôma, Giáo hoàng Nikolaus triệu tập 
công dóng vào năm 863 phủ nhận quyết định của Công đồng 
Konstantinopel, công bố Ignatius là giám mục chính thức, lột chức 
không những Photius, nhưng cả những đặc sứ của ông. 


101 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Photius dưới sự bảo trợ của cung triéu chống lại quyết dinh 
của Giáo hoàng. và kết án Hội thánh Phương Tây rất nặng: Hội 
thánh Phương Tây đã làm sai lệch tín biểu qua việc thêm vào đó: 
“filioque” và dạy rằng Chúa Thánh Thần xuất phát không những từ 
Cha, nhưng từ са Con nữa, như vậy đã đặt ra hai nguyên lý trong 
Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Trong Công đồng Konstantinopel vào năm 867, Photius ra 
vạ tuyệt thông cho Giáo hoàng Nikolaus I (858-867). Đó là 
sự kiện ly khai. 

Hoàng dé Basilius yêu cầu tân Giáo Hoàng Hadrian II (867- 
872) cộng tác với mình trong việc bài trừ tệ nan ly khai. Công đồng 
chung thứ 8 được triệu tập ở Constantinopel từ ngày 5.10.869 cho 
đến ngày 28.2.870. 


Vào phiên họp thứ 5 và thứ 7 ( ngày 20 và 29.10 ) Photius bị 
dẫn ra trước công nghị nhưng ông ta không nhận lỗi, cũng không 
nhận quyền thám định của đặc sứ giáo chủ. Công đồng kết án 
Photius và số đông theo ông ta rất nặng. 


Trong phiên họp cuối cùng, công đồng đưa ra 27 qui luật được 
chấp nhận để ngăn chán những sự kiện nhu Photius có thể tái hiện 
và một lần nữa cho phép tôn kính ảnh tượng. 


Qui luật 21 đưa ra trật tự trên trước của các thượng phụ như 
sau: Giáo hoàng của cổ Roma, các thượng phu Constantinopel, 
Alexandria, Antiochia và  Giérusalem. Việc chấp nhận 
Constantinopel có dia vị ưu tiên trên Alexandria đã được thỏa thuận 
dưới sự đồng ý của Giáo hoàng Hadrian II. 

Công đồng 869-870 được Giáo hội Công giáo La mã nhận là 
công đồng chung, nhưng Hội thánh Hy Lạp lại không nhận. 


102 


Bài 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 


Vị trí ưu tiên của vị Giám mục Rôma 


Kh. 96 Dưới trào Đức Giáo Hoàng Clemens I (90-99) cộng 
đoàn Rôma viết thư cho cộng đoàn Côrinthô. 

Ignatió thành Antiochia (140-190) viết thu cho cộng 
đoàn Rôma và xem Giáo hội Rôma như là người 
“đứng đâu của Giao ước tình yêu”. 

Irênêus thành Lyon (140-190) viện dẫn đến truyền 
thống Tông đồ và quyền ưu tiên của Giáo hội Rôma. 

196 Đức Giáo Hoàng Victor I (189-199) giải quyết vấn аё 
tranh luận về ngày Lễ Phục Sinh. 

256 Đức Giáo Hoàng Stephan I (254-257) giải quyết vấn 
аё bí tích Thánh Tẩy do Кё lạc giáo ban. 

325 Công Bóng chung Nicéa phán quyết trong điều 
khoản 6: Giám mục thành Alexandria có quyền ưu 
tiên bên Giáo hội Phương Đông tương tự như Giám 
mục Rôma bên Giáo hội Phương Tây. 

345 Công Bóng Sardika (nay là Sofia) - các khoản 3-5: Giám 
muc Róma có quyén phán quyét trén toàn Hói Thánh. 

381 Công Bóng chung Constantinople - khoán 3: Giám 
muc tai Constantinople có danh du truc tiép sau vi 
Giám muc Róma, vi đó là thú phủ Tân-Rôma. 

382 Düc Giáo Hoàng Damasus I (366-384) nhán manh trong 
một công đồng hop tai Rôma vé vi trí độc tôn của Róma 
và vị trí của Giám mục Rôma trên tất cả các Giám mục. 

431 Đức Giáo Hoàng Celestin I (422-432) cho sứ thần 
Tòa Thánh Philippus công bố tại Công Đồng chung 
Éphésó quyển ưu tiên của Rôma. 

451 Đức Giáo Hoàng Leo I (440-461) chống lại điều khoản 
28 của Công Bóng chung Chalcedon, cho rằng Giám 
mục Cựu Rôma và Tân Róma (Constantinople) đều 
ngang nhau. Ngài nói rất mạnh và chống đối bằng 


103 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


cách không ký vào các văn kiện Công Đồng. 


BÀI 6: CUỘC DI DÁN 


1. HỘI THÁNH TRONG ĐÊ QUÔC LA MÃ 


a) Cuộc bách hại tàn khốc nhất xảy ra dưới trào Diocletian. 
Chiếu chỉ được ban hành vào năm 303, nhà vua ra lệnh tàn phá mọi 
thánh đường, cấm tụ tập hội họp, bắt nộp tất cả kinh kệ. 

Chiếu chỉ thứ hai bắt toàn dân phái niệm hương trước tượng 
Hoàng đế. Những cuộc bách hại sau thời Diocletian lại càng đẫm 
máu hơn nữa. Tám năm trời (305-311) giáo dân sống trong lo âu, 
hoặc chối đạo hoặc tử đạo. 

Cuộc chiến thắng bên ngoài của Hội thánh phải cám ơn 
Hoàng dé Constantin (306-377) 

Sau khi Diocletian tự ý rút lui khói chính trường, thi xáy ra rất 
nhiều lộn xộn trong đế quốc. Một trong những người tranh ngôi, có 
Constantin là con của một người đồng cai trị với Diocletian. (năm 
305 Diocletian và Maximian từ chức; Galerius và Constantius làm 
Augusti; Severus và Maximius Daia làm Caesares). 


Điểm chú ý ó Constantin ngay từ ban đầu chính là ý chí tao 
nền quân chủ tuyệt đối. 


Với chiến thắng đối đầu Maxentius ở cầu Milvia gần Roma 
vào năm 312, Constantin trở thành chủ té miền tây. Mười một năm 
sau ông ta loại cả địch thủ Lucinius trước kia là bạn cùng chiến đấu 
và cùng cai trị. Cả đế quốc La mã lại thuộc vào tay một hoàng đế 
duy nhất. 


Trận chiến thắng Maxentius thường được nối kết với một 
huyền thoai vé khái tượng thập giá của Constantin: “Hãy chiến 
104 


BÀI 6: CUỘC DI РАМ 
thắng nhờ vào dấu này”. Trên thực tế, Constantin đã cho vẽ trên 
thuẫn và sau này trên áo giáp, cờ hiệu, dấu hiệu thập giá của Chúa 
Kitô trước trận chiến. 


Sau cuộc chiến thắng vào mùa xuân 313, Kitô giáo được chính 
thức công nhận và được đặt ngang hàng với các tôn giáo khác được 
nhà nước chấp nhận từ trước. 


Từ khi loại Licinius ra khói vòng chiến vào năm 324, việc hậu 
đãi Hội thánh càng ngày càng rõ ràng hơn. Trước đó thì hình phạt 
thập giá bị xóa bỏ: không thể đem dấu chỉ cứu độ này cho đụng 
chạm đến tội phạm nữa được. Hàng giáo sĩ được miễn thuế. Hội 
thánh có quyền được nhận gia tài. 


Ngày Chúa nhật trở thành luật nghỉ ngơi cho cả đế quốc. 
Người ta bắt đầu đập phá các chùa chién. Nhiéu đại giáo đường 
được xây cất nhờ tài khoản của nhà nước hỗ trợ. Dù vậy ngoại giáo 
vẫn được chính thức công nhận; Hoàng đế không muốn cắt đứt liên 
hệ với các phần tử này. 

b) Những người con của Constantin hy vọng giúp Giáo hội, 
hoàn thành công trình cha mình đã khởi sự. Nhiều tổ chức ngoai 
giáo khác biệt bị tiêu diệt. Nhân dân nhúng tay vào làm các việc đó. 
Nhưng hoàn toàn loại bó ngoại giáo thì chưa thể được. Ở những tầng 
lớp trí thức người ta còn thấy được sự thuận hòa giữa Kitô giáo và 
ngoại giáo. Các Hoàng đế, tiếc thay, càng ngày càng nhúng tay 
nhiều hơn vào các vấn đề của Giáo hội. 

Dưới trào của Julianus (361-363) nổi lên một cuộc phán ứng 
của ngoại giáo. Cháu của Constantin đã có những ấn tượng xấu vé 
Kitô giáo từ thuở thiếu thời. Từ trong quân đội được tôn lên Hoàng đế, 
ông cố gắng với quyển lực của mình để canh tân lại tinh thần ngoại 
giáo. Tự nhận là người theo thuyết Tân Platon, ông đã tổ chức nhà 


105 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

nước theo tôn giáo Tân Platon. Nhưng đặc biệt là ông góp nhặt lại 
những tổ chức của Giáo hội, cả một Kinh điển triết lý Tân Platon cũng 
được trình bày rõ ràng. Năm 363 ông đã từ trần trong cuộc chiến đối 
đầu với người Ba Tư. Theo truyền thuyết ông ngã gục trước khi thốt 
lên: "Người Galilé ơi, ông đã thắng!". Hoàng đế được chôn cất tại 
Tarsus, quê hương của Phaolô. Ông là người có nhiễu tài năng, chỉ 
tiếc là không hiểu được dấu chỉ của thời đại. 


Sau cái chết của ông, việc đàn áp ngoại giáo có một qui 
hoạch tiệm tiến hơn. Quyết định hẳn vào năm 380. Hai hoàng đế 
Theodosius Са và Gratian tuyên bố với hiệu lực pháp lý: đế quốc 
chỉ chấp nhận niềm tin chính thống như giám mục Roma và giáo 
chủ thành Alexandria tuyên bố. Người ngoại giáo và các lạc 
thuyết ngược lại với Kitô giáo đều bị xử như kẻ thù của đế quốc. 
Giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi trở thành luật nhà nước. Ai 
chống lại, không những là kẻ rối đạo, nhưng còn là Кё vô chính 
phủ. Quan niệm này kéo dài mãi cho đến cuộc thiêu sống Servet 
ở Genève. 


Việc liên lạc giữa nhà nước và Hội thánh đã được xây dựng 
vững vàng để thống trị cả thời trung cổ. Bây giờ thì lần lượt hết tôn 
giáo này đến tôn giáo khác ngoài Kitô giáo bị tiêu diệt với sự cộng 
tác của các tín hữu. Năm 394 những trò chơi Olympia bị đóng cửa. 
Năm 529 đại học Athen bế giảng. Cũng trong năm đó Benedikt 
thành Nursia thành lập đan viện ở núi Cassino, một khởi nguyên cho 
khoa học Kitô giáo. Ngoại giáo bị dứt điểm. Không còn sự đối 
kháng. Nhưng dưới dạng Kitô giáo nó vẫn tiếp tục sống: không biết 
bao nhiêu vị thánh đã trở thành những thần địa phương. Cuộc chiến 
bên ngoài với ngoại giáo thì Hội thánh nhờ sự trợ giúp của nhà nước 
đã chiến thắng, nhưng cuộc chiến với ngoại giáo nội tại thì muôn 
đời Hội thánh phải chiến đấu. 

106 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 
Sau cái chết của Hoàng đế Theodosius năm 395, cả đế quốc 
hoàn toàn bị chia đôi. Đế quốc phương tây trong cuộc di dân đã trở 
thành miếng môi ngon cho dán German. Bên đông cố gắng gìn giữ 
gia tài Hy lap trong đế quốc Byzantin. Cao điểm nhất là triều đại 
Justinian (527-565). Dưới thời của hoàng đế thì đã hoàn tất cụ thể 
thuyết Cesaropapismus: hoàng đế cũng là giáo chủ cho Giáo hội ở 
Đông Rôma. Qua công trình kiến trúc, ông đã để lại một tên vẻ 
vang trong lịch sử nghệ thuật Kitô giáo. Nhưng không bao lâu thì 
Hồi giáo (Islam) đã đứng trước cửa ngõ. Những miễn thuộc Kitô 
giáo lần lượt rơi vào tay người Hồi giáo. Thập tự chinh trở thành một 
giai đoạn lịch sử. Ngày hôm nay trên các đại thánh đường của 
phương đông vẫn còn phất phới lá cờ của Hồi giáo. 


Vài niên biểu từ Constantin đến chấm dứt Phương Tây. 


324-337 | Constantin thống nhất đất nước 

330 Dời thủ đô về Constantinopel 

337-361 Constantin П 

361-363 Julian Apostata tử trận dưới tay Ba tu 

364-375 Valentinian I 

375 Người Hung nó tàn phá đế quốc của người Goten ở 
miền Nam nước Nga. Bắt đầu Cuộc Di Dân. 

375-378 Valens chết dưới tay người Đông Goten 

379-395 Theodosius đại dé. 

380 Hoàng dé ban chỉ du "Cunctos Populos' thường 
được goi là "chí du của ba Đức Vua": Kitó giáo trở 
thành quốc giáo: tuyệt đối không còn một tôn giáo 
ngoại giáo nào được tồn tại trên đế quốc. 

394 Hoàng đế thống nhất đế quốc lần cuối cùng 

395 Chia đôi đất nước: Arcadius, hoàng đế phương Đông; 


107 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Hononius, hoàng đế phương Tây; chấm dứt sự thống 
nhất của đế quốc. Mỗi miền đi con đường của mình. 
Đế quốc phương Tây (từ 404 lấu thủ đô là Ravenna) 
còn vững được 80 năm, nhưng bị người German và 
Hung nó de doa. 476 Tướng Odowakar người 
German hạ bệ vua Romulus Augustulus, chấm dứt 
đế quốc La mã phương Tây. 

1453 Dân Thổ nhĩ kỳ chiếm Constantinopel, chấm dứt đế 
quốc La mã Phương Đông. 


2. CUỘC DI DÂN 


2) Taug gaan 
Truóc khi vào bài chúng ta phái có cái nhìn tông quan, xuyên 
suốt một thời kỳ lịch sử, chạy dài suốt thời kỳ Trung Cổ. Thời kỳ 
Trung cổ bắt đầu bằng cuộc Di Dán lớn ở Âu Châu và kết thúc với 
cuộc Cái Cách của Martin Luther. 


Trước tiên, chúng ta phải thấy: 


1/ Vào thời cổ Kitô giáo, khung nhìn của chúng ta là cả đế 
quốc La-mã. 

2/ Đông Phương tách ra khỏi Giáo hội Tây Phương, tầm nhìn 
của chúng ta bị thu hẹp lại, chỉ nằm trên đế quốc La Mã 
bên phía Tây mà thôi. 

3/ Thế kỷ thứ УП, Hồi Giáo xuất hiện và chinh phục thế 
giới, từ Mecca tiến lên phía bắc đến Ba Tư; phía nam 
chiếm trọn Bắc Phi, tràn vào Tây Ban Nha, tấn công phía 
Nam nước Pháp, may bị chận lại tại Tours, buộc phải 
quay về Tây Ban Nha đến thế kỷ XIV. Tầm nhìn của 
chúng ta chỉ còn có Âu Châu hiện nay, nhưng không có 
Tây Ban Nha. 


108 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 

4/ Thời Cái Cách, Hội Thánh Công Giáo và Tin Lành chia rẽ. 

Mỗi bên chiếm thành này thành kia, như những đốm da 

beo. Tầm nhìn lại càng thu hẹp hơn. May thay, những phát 

kiến địa lý và công cuộc Truyền Giáo lại giúp chúng ta có 
tầm nhìn mới, cho đến ngày nay. 

Trong thời Trung Cổ, có hai sự kiện quan trọng đưa đến 
những hậu quả chạy dài suốt lịch sử, song song bên nhau, đó là 
Cuộc Di Dân và Hồi Giáo. Hồi Giáo sẽ được chúng ta bàn đến ở bài 
sau; bây giờ chúng ta nhìn tổng quan về cuộc di dân và ảnh hưởng 
của nó. Chúng ta sẽ lần lượt nhìn qua các vấn để như sau: 

- Cuộc di dân và việc thành lập các nước mới 

- Kitô hóa các man dân (thuong được gọi là "Kitô hóa lân thứ 2”). 
- Nước Tòa Thánh. Liên hệ giữa Thần Quyền và Thế quyển 

- Cuộc Đại Ly Khai ở Âu Châu (sẽ học ở bài 9) 


&) Сиве di đâu vi dac ( 275- 568) 


Chúng ta chú ý vài điểm sau đây dé có thể nắm vững tinh hinh 
trong thời gian lộn xón này: 

- Các man dán tiêu diệt đế quốc La mã phương Tây, tức 
là Âu Châu, chứ không thể bước vào lãnh địa đế quốc 
La Mã phương Đông vì phần đất này còn đủ mạnh để 
kháng cự. 

- Vë mặt Hội Thánh , cuộc di dân chấm dứt thời các giáo 
phu (tk IV) ; mở đầu một mùa đông lạnh l&o kéo dài từ 
thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ X ; chuẩn bị cho mùa xuân 
Kinh Viện (tk X-XVI). 

- Vì bị người Hung Nô ở phía Bắc Trung Quốc tràn xuống tấn 
công, nên bốn bộ tộc gốc German là Đông Goten, Tây Goten, 
109 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Vandale và Burgunde buộc phải tràn vào đế quốc La mã bên 
Tây để lánh nạn; và khi thấy đế quốc quá yếu, họ đã chiếm đất, 
thành lập những vương quốc riêng của họ. Những bộ tộc này, vì 
xa nơi chôn nhau cắt rốn, không có tiếp tế, nên lần lượt bị tiêu 
diệt và đồng hóa với các dân bản địa. 
- Các gốc dân phía bắc nằm ở vùng Bắc Âu 
+ Dân Langobarden (Lombard) vượt Âu Châu, sang lập 
vương quốc, định cư ở Bắc Ý (Milan). 
+ Hai góc dân Angles và Saxon tiến qua chiếm nước Anh 
+ Dân Franken tiến xuống, thành lập vương quốc ở vùng 
nước Bỉ. Đây là dân hùng mạnh, không rời xa bản địa, 
nên có tiếp tế và vương quốc họ vững mạnh. 
- Gốc Slave sống ở vùng đầm lây Pripet, tấn chiếm và định cư ở 
những vùng Ba Lan, Nga, Ukraina. 

1° Gốc German là một trong những bộ tộc lớn, thuộc chủng 
tộc Arian hay Âu Ấn, đã đến sinh sống ở vùng biên giới phía bắc và 
đông bác đế quốc La mã từ nhiều thế kỷ trước công nguyên, miền 
đông sông Rhein và miễn bắc sông Donau (Danube). 

Do sự phát triển của kinh tế, do sự gia tăng dân số lên nhanh 
chóng, người German có yêu cầu mở rộng thêm đất đai để sinh sống, 
cho nén vào khoảng cuối thế ky II sang thế ky III, một số bộ lạc người 
German đã di cư vào lãnh thổ đế quốc La mã, như người Visigoten, 
Đông Goten, Franken... và nhận làm đồng minh của La mã. Người 
German ở bên trong nội địa của đế quốc La mã đã nhiều lần nổi dậy 
khởi nghĩa phản đối lại sức áp bức bóc lột tàn bạo của giai cấp chủ nô 
La mã, khi đó họ thường liên kết với người German ở bên kia biên 
giới của đế quốc La mã. Vì thế lãnh thổ đế quốc La mã không còn là 
khu vực đóng kín với các bộ lạc người German nữa. 


110 


BÀI 6: CUÓC DI РАМ 

Vào khoảng năm 375, các bộ lạc du muc Hung nó ào ạt xông 

vào cướp phá, tàn sát nhân dân khu vực từ biển Đông cho đến biển 

Đen, tiêu diệt vương quốc của người Đông Goten ở triều 

vua Ermanerich (350-375), gây rối loạn lớn ở khắp trong và ngoài 

đế quốc La mã. Các bộ lạc thuộc tộc German và các bộ tộc khác còn 

ở bên ngoài lãnh thổ đế quốc La mã vội vã di cư vào bên trong đế 

quốc La mã. Cuộc di cư lớn của các bộ tộc bên ngoài vào trong đế 

quốc La mã được lịch sử goi là cuộc "di dán lớn của các tóc" kéo dài 
từ cuối thế kỷ IV đến gần hết thế kỷ VI. 


Cuộc di dân lớn của các bộ lạc man tộc đã xảy ra đúng lúc 
đế quốc La mã đang suy sụp nghiêm trọng. Khi đó đế quốc La mã 
đang sống trong tình trạng bần cùng hóa phổ biến, công thương 
nghiệp và nghệ thuật thụt lùi, số dân giảm sút, thành thị tiêu điều, 
nông nghiệp sút kém. Những cuộc khởi nghĩa của nô lệ, lệ nông và 
dân nghèo ở những vùng khác nhau trong đế quốc liên tiếp nổ ra hết 
sức mạnh mẽ, đã làm cho đế quốc La mã không đủ sức ngăn ngừa và 
chống đỡ nỗi những cuộc xâm lược cướp phá của man dân. Những 
người nô lệ và dân nghèo trong đế quốc La mã từ lâu bị giai cấp chủ 
nô La mã thống trị, bóc lột nặng në đã đón chờ những man dân xâm 
nhập như những vị cứu tinh của mình, họ đã chạy sang phía những 
man dân, một số tham gia vào quân đội của man dân, mở cửa thành 
của người La mã cho man dân kéo vào. Vì thế man dân đã dễ dàng 
đột nhập vào đế quốc La mã và chiếm hết vùng đất đai này đến vùng 
đất đai khác và lập ra những vương quốc man dân. 


2° Vài niên biểu 


Bắt đầu Cuộc Di Dân. Người Hung nô tiêu diệt Vương 


quốc Đông Goten, buộc họ phải lánh nạn sang vùng 
đất người Tây Goten. 


111 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


410 


418-711 


711 


429-534 


455 


443-534 


445-453 
451 


476 


489-552 


568-774 


568 


Người Tây Goten dưới sự chỉ huy của Alarich đánh 
chiếm Roma. 

Vương quốc người Tây Goten (Vương quốc đầu tiên của 
góc German trên dé quốc La mã) Từ nơi 
xuất phát, họ tiến vào nước Ý, tàn phá Roma; дї 
ngược trở lên vượt qua dãy núi Pyrénée, định cư ở 
Tây Ban Nha. 

Người А Кар Hỏi giáo chiếm Tây Ban Nha, tàn phá 
đế quốc này. 

Vương quốc người Vandalen. Từ nơi xuất phát, ho 
tiến sang Nước Pháp, Tây Ban Nha, vượt eo Gibralta, 
tấn công Bắc Phi, lập vương quốc tại Carthago. 

Dưới sự chỉ huy của tướng Gheiserich, họ vượt biển 
chiếm Roma. 

Vương quốc người Burgunder. Từ nơi xuất phát, họ 
tiến chiếm và lập vương quốc ở miền nam nước Pháp. 
Attila, chỉ huy người Hung Nô, tấn công Âu Châu. 
Liên minh người Franken hạ người Hung Nó ở những 
cánh đồng Katalauni. 

Odowakar gốc German, phế bó hoàng dé cuối cùng 
của Tây La mã là Romulus Augustulus, đánh dấu sự 
diệt vong của đế quốc La mã ở phương Tây. 

Vương quốc người Đông Goten trên đất Ý: thủ đô là 
Ravenna. 

Vuong quóc nguói Langobarden. Тї noi xuát phát là 
Bác Àu, ho tién tháng xuóng Bác Y. 

Chấm dứt Cuộc Di Dân với cuộc định cư của người 
Langobarden ở Bắc Ý. 


112 


BÀI 6: CUỘC DI DÂN 


e) 7fougén ийди - #4 quá 


Cuộc di dân lớn của các man dân, gần nhu các chi tộc đều 
tham gia và kéo dài hàng ba thế kỷ làm cho thế giới nghẹt thở. Mãi 
cho đến ngày hôm nay người ta vẫn chưa đồng ý về nhân tố nào đã 
thúc đẩy họ hành động như thế. 


Người ta có suy nghĩ tới các vấn dë như khí hậu xấu đi, vấn dë 
thiếu đất đai. Nhưng phải nói nguyên do chính là sự huy hoàng của 
các văn hóa La mã, sự giàu sang của đế quốc đã kích động họ. 
Chính những tham vọng thu hoạch của các thương gia La mã đã 
vạch cho các man dân con đường đi và mục tiêu phải đạt tới. 


Đế quốc nằm giãy chết. Người German chỉ đến để dứt điểm. 
Sự suy tàn của một đế quốc kéo theo sự đổ vỡ của một văn hóa. 
Nhưng khả năng thích nghi của dân tộc mới liên kết với cái còn lại 
đã thành công để tạo một văn hóa sung mãn hơn. Các dân tộc Slave 
ở phương đông có va chạm với văn hóa Byzanz, nhưng không thành 
công mấy về vấn аё cộng tác tổng hợp. Ngược lại, trên đất của 
người German thì tất cả đều canh tân trên mọi mặt, cả trong lãnh 
vực của Giáo hội. Dù vậy thời gian chuyển tiếp phải kéo dài hàng 
mấy thế kỷ. Và như thế theo qui luật phát triển thì cái mới cũng thu 
nhập những cái tích cực của cái cũ. Người German mặc dù tiêu diệt 
đế quốc La mã ở phương tây, nhưng vẫn giữ nhiều tinh túy của nền 
văn hóa cổ. 


Kết luận lai, cuộc di dân này có ý nghĩa nhu là 
"German hóa" khắp cả Âu Châu về mặt chính trị cũng như vé mặt 
chủng tộc. Về văn hóa cuộc di dân cũng tạo một căn bản cho một 
văn hóa mới. Về mặt tôn giáo thì gay cấn nhất là vấn dë truyền đạo 
cho dân German. 


113 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


3. KITÔ HÓA CÁC MAN DÂN 
a) Жә«ёс Franken 


Trong tất cả những dân gốc German đi cắm dùi trên đế quốc 
La mã, có một gốc dân nổi bật nhất và vương quốc của họ sẽ giữ 


một vai trò quan trọng ở tương lai : đó là người Franken 
(người Franc). 


Có 2 lý do quyết định vị trí của họ trong lịch sử. 


* Dân Franken là những người gốc German xuất phát không phải 
từ xa xôi, nhưng là lân cận ngay ranh giới đế quốc La mã. Như 
thế trong cuộc di dân hay là chiến đấu với đế quốc La mã họ 
có thể nói là không bao giờ đi xa khỏi chỗ 
chôn nhau cắt rốn của họ. 


* Họ là những người trực tiếp gia nhập vào kitô giáo, trong khi đó 
các dân khác, khi ở quê họ đã gia nhập vào nhóm Arian. Họ 
nhận Kitô giáo qua dạng lạc giáo. 


Người thành lập vương quốc Franken, chính là tướng Clovis. 
Vào cuối thế kỷ thứ V ông đã chiến thắng ba trận: Soisson với người 
La mã, Tolbiac trên người Alamans và Vouillé trên người 
Visigoten. 


Trận Tolbiac là lý do trở lại của Clovis. Mặc dầu chưa biết gi 
Kitô giáo, ông đã cưới bà Clotilde là một người có đạo và vì thế 
nhiều lần ông đã nghe nói về Chúa Kitô. Dù vậy, ông vẫn lưỡng lự. 
Vào năm 496 trong trận Tolbiac khi thấy binh đội mình sắp phải xếp 
giáo qui hàng, ông đã khẩn cầu: “Lạy Thiên Chúa của Clotilde, nếu 
Ngài cho tôi thắng trận này, thì từ nay tôi chỉ tin vào Ngài". Chúa đã 


114 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 
đáp lại lời kêu gọi này. Cá binh đội người Franken qui tụ lại và đã 
chiến thắng. 


Giữ lời hứa, Clovis đã học đạo và trong đêm Giáng sinh 
năm 498 thánh giám mục Remi đã rửa tội cho ông và hơn 
3000 binh sĩ. Đây là bước đầu tiên của man dân bước vào Kitô 
giáo. Chính vì thế mà Giáo hội âu yếm gọi nước Pháp là: 
“Trưởng nữ của Hội thánh" 


С) Casc trở lai của Auh gasc 


Người La mã chưa bao giờ chiếm được xứ Irland. Vào năm 400 
thì xứ Шапа đã có người Kitô hữu. Năm 431 Đức Giáo Hoàng 
Côlestin I đã gởi Palladius làm giám mục đầu tiên, đến “với những 
người Schotten tin vào Chúa Kitó". Nhưng việc trở lại của Irland phải 
nói là nhờ công của thánh Patrick (Patricius) và môn đệ của Ngài. 


Patrick là người Anh, con của phó tế Calpurnius thành Banna 
xứ Cumberland. Lúc sáu tuổi bị hải tặc bắt sang Irland cho chăn 
heo. Sáu năm sau ông trở về quê hương và được hàng giáo sĩ đón 
nhận. Sang Gallien ông học ở Auxerre và ở đảo Lerin sống đời tu 
trì. Sau khi thụ phong Giám mục, ông trở về quê hương và làm việc 
30 năm trời (432/461) như là người kế vị cho Palladius. 


Patrick qui hoạch việc truyén giáo cho xứ Irland. Từ trước tới 
nay chưa có cơ cấu Giáo hội rõ rệt, nên ông cho lập nhiều dòng tu. 
Mỗi một bộ lạc đều là một dòng tu. Tu viện trưởng cũng là Giám 
mục chăm sóc cả bộ lạc. Vì thế Hội Thánh Irland mang tính chất 
dòng tu nhiều. 


Xứ Schottland phải kể đến công của Kolumban Già qua đời năm 
597. Suốt 34 năm trời ông hoạt động truyền giáo cho đất nước này. 


115 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Công cuộc rao giảng cho Anh quốc là mối ưu tư của 
Đức Gregor Cả. Ngài sai 40 tu sĩ dòng Benedicto dưới sự chỉ huy 
của Viện trưởng Augustin (596). Bà hoàng hậu Berthe, cháu của 
hoàng hậu Clotilde, cũng là người công giáo, để nghị với chóng là 
vua Ethelbert, cho Augustin và các tu sĩ lập dòng tại Cantorbéry. 
Một năm sau, Ethelbert, và 10 ngàn quân lính của ông đã nhận lãnh 
bí tích rửa tội. Anh quốc đã trở nên một nước rất süng đạo nên thời 
đó người ta đã gọi đó là “Đảo Chu Thánh”. 


с) Cabe tragên gido cho «out Đức ( Germaa) 


Bonifatius là người có công trong việc truyền đạo trên khắp 
nước Đức. 

Bonifatius sinh ra tại miền nam Anh quốc. Tu sĩ ở Nurshing 

Hành trình truyền giáo lần 1 nơi người Friesen 

(miền Hà Lan hiện пау). 

Hành trình Roma lần I (Giáo hoàng Gregor II 715-731). 

Hành trinh Roma lần II 

Thu phong giám muc truyén giáo 


Vua của người Franken là Karl Martell (714-741) đã ban 
cho Bonifatius giấy báo vệ di đường. 


Bonifatius dugc phong làm Tóng Giám Muc 

Hành trinh Roma làn III, Düc Giáo hoàng Gregor III (731-741) 
dà phong Bonifatius làm "Đặc sứ tòa thánh noi người 
German". 


Tái làp lai Hói thánh б Bayern (Bavaria) 


21 tháng 4, Công đồng đầu tiên của nước Đức dưới sự 
chủ tọa của Bonifatius tại Frankfurt bên sông Mainz. 


Bonifatius kiêm nhiệm cả giáo phận Mainz 


116 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 


754 Hành trình truyền giáo đến xứ người Friesen. 


754 5 tháng 6, Ngài bị một nhóm ngoại giáo tấn công và bị 
giết tại Dokkum. Hiện tại mộ Ngài ở Fulda, trụ sở của 
Hội đồng Giám mục Đức. 


Nhìn chung lại về việc truyền giáo cho người gốc German như 
sau: có thể nói công cuộc truyền giáo này kéo dài tir năm 250 đến 
hết năm 1000. gồm những giai đoạn chính: 


341 


389-461 


410 
498 


563 


596 


664 


Wulfila được Đức giám muc Eusebius thành 
Nicomedien tán phong làm Giám Muc dé di rao giáng 
Tin Müng cho góc dàn Goten. Tiéc ráng óng ta dà 
ngà theo nhóm Arian. Óng dà truyén giáo vüng 
Donau. Cho nén dai da só góc Goten biét Kitó giáo, 
nhung theo lac giáo Arius. 


Thánh Patrick (Patricius), dan sĩ của dan viện Lerin, nhà 
truyền giáo của Irland và thành lập “Giáo xứ dan viên”. 
Quân đội La mã rút khỏi Britannien 

Clovis, tướng của người Franc, theo Kitô giáo La Mã. 
Bắt đầu thành lập Giáo hội Âu Châu. 


Columban Cả (+597) thành lập đan viện Luxeuil trên 
đất Pháp, Là trung tâm xuất phát các cuộc truyền 
giáo của các tu sĩ Ái Nhĩ Lan trên toàn Âu Châu. 

Đức Thánh Cha Grégor Cả (590-604) sai Đan viện 
Phụ Augustin sang Anh truyền giáo cho dân gốc 
Anglo-Saxon. 


Công Đồng Whitby: quy hoạch việc truyền giáo 
Âu Châu 


675-754 Thánh Bonifatius, Đấng sáng lập Giáo hội nước 


117 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Đức 742 (ngày 21.4) Công đồng tiên khởi của nước 
Đức, dưới sự chủ tọa của Bonifatius, ở Frankfurt 
bên sông Main. 


754 Đức Giáo Hoàng Stephan II (752-757) tấn phong 
Pippin Trẻ làm vua và ban tặng ông tước "Patricius 
Romanorum" 


768-814 Hoàng аё Charlemagne: hoàn tãt viëc kitô hóa trên 
toàn пибс Dúc 


d) Tragên gida cho dd S(aue 
( Eutgares, Morauies, Raseea) 


Việc Kitô hóa dân Slave là do công của 2 anh em ruột Cyrill 
và Methodius. Cá hai xuất thân từ Thessaloniki (Saloniki). Từ năm 
863 đã hoạt động truyền giáo nơi các dân tộc gốc Slave. 


Cyrill đã dịch Thánh Kinh và các sách phụng vụ sang tiếng 
Slave, từ đó tạo ra ngôn ngữ và chữ viết được sử dụng cho đến 
ngày nay. Việc sử dụng ngôn ngữ địa phương Slave trong các 
nghi thức phụng vụ gây chống đối mãnh liệt nơi các Giám mục 
Tây phương. Thế nhưng Đức Giáo Hoàng Hadrian II (870-872) 
đã cho phép. 


Cyrill qua đời ngày 14.2.869 tại Roma và Methodius ngày 
6.4.885. Cá hai đã truyền giáo không những trong niém tin, 
nhưng cả về văn hóa và nhất là việc trung thành với Hội thánh 
Roma. 


955 Bà quận công Olga lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. 
Bắt đầu việc Kitô nước Nga 


966 Nước Ba Lan được truyền giáo do các nhân sự ở hai 
118 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 


địa phận Bamberg và Bohme 
973 Thành lập giáo phận Prag 


988 Ông hoàng Wladimir lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. 
Thành lập Tổng Giáo phận Kiew. 


977-1038 Vua Stephan kitô hóa cả đất nước Hungarie 


1007 Vua Heinrich II thành lập giáo phận Bamberg dành 
cho việc Kitô hóa dân gốc Slave. 


e) аён giáo cha дебе Normand 


Cuộc di dân cuối cùng là của người Normand. Họ xuất phát từ 
Scandinavie tấn công các mảnh đất cũ của người Gaule và với 
những chiến thuyển nhẹ và nhanh họ tiến theo sông tràn vào đất 
liền. Họ tiến tới trước ngưỡng cửa của Paris, nhưng nhờ sự hướng 
dẫn của Giám mục Gozlin họ đã bị đuổi đi. Các tu sĩ bị những người 
xâm lăng này đánh đuổi, phải bỏ cả tu viện mà chạy. Họ là những 
người bảo vệ được những di tích thánh và các thủ bản cổ xưa quí 
giá. Chính các tu sĩ này là những người cứu nguy cho nền văn hóa 
cổ và mở ngõ cho nën văn hóa mới dựa trên những thủ bản mà họ 
còn giữ lại được. 


Người Normand là những người được truyền giáo và được 
đem đến nën văn minh cuối cùng trên đất Âu Châu. 


Có thể nói đến mãi thế kỷ XII ngoại giáo mới thực sự bị tẩy 
xóa trên khắp Âu Châu. Năm 1103 thành lập Tổng giáo phận ở 
Lund miền Bắc Âu. 


4. THÀNH LẬP CÁC NƯỚC MỚI 


Trong các vương quốc của người man dân, chỉ có vương quốc 


119 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
người Franc là hùng mạnh và còn tổn tại lâu bën. Vào khoảng năm 
250 họ đã có mặt ở miền Bắc đế quốc La mã. 


Trong suốt thế kỷ IV sang đầu thế kỷ V, từng bộ phận người 
Franc đã vượt sông Rhein xâm nhập miền Đông Bắc xứ Gallien, nhận 
làm đồng minh của đế quốc La mã. Tại đây, họ đã liên kết với các bộ 
tộc Gallien đánh bại đội quân của Attila, tướng Hung Nó, tại Cánh 
Đồng Catalauni năm 451. 


Năm 476, hoàng đế của đế quốc Tây La Mã bị truất phế; 
chính quyển La Mã ở xứ Gallien vẫn tôn tại. Thống đốc Syagrius 
đã tự xưng làm vua. Lợi dụng sự suy yếu của chính quyển La mã 
tại Gallien, các bộ tộc Franc đã bầu Clovis, thủ lĩnh nhóm Franc 
Salien (người ở bờ biển, để phân biệt với nhóm Franc Ripuarien, 
nhóm ven sông) làm tổng chỉ huy tiến hành cuộc xâm lược xứ 
Gallien. 


- _ Cuộc xâm lăng của man dân tiến vào đế quốc La Mã 
làm thay đổi hình thái xã hội : xưa kia các man tộc 
sống theo chế độ thị tộc ; nay khi thành lập vương 
quốc các chế độ của thị tộc trở thành cơ quan của 
Nhà Nước. 


- Thú lĩnh quân sự đoạt quyền lực của tù trưởng nhờ sự 
ủng hộ của quân đội : thủ lĩnh trở thành vua với 
quyền lực tối cao. 

- Vua tuyên bố đất đai chiếm được thuộc vương triều. 
Vua phân ra , chia cho các công thần : các công thần 
trở thành tầng lớp qúi tộc mới. Đất vua phong tặng 
gọi là Thái ấp : Chế độ Phong Kiến ra đời. 


120 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 


Triều đại Mérovin gien 


Clovis (482-511) là thủ linh quân sự của bộ lac Franc 
Salien (ven biển Bắc Hải) so với Franc Ripuan (ven sông) 
là vua đầu tiên của vương quốc người Franc, sáng lập ra 
triều đại mới. Vì ông thuộc dòng dõi Mérovée, nên vương 
quốc do ông lập ra được gọi là Mérovingien . Trong đời 
ông đã lập nên rất nhiều thành tích: 


- Năm 486 ông chiến thắng quân La Mã do Syagrius đóng tại 
Soison, dón trú cuối cùng của La Mã trên đất Galle. 

- Мат 496 chiến thắng bộ tộc Alemannen, chiếm đồng bằng 
sóng Rhein 

- Giáng Sinh năm 496, Clovis lãnh bí tích Rửa tội tai Reims 
cùng với 3000 quân lính. Clovis muốn dựa vào Kitô giáo để 
củng cố vị trí của mình, nên đã cấp cho giáo hội nhiều ruộng 
đất : giáo sĩ dần dần trở thành hàng quí tộc phong kiến. 

- Năm 507 thắng người Tây Goten, chiếm miền bắc sông 
Garonne, mở rộng lãnh thổ đến 34 xứ Pháp, cộng với phần 
đất bản địa. 

Tới nửa thế kỷ thứ VI, vương quốc Franc đã trở thành một 


quốc gia mạnh nhất trong các vương quốc của man dân. 


Vương triểu Carolingien (751-911) 


Vương triểu này lấy tên của vị vua nổi bật là 
Charlemagne (Carolus Magnus) (768-814). 


Năm 511 Clovis qua đời, chia đất cho 4 người con. Vào 
khoảng năm 600 có 4 vương quốc : Austrasien (Đông) , 
Neutrien (Tây), Burgund và Aquitaine. Tiếp đó là 40 năm tương 


121 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

tàn (567-613). Sắc lệnh Chlothar I hạn hẹp lại quyển hành cửa 
nhà vua, quyển hành này dán dần rơi vào tay các Té Tướng 
(Majordomus — Majores domus).Từ năm 639-751 gọi là thời các 
vua “lười”. Té tướng nắm tron vẹn quyển hành. 


Pippin (679-714) và Charles Martel (714-741) 


Pippin thuộc dòng Carolingien làm Té Tướng mién 
Austrasien. Năm 687 đánh bại Ebroin, Tể Tướng của Neustrien, 
lên làm Té tướng toàn quốc. Con ông là Charles Martel kế vị 
cha làm Tể Tướng. Để củng cố vị trí, ông cho thực hành chế độ 
BENEFICIUM : 


Tịch thu đất của địa chủ lớn, nhất là của giáo sĩ, chia nhổ, 
rồi cấp cho những người hiến ngựa, phục vụ kị binh. Ruộng đất 
cấp phát được gọi là Benefium “An Tứ” hay “Đất phong”, kèm 
theo điều kiện phục vụ quân đội : 


- phái thé trung thành với Nhà Nước ; 
- thuc hién nghia vu quán su 40 ngày trong nám 


- phái giáp dà vua khi gáp khó khán : tüy theo só 
lượng đất phong mà lập đội ki binh phuc vu Nhà 
Nước. (Những người được phong cáp ruộng đất, lai 
chiêu mộ các tiểu địa chủ và nông dân phá sản ; 
cấp cho họ một số ruộng đất và vũ trang cho họ, 
biến họ trở thành bồi thần của mình. Như vậy, việc 
phong cấp ruộng đất đã hình thành một hệ thống 
phong kiến quân sự, có quan hệ lệ thuộc lẫn nhau.) 


- Nhờ chế độ “Đất phong”, Charles Martel có đội 


122 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 


quân hùng mạnh. Năm 732 ông ngăn chận và đánh 
bại quân Ả rập-Hồi Giáo ở giữa Tours và Poitiers. 


PIppin Trẻ (741-768)lên ngôi vua vào năm 751. 


Charles Martel (714-741) qua đời, Pippin Trẻ lên thay. 
Năm 747 Pippin bắt vua cuối cùng của dòng Merovingien nhốt 
vào một tu viện. Năm 751 ông được Hội Đồng quí tộc bầu chon 
lên làm vua và được Đức Giáo Hoàng Stephanô II tấn phong 
lên ngôi vua. Pippin nhận được danh hiệu PATRICIUS 
ROMANORUM (Người bảo trợ dân La Mã). Để trả ơn, Pippin 
phong tặng cho Đức Giáo Hoàng vùng đất Ravenna vừa mới 
chiếm được của người Lombardie và vùng quanh Rôma thành 
“QÙA TẶNG CỦA PIPPIN “. Lãnh thổ này trở thành “NƯỚC 
TÒA THÁNH” : như thế Đức Giáo Hoàng vừa đứng đầu Hội 
Thánh , vừa là lãnh chúa thế tục của “Nước Tòa Thánh”, phải 
tùng phục và phái thể trung thành với nhà Упа. 


Hoàng đế Charlemagne (771-814) 


Năm 768 Pippin Trẻ qua đời để đất nước lại cho hai con là 
Karlmann và Charlemagne. Năm 771 Karlmann qua đời, 
Charlemagne nắm trọn quyển. Từ năm 771 đến 814 
Charlemagne thực hiện 53 cuộc viễn chinh nói rộng đất nước. 


773-774 chiến thắng người Langobarde 


772-804 chiến tranh với người Sáchsen 


123 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


778 thu phục miền Bayern 


Charlemagne cai trị hầu hết phần đất của đế quốc La Mã 
phương Tây, đồng thời chiếm cả vùng đất ở Trung và Đông Âu 
mà La Mã trước đây chưa bao giờ chiếm được . Charlemagne 
trở thành Hoàng Đế lớn nhất Âu Châu. 


Ngày 25.12.800 Đức Giáo Hoàng Lêô III tấn phong 
Hoàng đế cho Charlemagne. Như thé là Người trao Imperium 
Romanum vào tay người Franc : Hoàng đế trở thành người Bảo 
Trợ (Schutzherr) cho các Kitô hữu La Mã. Phương Tây đã có 
người lãnh đạo tối cao về mặt tinh thần lẫn thế tục. Từ đó xuất 
phát tư tưởng ”thống nhất Au Châu dưới vương quyển đại đồng 
của Hoàng Đế” như thời Constantin. Trong khi đó, Phương 
Đông coi hành động của Đức Giáo Hoàng là hành động phản 
bội lại với dân tộc La Mã, với đế quốc La Mã ; từ đó tách xa 
khói Tây Phương vé chính trị lẫn tôn giáo. 


Về mặt văn hóa, Charlemagne triệu tập những người nổi 
tiếng lại quanh triéu của mình ; các văn nhân nhu Alcuin, 
Paulus Diaconus, Hrabanus Maurus.. Hoàng đế ra lệnh thu tập 
và giải thích các tác phẩm tiếng Latinh, cho xây đại thánh 
đường Aachen (Aix de la Chapelle). Vấn để giáo dục đào tạo 
được chú tâm, từ đó hình thành các trường quanh các tu viện 
hay nhà thờ chính tòa (Kloster- und Domschule), chuẩn bị cho 
thời Kinh Viện. 


Hoà ước VERDUN 843 


Năm 814 Charlemagne qua đời, con là Louis “sùng đạo” 
lên ngôi ; các lãnh chúa không thừa nhận. Vua chia đất cho 3 
người con, nhưng vẫn giữ quyền tối cao. Năm 840 Louis qua 


124 


BÀI 6: CUỘC DI DÂN 


đời, 3 người con đánh nhau để giành quyền. 
Năm 843 cả ba phải ký HOÀ ƯỚC VERDUN chia đất : 


-Lothar, anh cả, giử phần giữa, gồm tà ngạn sông Rhein 
và Bắc Ý. 


- Ludwig “Người Đức “ giữ miền đông đế quốc. 

- Charles “Đầu Hói” giữ miền Tây đế quốc. 
Hòa Ước Verdun rất quan trọng : 

- _ đánh dấu su tan rã của vương quốc Franc 


- đồng thời là cột móc lịch sử, đánh dấu sự thành lập 
3 nước lớn ở Tây Áu : Pháp, Đức và Y. 


Nước Đức 

Hòa ước Verdun chia đất cho 3 người con của 
Charlemagne. Lothar, người anh cả, giữ địa vị hoàng đế, nhận 
phần giữa, gồm các miền : Lothringen, Burgund, Provence và 
nước Ý ; Ludwig nhận phần phía đông là nước Đức ; Charles 
“Đầu Hói” nhận phần phía Tây là nước Pháp. 

843-876 Ludwig “Người Đức “ 

- Hóa Ước Meerssen năm 870 : Ludwig và Charles 


chiếm đất của anh : phía đông Lothringen, Aachen 
và Metz thuộc Đức . 


- Hóa ước Ribémont năm 880 : miễn Lothringen hoàn 


125 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


toàn thuộc về nước Đức . 
876-887 Charles “Мар” cũng gọi là Karl III bi ha bệ 
887-899 báu Arnulf von Karnten 


900-911 Ludwig Tré khóng cón gía tri, bi ha bé. Triéu dai 
Charlemagne bi chấm dứt. 


Pháp theo ché dó Phong Kién (Feudalisierung) 
Đức theo chế độ Quán Công (Stammesherzogtum) 


911-918 Vua Konrad I, Herzog của Franken. Thành lập 
các nhà Quận Công : Sachsen, Schwaben, Bayern, 
Franken, Lotringen. 


919-1024 Các vua nhà Sachen 
1024-1125 Các vua nhà Franken. 


Chúng ta sẽ chú ý vào nước Đức nhiều hơn, vi sé có cuộc 
tranh chấp gay go giữa Hoàng đế nước Đức và Đức Giáo hoàng, 
chiếm một thời gian dài trong lịch sử mà chúng ta gọi là "Cuộc 
tranh chấp giữa Thần Quyền và Thế Quyền". 


126 


BÀI 6: CUÓC DI DÂN 


NIÊN BIÉU 


375 Bắt Đầu Cuộc Di Dân 
486-751 Dòng Merovingien 
Clovis (482-511) qua đời. Vương quốc được chia cho các 
người con. Vương quốc càng ngày càng suy yếu khoảng 
năm 600, vương quốc bị chia ra làm 4 vùng: 
- Austrasie - Đông vương quốc 
- Neustrie - Tây vương quốc 
- Burgundie - Trung vương quốc 
- Aquitaine - Nam vương quốc 
Hai mièn Austrasie và Neustrie luôn xung đột với nhau 


Hai mièn Burgundie và Aquitaine còn theo ảnh hưởng La Mã. 


Các nhà quí tộc cứ đánh đấm nhau, trong khi đó các bộ lạc và 
vương quốc chung quanh cứ kéo quân vào xâm lược. Thêm nữa, 
nguy hiểm Hói giáo tấn công từ phía Tây Ban Nha lên miền Nam 
nước Pháp. 


Gương mặt nổi bật nhất ở giai đoạn này là Charlemagne. Ông 
đánh đông dẹp bắc, tạo một đế quốc mênh mông. Chúng ta nhìn qua 
vài nét tiểu sử của ông: 


496 Clovis, tưởng của người Franken, lãnh bí tích rửa tội tại Reims 
732_ Charles Martel chiến thắng người А Rập tại Poitiers 


754 Pippin Trẻ được Đức Giáo Hoàng Stephan I (752-757) xúc 
dầu phong vương và được nhận tước hiệu là “Patricius 
Котапогит” 

Quà tặng của Рїррїп cho Đức Giáo Hoàng : Thiết lập 
Nước Tòa thánh 


127 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


768-814 Charlemagne 

772-804 Chién tranh vói nguói Sachsen 

773-774 Chién tranh vói nguói Langobarden 

778 Tién quán sang Táy Ban Nha binh dinh mién Bayern 
791-796 Chién tranh vói nguói Awaren 


794 Công Đồng chung người Franken, dưới su chú toa của 
Charlemagne, phü nhán nhüng quyét dinh сйа Cóng 
Dóng Nicéa (787) 
25 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Leo III (795-816) 
dói vuong mién, phong vuong cho Charlemagne tai 
Dén thờ Thánh Phéró ở Róma. 


809 Công Đồng Aachen: Charlemagne quyết dinh đưa từ 
Filioque vào trong kinh Tin Kính. 


751-911 Dòng Carolinger 


- Pippm Già qua đời vào năm 639 


- Pippin Trung (679-714), thừa tướng vùng Austrasie, chiến 
thắng vùng Neustrie năm 687 

- Charles Martel (714-741) chiến thắng người А Вар Hồi 
giáo tại Poifiers năm 732. Trước khi chết, Martell chia 
vương quốc cho 2 con: 


+ Carlmann giữ phía Đông 
+ Рїррїп Trẻ giữ phía Tây 
Năm 747, Carlmamn bỏ đi tu, Pippin nắm trọn quyền 
- Pippin Trẻ (741-768) được Đức Giáo Hoàng Stephan II tấn 
phong lên ngôi vua vào năm 751. Ông cũng được nhận tước 
hiệu "Patricius Romanorum". Triều đại Carolinger ra đời. 


128 


BÀI 6: CUỘC DI DÀN 


- Charlemagne (Charles Đại Đế) (768-814) 
- Louis Mộ Đạo (814-840) 
- Năm 843 Hiệp Ước Verdun chia vương quốc cho ba người con: 


+ Lothar 

+ Charles Đầu Hói và 

+ Louis Người Đức 
- Louis Người Đức (843-876) 
- Charles Mập (876-887) 
- Arnulf (887-899) 
- Louis Trẻ (900-911) 


Chấm dứt dòng Carolinger 


Thời Kỳ Trung Cổ (911-1250) 


Conrad I dòng Franken (911-918) 


919-1024 Dòng Sachsen 


Heinrich I 919-936 
Otto I 936-973 
Otto II 973-983 
Ойо ПІ 983-1002 
Heinrich Il 1002-1024 


1024-1125 Dòng Franken 


Conrad П 1024-1039 
Heinrich III 1039-1056 (cao điểm của cuộc tranh chấp) 
Heinrich IV 1056-1106 
Heinrich V 1106-1125 
Công Đông Latran I 


129 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1125-1137 Vua Lothar Dòng Sachsen 
1138-1254 Dòng Hohenstaufen 
Conrad Ш 1138-1152 
Cóng Bóng Latran II 
Friedrich I Barbarossa 1152-1190 
Cóng Bóng Latran III 


Heinrich VI 1190-1197 


Philipp 1198-1208 (tranh cháp vói Otto IV) 


Otto IV 1208-1215 
Friedrich II 1215-1250 


Cóng Bóng Latran IV 


Công Đồng Lyon I 
Conrad III 1250-1254 


Bắt đầu Nhà Nước Quốc Gia Interregnum ở Đức 


Ứng viên cho ngai vàng là người Anh và người Pháp: 
Richard thành Cornwallis 
Alphonse thành Castilien 


1268 Xử tử Conradin tai Neapel chấm dứt 
Hohenstaufen 


1273-1437 Nhiéu dóng tóc khác nhau 
Rudolf dóng Habsburg 1273-1291 
1274 Công Đồng Lyon II 


Adolf Von Passau 1292-1298 
Albrecht Nuóc Áo 1298-1308 
Heinrich cáa Luxemburg 1308-1313 


130 


dóng 


BÀI7: HÓI GIÁO VÀ NHÜNG CUÓC THÀP TU CHINH 


1311-1312 Công Bóng Vienne 
Ludwig của Bayer 1314-1347 
Karl của Luxemburg 1347-1378 
Wenzel 1378-1400 
Ruprecht Von Der Pfalz 1400-1410 
Tannenberg 1410 
Sigismund 1410-1437 


1414-1418 Cóng Bóng Constance 

1431-1449 Công Đông Basel 

1438-1806 Dong Habsburg 
Albrecht Nước Áo 1438-1439 
Friedrich HI 1440-1493 
Maximilian I 1493-1519 

1512-1517 Công Bóng Latran V 


BÀI 7: HÓI GIÁO VÀ NHÜNG 
CUÓC THÁP TU CHINH 


Trong bài này, chüng ta sé hoc: 


1. Khai sinh và dé quóc Hói Giáo. 

2. Hồi giáo chiếm Thánh Địa: Kitô giáo tổ chức các cuộc Thập tự 
chinh để chiếm lại Thánh Địa. 

3. Hồi Giáo không cho Âu Châu buôn bán với Ấn Độ: Âu Châu 
buộc phải tìm đường khác sang Ân Độ, đưa tới những cuộc 
phát kiến địa lý. 

4. Kèm theo phát kiến địa lý là thực dân và công cuộc truyền giáo. 

131 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1. HỒI GIÁO 
а. Ба lge ботид tác dinh lich adt thi Trang сё. 

Cận kë với giống dân German La mã, còn có đế quốc Byzanz 
Đông La mã cùng với dân Slave vừa được họ truyền đạo. Thế lực 
thứ ba là Hồi Giáo - А Rập : ba lực lượng này xác định cả lịch sử 
thời Trung cổ. 

Trong khi đế quốc La mã ở phương Tây bị suy sụp trước cơn 
bão di dân mãnh liệt, thì đế quốc La mã ở phương Đông không bị 
chút ảnh hưởng nào cả. Vào thế kỷ thứ VI, hoàng đế Justinian tìm 
cách hiện thực lại sự thống nhất của đế quốc La mã và quyển lực 
hoàng đế ở thời La mã cổ. Dưới triều của ông, hình thành một nhà 
nước, và nhà nước này mặc cho những đe dọa nặng пё và lay 
chuyển, vẫn kéo dài được thêm một nghìn năm. 

Vào thế kỷ thứ УП, Hồi giáo đã thống nhất các chi tộc А Rập 
về mặt tôn giáo cũng như chính trị. Những Kalifen (những người kế 
vị của Đấng Tiên Tri) chiếm các tỉnh thành của Byzanz: Syria, 
Palestina, Ai Cập, đập vỡ Tân đế quốc của Ba Tư và thành lập một 
đế quốc mới với thủ đô là Bagdad. 

С) 6с gida tà иб tám giáo (би da одо mde Cát ở thë giói 

Tiên Tri Mohammed xuất thân từ Mekka. Từ năm 610 ông rao 
giảng giáo thuyết phó thác vào ý định của Thượng Đế Allah, Đấng đã 
xác định từ trước từng cuộc sống của con người: chỉ có Đức Chúa Duy 
Nhất Là Allah và một tiên tri của Người là Mohammed. 

Hồi giáo dạy phải tùng phục ý muốn của Thiên Chúa: sự tùng 
phục ấy gọi là Islam. Khi chết, con người phải chịu phán xét của 
Thiên Chúa. 

132 


BÀI7: HÓI GIÁO VÀ NHÜNG CUÓC THÀP TU CHINH 


Trách nhiệm của tín dó Hồi giáo: 

- Mỗi ngày phải cầu nguyện 5 lần, phải tắm rửa trước khi cầu nguyện 

- Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và vị tiên tri của Người 

- Bố thí, 

- Chay tịnh hằng năm vào tháng Ramadan 

- Trong đời ít nhất một lần phái hành hương đến Mekka (đến kính 
viếng viên đá thần Kaaba). 

Ngoài га vị Tiên tri còn day сії rượu và thịt heo. Việc tiên định 
(Kismet) và lời hứa thiên đàng cho những chiến sĩ niềm tin (các nước 
trần gian được coi như Allah dành sẵn để tặng thưởng cho các bậc anh 
hùng Hồi giáo) đã làm cho các tín đồ trở thành những chiến sĩ cuồng 
tín nhất trong việc bành trướng quyền lực của Hồi giáo. 

Cuộc chạy trốn của Mohammed đến Medina (Hedschra năm 
622) được kể như là khởi đầu cho niên lịch của Hồi giáo. Cả giáo 
thuyết của Mohammed được thu gọn trong 114 Suren (chương) 
trong sách thánh Koran. 

Sau khi Mohammed qua đời năm 632, có 4 Khalifen “Thay 
Mặt Sứ Gỉa” lãnh đạo Hồi Giáo. Đó là : 

- Abu Bekr (632-634) . Ong là bố của Aischa, aí thiếp của 
Mohammed. Ong cho thu tập các lời của Mohammed. 


- Отаг (634-644) đặt nền tång cho đế quốc А Вар 


- Otman (644-656). Vào năm 650 Hồi Giáo đã chiếm : 
Syrie, Palestina, Ai Cập, Bắc Phi và Ba Tư. 


- Ali (656-661) vừa là cháu, vừa là ré của Mohammed. 
Hiện tại Hồi giáo chia ra làm hai phái Sunniten và 


133 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Schiten. Phái Sunnten nhận са 4 vi Khalifen, trong khi đó phái 
Schiiten chỉ nhận vị Khalif Ali mà thôi ; lý do vị Khalif này mới có 
huyết thống với Mohammed. Năm 661 Ali bị ám sát ; con trai của 
ông cũng bi ám sát vào năm 680. Phái Schiiten thờ hai vi này nhu 
thánh cả và xem mộ của họ như thánh địa thứ ba, đứng sau Mecca 
và lăng của Mohammed. Phái này tin rằng dòng dõi của Ali là 
những người sáng suốt, là hóa thân của thánh (gọi là Imam). Đặc 
biệt Imam thứ 12 là Mohammed Ibn Haxan mới 12 tuổi đã chết. 
Phái Schiiten tin rằng, Ngài tạm ẩn, rồi sẽ tái hiện để dẫn họ đến 
hạnh phúc. Phái Schiiten truyền bá chủ yếu ở lrắc, Iran, Yemen, 
Adecbaigian, Tatgikistan... 


с) Vài uiu đdếw 


Kh. 570 Abul Rasim Mohammed Ibu Abdullah sinh ra ó Mekka. 

595 Cưới con gái của một thương gia giàu có 

610 Mohammed được ơn thiên khái trên núi Hira gần Mekka 
(tất cà đều được ghi chép ở chương 96 trong Koran). 

622 16 tháng 7, Chạy trốn sang Medina 
(khởi йди niên lịch Hồi giáo). 

630  Tró về Mekka. Từ đó Mekka trở thành trung tâm hành 
hương của tín dó Hồi giáo (mục tiêu chính của hành hương 
là hòn đá den Kaaba). 

8 tháng 6, Mohammed chết tại Medina. Những người 
đầu tiên kế tục sự nghiệp của Mohammed là bón Kalif 
(người thay mặt sứ giả): Abu Bekr, Omar, Otmar và Ali. 


634-644 Kalif Omar thành lập đế quốc А Бар qua việc chiếm 
Giêrusalem, tân đế quốc của Ba Tư và Ai Cập. 


661-750 Triều dai Omaijaden bành trướng rộng rãi Hồi giáo. 
Thủ phủ Hồi Giáo nằm ở Damaskus. 


134 


BÀI 7: HÓI GIÁO VÀ NHỮNG CUÓC THẬP TU CHINH 


Hồi Giáo vượt eo Gibralta, tàn phá vương quốc người Tây 
Goten, chiếm xứ Tây Ban Nha cho đến ràng núi Pyrénée. 
Hồi Giáo А Бар vượt núi Pyrénée tấn công miền nam 
nước Pháp nhưng bị Charles Martell chặn lại giữa Tours 
và Poitiers. 

Chám dút cuóc tién cóng сйа Hói Giáo ó huóng Тау. Hói 
giáo rút vé có thú ó Тау Ban Nha. 

Abderrahman, thuộc dòng Omaijade thành lập tai Tây 
Ban Nha một vương quốc riêng. 

Từ năm 929 trở thành Kalifat ở Cordoua. 

Từ năm 1031 bị chia cắt thành nhiều mảnh. 


750-1258 Kalifat triều đại Abbassiden. 
Thủ phủ Hồi giáo dời về Bagdad 

800-1100 Văn hóa Hồi Giáo nó rộ 

1001 Sultan (vừa là vua,vừa lãnh đạo Hồi giáo) Mahmud của 
người Thổ Nhi Ку bắt đầu chiếm Ấn Độ. 
Hồi giáo tràn sang Ấn Độ. Vương quốc của Hói Giáo tôn 
tại cho đến khi thực dân Anh đến cướp đất Ấn. 
Kalifat ở Bagdad chịu sự chỉ huy của các chiến sĩ 
Seldschuken, người Thổ Nhi Kj. Dưới sự lãnh đạo của 
người Thổ hiếu chiến này, Hói Giáo đã nhiều làn tấn 
công Constantinople. 
Hoàng đế Michael УП Dukas phải cầu viện Đức Giáo 
Hoàng Gregor VII. 
Người Thổ (Turc) khi còn ở phía bắc Trung quốc được gọi 
là Đột Quuết. Bị vua Đường năm 657 bắt thần phục, họ 
bất mãn, bó nước di chuyển về phía Tây; lập thành 
nhiều vương quốc rải rác đến Ba Tư. 

1076 Quân Thổ chiếm Giêrusalem. 


135 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1200 Người Hỏi Giáo chiếm toàn Ấn Độ. Thủ phủ 
là Delhi từ năm 1207 cho đến thế kỷ XVIII. 

1215 Thành Cát Tu Hán chiếm Bắc Kinh. Năm 1234 miền Bác 
Trung Hoa thuộc Mông Cổ. Oa Khoát Đài kế ngôi, tiếp 
đến là Mông Kha. Hốt Tết Liệt lên ngôi, абі quốc hiệu là 
Nguuên, tức Nguyên Thế Tổ (kéo dài đến năm 1368). 

1254-1517 Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ dòng Mamalucken chiếm Ai Cập. 

1258 Hulagu, cháu của Thánh Cát Tư Hàn, tàn phá Bagdad, 
ha bé nhà Abbassiden. 


1260 Hồi Giáo Thổ Mamelucken tieu diệt đội quân của Hulagu. 


1281-1326 Osmane I. Thành lập đế quốc Osmanen 
1326-1359 Orchan 


1402 Sultan Bajazid I bị đội quân của Timur Lenk tiêu diệt. 
Sau cái chết của Timur, dòng Osmane mới được hồi sinh. 


1422 Tấn công Constantinople lần đầu tiên 
1453 Sultan Mohammed II chiếm Constantinople. 
Chấm dứt đế quốc La mã phương Đông. 


2. THẬP TỰ CHINH 
a) РРЛ баби của dàng (¿aaq 


Phong trào Canh tân của dòng Cluny ảnh hưởng không những 
vào Giáo hội và nhà nước mà thôi, nhưng còn khơi lên được lòng 
nhiệt thành tôn giáo trong quần chúng. Với phong trào Hòa Bình và 
Trung Thành với Thiên Chúa (Treuga Dei) họ đã đáp lại bằng một 
cuộc thánh chiến để chống lại những người tà đạo và vô đạo. Khi 
những người Thổ nhĩ kỳ Seldschukiden vào năm 1070 chiếm xứ 
Palestina và đe dọa đế quốc Byzanz, Đức Giáo Hoàng Urban II 
(1088 - 1099), trước là Đan viện phụ của Cluny, đã kêu gọi ở Công 


136 


BÀI 7: HÓI GIÁO VÀ NHỮNG CUỘC THẬP TU CHINH 
Đồng Clermont cuộc Tháp Tự Chinh để chống lại Hồi giáo 
vào năm 1095. 


Phong trào Thập tự Chỉnh kéo dài từ năm 1095 đến 1270 
(hay đến 1291). 


Với biểu ngữ "Thiên Chúa muốn như thế", suốt hai thế kỷ bắt 
đầu từ nước Pháp, sang Đức rồi đến Anh và Ý, từ hoàng đế, vua 
chúa, lãnh chúa, hiệp sĩ, giáo sĩ, thị dân và nông dân, cả phụ nữ lẫn 
trẻ em trên khắp Âu Châu tòng quân để giải phóng thánh địa. 


Z) "o«ugén «44 


b.1 Тї khi có Kitó giáo, moi tín dó йёи khát khao có mót 
lần nào đó được hành hương về thánh địa, trú ngụ ở đó một thời 
gian để cầu nguyện ở nơi mà Chúa của mình đã sống và đã chịu 
Khổ nạn. 

Hành hương đã có từ lúc ban đầu và vẫn còn tiếp tục cả khi 
mà người Hồi giáo vào năm 637 chiếm Giêrusalem. Cuộc hành 
hương vẫn dễ dàng, nhưng từ năm 1070 khi người Thổ Nhĩ Kỳ 
Seldschukiden chiếm đất Do Thái, bấy giờ các cuộc hành hương mới 
khó khăn và nguy hiểm vì sự ngược đãi của các ông chủ mới ở Do 
Thái. Lúc ấy giáo dân di hành hương, phái đi thật đông và phái võ 
trang khí giới dày đủ. Từ hoàn cảnh đó nảy sinh những cuộc hành 
hương đại qui mô để tái chiếm lại đất thánh. 


b.2 Một động lực tôn giáo khác thúc đẩy các cuộc Thập Tự 
Chinh là tư tưởng: Chúa Giêsu đã đổ máu cho chúng ta, thì bây giờ 
có cơ may để chúng ta đổ máu lại cho Chúa. 

b.3 Thêm vào đó, một ơn toàn xá được Hội Thánh hứa ban 
cho tất cả những ai tình nguyện gia nhập đạo quân thập tự, "không 


137 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

những vì phần rỗi của mình mà còn vì sự sống còn của mẹ Giáo hội", 
càng lôi cuốn và thúc đẩy nhiều người. Người tín hữu tin rằng khi 
bước chân lên đường tái chiếm Thánh Địa, với dấu Thánh Giá bằng 
vải đính trên vai hoặc trước ngực hoặc sau lưng, chính là bước 
đường chắc chắn vào Nước Trời. Tham gia Thập tự Chinh để chắc 
chắn mình được tha tội và được hưởng Thiên đàng ! 

b.4 Sự hận thù của Hồi giáo đối với Kitô giáo cũng là một 
nhân tố của Thập tự Chinh. Những tín hữu nào đã có va chạm với 
Hồi giáo đều ý thức đến sự tàn ác dá man của những người cuồng tín 
này: càng chém giết những người ngoài Hồi giáo nhiều bao nhiêu, 
càng được tặng thưởng trên Thiên Đàng cao trọng bấy nhiêu. Chính 
vi thế khi Hói giáo rdi vào tay Thó Nhi Ky Seldschukide, một mặt, 
nhóm này càng thù hận Kitô giáo, mặt khác họ lại đưa ra một chính 
sách bành trướng mới cho cả thế giới Hồi giáo. 

b.5 Khi tín dó Hói giáo tấn công Constantinopel, hoàng dé 
Michael УП Dukas đã cầu viện với Đức Giáo Hoàng Gregor УП 
(1973-1085). Giáo hoàng đã hoạch định chương trình cho cuộc thập 
tự chinh tiên khởi. Mục đích chính của Ngài là ngăn chặn bước tiến 
của Hói giáo: Thánh chiến chống tà giáo để bảo vệ Kitô hữu; trong 
thực tế, là báo vé Constantinople và chán làn sóng Hói giáo đang 
hăm dọa mở đường tấn công Âu Châu. 


Nhưng ý đồ chính yếu là qua Thập tự chinh, Ngài có thể thống 
nhất cả Giáo hội Đông và Tây dưới quyền của Giáo Hoàng của mình. 

Chúng ta nhớ lại, vì tranh quyển Tối thượng mà hai Giáo hội 
đã lên án tuyệt thông cho nhau vào năm 1050 dưới trào của Thượng 
phụ Giáo chủ ở Constantinople là Michael Caerularius 
(1043-1058) và Giáo Hoàng Leo IX (1049-1054). Cuộc ly khai kéo 
dài mãi cho đến ngày 7.12.1965 áp ngày bế mạc Công đồng 


138 


BÀI 7: HỒI GIÁO VÀ NHỮNG CUÓC THẬP TU CHINH 


Vaticano II mới chấm dứt. 


b.6 Thập Tự Chinh không những nhằm mục đích bành trướng 
sang phương Đông của Kitô giáo, nhưng còn là cuộc chiến tranh 
xâm lược của quý tộc phong kiến Âu Châu, trong số đó có một số 
thành thị tham gia nhằm cướp đoạt tài nguyên và mở rộng thị trường 
sang Trung cận đông. Phong trào Thập tự chinh diễn ra vào thời kỳ 
phát triển của chế độ phong kiến, khi đó nën kinh tế hàng hóa bắt đầu 
tác động vào xã hội phong kiến, làm cho mâu thuẫn xã hội ngày càng 
thêm sâu sắc. Bọn quý tộc phong kiến muốn chiếm thêm đất đai và có 
nhiều của cải để ăn chơi xa xỉ, cho nên đã tổ chức những Thập tự 
Chinh sang miền trung cận đông "xứ sở giàu sang như trong chuyện 
thán thoại". 


Thành thị Tây Âu cũng góp phần đáng kể vào phong trào 
Thập tự Chinh vì những cuộc viễn chinh này đã mang về cho thành 
thị phương tây nhiều hàng hóa quí giá của phương đông bằng một 
giá rẻ mạt và nó đã thủ tiêu độc quyền thương mại phương Đông 
của người А Rập và Byzanz, giúp cho thành thị tây âu phát triển 
mạnh. Vì thế tính chất tôn giáo chỉ là cái áo khoác bë ngoài của 
phong trào Thập tự Chinh, còn thực chất nó là cuộc chiến tranh xâm 
lược cướp bóc kiểu phong kiến của quí tộc và thị dân Châu Âu đối 
với các nước ở Trung cận đông. 


e) Nicu biéu 


1073 Thánh Địa bị người Thổ Seldschukiden (Seldschuk tướng 


lãnh nhiều chỉ tộc Thổ) đánh chiếm. 


139 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1074 


1086 


1095 


1095 


Đức Giáo Hoàng Gregor VII (1073 - 1085) kêu gọi lần 
đầu tiên Thập tự Chinh lần thứ I. 

Người Thổ Nhi Kỳ dưới sự lành đạo của Orthek chiếm 
Giêrusalem. 

Hoàng đế của Byzanz Alexios I (1081-1118) kêu gọi Tây 
phương tiếp viện. 

27 tháng I1, Giáo hoàng Urban II (1088-1099) kêu gọi 
Thập tự Chinh tại Công đồng Clermont. 


1096-1099 Thập tự Chinh lần 


Cuộc viễn chinh lâu dài và cam go, ngày 15.7.1099 
chiếm được Giêrusalem. 

Tháp tự Chinh này thành lập được bốn nước: 
Vương quốc La tỉnh Giêrusalem, Hầu quốc Antiochia, 
Công quốc Tripolis và Công quốc Edessa. 

Để bảo vệ các vương quốc, Hội Thánh phải tổ chức 
những quân đoàn Ky sĩ tăng lữ gọi là Tăng đoàn. 
Có 3 tăng đoàn: tăng đoàn Bệnh viện Gioan, tăng đoàn 
Đền thờ và tăng đoàn Đức. 

Quân Sarazenen dưới sự chỉ huy của Emir thành 
Mossul đã chiếm Giêrusalem 


1147-1149 Thập tự Chinh làn 2 


1187 


Dưới lời kêu gọi của nhà giảng thuyết tài danh Bernhard 
thành Clairvaux (1091 - 1153), một cuộc Thập Tự chinh 
lên đường với sự hướng dẫn của vua Đức là Konrad Ш 
và vua Pháp Ludwig VII. Cuộc Thập tự Chinh này hoàn 
toàn bị thất bại. 

Người Ai Cập dưới sự chỉ huy của Sultan Saladin chiếm 
Giêrusalem 


1189-1197 Thập tự Chinh lần 3 


140 


BÀI7: HÓI GIÁO VÀ NHÜNG CUÓC THÀP TU CHINH 


Đáp lời kêu gợi của Giáo hoàng Urban Ш (1185-1187) một 
cuộc Thập tự Chinh được thành lập dưới sự hướng dẫn 
của ba vị vua: Anh, Pháp, Đức. 


Quân Đức đi đường bộ, nhưng Friedrich Barbarossa 
(1152-1190) lại bị chết đuối vào ngày 10.6.1190 ở sông 
Saleph miền Anatolien, nên họ kéo quân về. 

Vua nước Pháp Philipp II August (1180-1223) hòa hoãn 
với vua Anh Richard I Tim Sư Tử (1189-1199), cả hai đi 
đường thủy. 

Philipp cáo bệnh về trước, lại mưu toan với vua Anh, lật 
đổ anh mình. Richard phải vội vã trở về. Kết quả chỉ ký 
được hòa ước với Sultan Saladin. 


1202-1204 Tam gọi là Thập tự Chinh lần 4 


1212 


Theo lời xúi giục của bọn thương nhân, năm 1204 thay 
vì tiến sang Thánh địa, quân chữ thập lại tiến chiếm 
thành Constantinople. Kinh thành bốc cháy suốt mấy 
ngày đêm. Bao nhiêu công trình nghệ thuật tuyệt tác đã 
bị quân chữ thập phá hoại hay chở sang Âu Châu. 
Những kẻ chiến thắng ra sức cướp bóc, vơ vét của cải. 


Thập Tự Chinh của các trẻ em. 


Khoảng 15 000 trẻ em Pháp tập trung tại Marseille, bị đưa 
xuống thuyền ra biển. Một số đông chết trên mặt biển, số 
còn lại bị bán làm nô lệ. Cùng lúc đó, khoảng 20 ООО trẻ 
em Đức cũng bị trường hợp tương tự, một số lớn các em bị 
chết dọc đường, số còn lại nhờ sự can thiệp kịp thời của 
Giám mục ở Brindisi, nên được trả về nguyên quán. 


1228-1229 Thập tự Chinh lần thứ 5 


Friedrich II mặc dù bị vạ thuyệt thông, cũng tự tổ chức 


141 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
một cuộc Thập tự Chinh. Ông thay vì dùng vũ lực, đã đàm 
phán với người Hồi giáo. Kết quả là một thỏa hiệp được ký 
tại Jaffa (1229). Người Hồi giáo cho người Kitô giáo đóng 
quân ở Giêrusalem, Bethlehem và Nazareth, nhưng không 
được lan ra chung quanh. 


1244 Giêrusalem lại bị đánh chiếm 


1248-1254 Thập tự Chỉnh lần 6 


Dưới sự hướng dẫn của vua nước Pháp Louis IX (1226- 
1270). Ông mang quân sang Ai Cập, mới đánh nhau được 
vài trận, thì bị quân đội Hồi giáo bắt làm tù binh, phải mất 
một số tiền chuộc lớn mới được thả về. 


1270 Thập tự Chinh lần 7 


Mười năm sau, Louis IX lại tổ chức Thập tự Chinh một 
lần nữa, trên đường tiến sang Ai Cập, vừa đến Tunis thì 
nhà vua bị mắc bệnh dịch hạch và chết. 


1291 Akkon, thành cuối cùng của Kitô giáo trên Thánh Địa, 
rơi vào tay Hồi giáo. 
Phong trào Thập tự Chinh từ đó kết thúc hẳn. 


Các dòng tu hiệp sĩ được thành lập ở Thánh Địa 


1119 Dòng Đền Thờ 


1137 Dòng Gioan (sau đời về đảo Malta, nén gọi là Malteser) 
1190 Dòng Hiệp SI Đức 


142 


BÀI 7: HỒI GIÁO VÀ NHỮNG CUÓC THẬP TU CHINH 


4) Kët qud. của phong trào Thap tự Chinh 


Hoạt động quân sự và tôn giáo của phong trào Thập tự Chinh 
hoàn toàn thất bại. Tất cả những thuộc địa của Thập tự quân ở 
Trung Cán Đông không tôn tại được bao lâu, thì đều bị người Hồi 
giáo và Hy lap thu hổi lại (1291). Phái đoàn truyén giáo của Kitô 
giáo không thu được một kết quả nào cả. 


Nếu chúng ta nhìn vào các nhân tố của cuộc thất bại này 
chúng ta thấy: 


1° Nhân tố chính yếu là thiếu sự thống nhất và phổ quát trong 
việc tổ chức. Tất cả đều tùy thuộc vào sự hướng dẫn của giáo triều: 
Những người theo đuổi thần học làm sao biết được kỹ thuật chiến 
tranh ? Nếu trao quyền cho các vị vua, họ sẽ ra đi tự lập. Chưa bao 
giờ tổng lực của Âu Châu thống nhất lại một lần: các nước chưa bao 
giờ thống nhất được về mục tiêu. Mục đích cuối cùng giải phóng 
thánh địa thì ai cũng đồng ý, nhưng những mục tiêu nhỏ lại phân rẽ 
nhau. Ông vua này muốn chiếm tỉnh này để làm giàu cho đất nước 
mình; còn vị vua khác đi chiếm thành khác. Thêm vào đó những 
người đạo đức không phải là những binh lính thiện chiến. Họ ra đi 
để đền tội, để chóng được chết về với Chúa, nên đôi khi là những 
người già cả, què quặt, cả đàn bà, trẻ em... Họ ra đi mà không 
chuẩn bị trước viện binh, không có một giờ học tập quân sự. 


2° Nhân tố thứ nhì chính là sự tham lam của con người đưa 
đến những sự vô luân. Những người lính ra đi trong tinh thần tôn 
giáo chỉ mong muốn giải phóng thánh địa; nhưng khi đã bước vào 
thế giới thần thoại với những su xa hoa của mién Trung Cận Đông, 
thì họ đã mất cả lý tưởng, chỉ còn có cướp bóc để làm giàu cho chính 
bản thân của mình, không còn nhớ một tí gi vé việc 
giải phóng Thánh Địa nữa. Còn biết bao nhiêu bài tường trình về 


143 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Thập tự Chinh, than trách vì những hành động vô luân của Thập tự 
quân ở Thánh Địa. Các tăng đoàn là những điển hình: lúc ban đầu 
họ chăm sóc thương binh, tiếp đến là cướp bóc; sau khi bị đuổi ra 
khỏi Thánh Địa, trở về Châu Âu, họ tác oai tác quái, đến độ nhân 
dân phải đứng lên tiêu diệt họ. Cũng chính vì sự tham lam không 
đáy mà Thập Tự Chinh bỏ tình nghĩa anh em đồng đạo, cướp phá 
thủ đô Constantinople gây hận thù với Byzanz. 


3° Thập tự Chinh là một cuộc thánh chiến, nhưng chỉ thu hoạch 
được một kết quả hoàn toàn trái ngược: đánh động thêm sự cuồng tín 
của Hồi giáo. Chính sự tham lam và hiếu chiến của Thập tự quân đã 
gây ác cảm giữa người Đông Phương và Tây phương, giữa Kitô giáo 
và Hồi giáo. Đồng thời chiến thắng của Hồi giáo báo dám cho những 
bộ tộc Hói giáo dang hinh thành ở Trung Cán Đông và Bắc Phi, có thé 
sinh tổn và phát triển. Tuy thất bại vé mặt quân sự, nhưng ý nghĩa của 
phong trào Thập tự Chinh đối với sự phát triển về kinh tế và văn hóa 
của Tây Âu thì lại hết sức to lớn. 


4° Kết quả quan trọng nhất của phong trào Thập tự Chinh là 
sự phát triển thương mại ở Địa Trung Hải. Những cuộc viễn chinh 
thập tự đã phá hủy độc quyển thương mại của người Ả Rập và 
Byzanz ở Trung Cận Đông, và chuyển việc giao dịch thương mại 
Địa Trung Hải trực tiếp sang tay thương nhân Tây Âu. Các thành thị 
ở Ý, Nam Pháp, Đông Tây Ban Nha trở thành giàu có lớn, nhờ tiếp 
xúc với hoạt động thương mại này. Tiếp đó là những cuộc phát kiến 
địa lý lớn đã mở những con đường thông thương mới từ Đại Tây 
Dương và Bắc Hải sang phương Đông. 


5° Sự giao thiệp của người Tây Âu đối với phương Đông còn 
làm cho nën văn hóa của phương Tây thêm phong phú. Những 
học thuyết triết học, những tác phẩm văn học, những công trình 


144 


BÀI 7: HÓI GIÁO УА NHÜNG CUÓC ТНАР TU CHINH 
nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của người Hy lap được khôi phục 
lại; văn hóa của người Ả Кар được truyền bá vào Âu Châu, làm cho 
tâm hiểu biết của người Tây Âu được mở rộng. Những tác phong 
sinh hoạt xa xỉ của phương Đông được đưa vào trong các triểu đình 
và gia đình quý tộc Châu Âu. 


6° Ngoài ra, phong trào Thập Tự Chinh còn có tác động khách 
quan đến nền chính trị xã hội Tây Âu. Hàng vạn quí tộc phong kiến 
tham gia viễn chinh, một số lớn bổ mạng nơi đất khách quê người, 
số còn lại khi quay trở về đất nước cũng bị suy nhược nghèo nàn đi. 
Vì thế phong trào Thập Tu Chinh đã góp phần làm suy yếu quyển 
lực của bọn lãnh chúa phong kiến, giúp cho việc tăng cường chính 
quyển quân chủ trung ương tập quyển, tạo điều kiện dễ dàng cho 
thành thị và nông nô thoát khỏi thân phận lệ thuộc. 


3. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO 
a) (/dếu tranh nde Wsi gida 64&нд chåm dát ade 
Тиде tự Chinh. 


Năm 1291, Hồi giáo đã xóa tất cả vết tích của Thập tự Chinh. 
Akkon là thành trì cuối cùng của đạo quân Thập Tự trên Thánh Địa, 
bị người Hồi giáo tàn phá. Trong khi Hồi giáo ở Tây Ban Nha bị 
đánh bật ra ngoài (1493), thì người Thổ Nhĩ Kỳ tấn chiếm 
Constantinople vào năm 1453, dứt điểm đế quốc La mã bên phương 
Đông. Hậu quả của cuộc đánh chiếm Constantinople là tiêu diệt đế 
quốc La mã Phương Đông, nhưng đồng thời cũng ngăn chặn con 
đường thương mại của Âu Châu với Ấn Độ và Trung Quốc. Kinh tế 
nắm phán chủ yếu. Cơ bản là vấn dé trao đổi hàng hóa. Xưa thành 
Constantinople là nơi giao lưu giữa Đông và Tây. Nay bị người 
Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi giáo, kẻ thù không đội trời chung với Kitô 


145 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

giáo, chiếm lấy. Thế là Âu Châu mất đi vị trí chủ chốt, làm suy sụp 
cả vấn dë thương mại đối với Đông phương. Nhiều thành trì lấy việc 
buôn bán với Đông phương làm cơ bản, tỉ dụ như Venise và Genua, 
nay vì mất đường giao thông, không mua được hàng hóa, nên bị phá 
sản. 

Để cứu vớt tình trạng khủng hoảng trên, để tạo lại liên lạc với 
Ấn Độ, là nơi theo người Âu Châu, xuất phát những món hàng quí, 
xa lạ, kích thích thị hiếu người mua, bán chạy và dễ kiếm lời... Thế 
là vì kinh tế thúc đẩy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tung tiën cho 
các đội thuyển tìm đường sang Ấn Độ. Được sự giúp đỡ của các 
thương gia, các đội thuyển đã mở những cuộc phiêu lưu đưa họ vào 
những chân trời mới : những phát kiến địa lý. 

Từ thế kỷ XII đến thế kỷ XV có những khám phá mới làm 
biến đổi bộ mặt của Âu Châu: la bàn, thuốc súng, giấy và máy in. 
Vào thời Thập Tự Chinh, thành phó Venise và Genua giữ độc quyền 
thương mại giữa Âu Châu và Á Châu. Người ta đi theo để buôn bán: 

- Con Đường Tơ Lụa (Route De La Soie) 
- Con Đường Hồ Tiêu (Коше Du Poivre) 


Nhưng Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã chận con đường liên lạc giữa 
Âu châu và Ấn độ. Vì mất đi nguồn lợi kinh tế quá lớn các nước có 
hải quân hùng mạnh đổ xô “đi tim đường sang Ап độ” và tình сб ho 
khám phá ra thế giới. 

Z) 25.3 tực di khám phá thë giác 

Động lực đầu tiên đi khám phá thế giới là kinh tế, ìm đường 
để trao đổi hàng hóa. Tiếp đến là thực dân, chiếm tài nguyên, thuộc 
địa. Và cùng với bối cảnh trên là công cuộc Truyền Giáo 

Vài niên biểu cho cuộc khám phá thế giới 


146 


BÀI7: HÓI GIÁO VÀ NHÜNG CUÓC THÀP TU CHINH 


984 
1112 


1415 
1419 


1429 
1445 


1453 


1480 
1492 


1493 


Erik Đỏ người Island khám phá mién đất lạnh Gronland 


Eirik Gnupson được sai đến Gronland làm Giám muc 
tiên khởi 


Người Bò Đào Nha vượt eo bién Gibraltar chiếm Ceuta (Phi Châu) 
Henri La Navigateur, Quốc vương Bồ Đào Nha ra lệnh 
mỗi năm có một cuộc thám hiểm Phi Châu. Lần đầu đã 
chiếm Madèra. 

Đoàn thám hiểm Bồ vượt qua Cap Bojador (1445 Сар Vert) 

Lập thương cục ở Sénégambie. 

Bắt đầu thám hiểm Trung Phi. 

Mohamrned II chiếm thành Constantinople: 


Chấm dứt đế quốc La Mà phương Đông. 


Hồi Giáo làm chủ thương mại giữa Âu Châu và Ấn Độ, 
ngăn chặn sự giao liên thương mại Âu-Á. Chính vì sự 
bế tắc này, các nhà hàng hải ở thế kỷ XV tìm đường 
biển chắc chắn để sang Trung Quốc và Ấn Độ là những 
xứ có nhiều gia vị, lục là, vàng bạc và kim cương. 


Người Bồ chiếm cứ vùng hạ lưu sông Congo 


Tái chiếm Grenada, chấm dứt thói ky Reconquista : tàn 
phá Vương quốc cuối cùng của người Maurer Hồi Giáo 
trên đất Tây Ban Nha. 

Christoph Columbus (1451-1506) đệ trình phương án 
sang Ấn Độ về phía Tây cho Jean II, vua nước Вб, nhưng 
bị từ chối. Ông quay sang vua Tây Ban Nha, nhưng nước 
này lo tái chiếm Grenada. Năm 1492, sau khi chiếm được 
Grenada, hoàng hậu Isabella De Castille mới giúp ông 
thực hiện kế hoạch. Ngày 3.8.1492, Ông lên đường và 
ngày 12.10.1492 ông khám phá ra Cháu Mụ. 

4 tháng 5 Đức Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503) 


147 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


xác định con đường chia đôi thế giới cho Bồ Đào Nha và 
Tây Ban nha: Hiệp Ước Tordesillas. 

1498 Vasco da Gama (1469-1524) khám phá đường biển 
đi tới Đông Ấn Độ. 

1500_ Pedro Alvares Cabral (1460-1526) khám phá Brasil. 


1508 Đức giáo Hoàng Jules II (1503-1513) qua sắc lệnh 
"Unisersalis Ecclesiac" ban Quyén Bảo Trợ Truyén Giáo 
cho xứ Тау Ban Nha. 

1509 Người Bỏ làm chủ biển Ấn độ. Thống đốc 
Albuquerque chiếm các hải cảng trên bờ biển 
Malabar, đóng đô tại Goa, đặt đồn tai Malacca, kiểm 
soát tất cả mọi đường biển từ Ấn Độ sang Trung 
Quốc, lập nhiều hãng buôn tai Java, quản đảo 
Molusques, nơi вап xuất nhiều gia vị. 

1513 Vasco Nunez De Balbao khám phá Thái Bình Dương 

1513 "Il principe" của Niccolo Machiavelli. 


1514 Đức Giáo Hoàng Leo X (1513 - 1521) trong sắc lệnh 
"Dum fidei Constantian" ban quyén Bảo trg truyén giáo 
cho xit Bó Бао Nha. 


1519-1521 Ferdinand Magalhaés (1480-1521) người đầu tiên di 
vòng quanh thế giới bằng thuyền. 


1519-1521 Cortez chiếm vương quốc của người Azteken (Mêxicô). 
1531-1534 Pizarro chiếm vương quốc của người Inka (Peru) 


Các miền bảo trợ của Tây Ban Nha: Các đảo Antillen, 
Mexico, Peru, Columbia, Venezuela, Paraguay, Philippin. 


Các miền bảo trợ của Вб Đào Nha: Phi Châu, А Châu 
(Ấn độ, Mã lai, Nhật, Trung Hoa, Đông Dương), Brasil. 


148 


BÀI 7: HỒI GIÁO VÀ NHỮNG CUÓC THẬP TỰ CHINH 


с. Сас сибе trayên gido 


РА ` А .. Reo ¿e A 
Các nhà truyền giáo nổi tiếng: 


Bartolomé de Las Casas О.Р. (1474-1566) 
Petrus Claver S.J. (1581-1651) 
Franz Xaver S.J. (1506-1552) 
Robert de Nobili S.J. (1577-1656) 
Matteo Ricci S.J. (1552-1610) 
Johann Adam Schall S.J. (1591-1666) 
Ferdinand Verbiest S.J. (1623-1688) 
Alexander de Rhodes S.J. (1593-1660) 
Jacque Marqueette (1637-1675) 


1587 Cuộc bách hai ở Nhật (Nagasaki) 
1622 Thiết lập Congregatio de propaganda fide 


(Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin) 


Chấm dứt “tranh luận vé nghi thức" qua sắc lệnh 
"Ex quo singulari" của Đức Giáo Hoàng Benedikt 
XIV (1740 - 1758). 


Trong việc phát kiến dia lý, mặc dù có một vết son là việc 
truyền giáo, Kitô hóa các vùng mới khám phá. Thế nhưng không che 
giấu hết những sai phạm gây đau khổ cho nhiều người, mà ngày nay 
Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đại diện cho Hội Thánh thú nhận 
những sai trái của những người Kitô hữu Âu Châu gây nên. 

Vào tháng 5.1985, khi nói trước CEE tại Bruxelles, Đức Giáo 
Hoàng đã nhận ra trách nhiệm của người Kitô hữu trong bất công 
quốc tế mà Chủ Nghĩa Thực Dân đã gây nên: 


149 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

“Những bậc tiền bối của chúng ta cũng đã mở ra những con 
đường hướng về những miền đất có người khác ở. Được thúc 
đấy bởi ước muốn nhận biết thế giới ấy được giao phó cho con 
người, khi đã tiến bộ về kỹ thuật, họ ra đi khám phá những lục 
địa mà đối với họ là mới mẻ. Cuộc mạo hiểm kỳ lạ !Họ đi cắm 
Thánh Giá, phân phát niềm hy vọng Kitô giáo, phổ biến tiến bộ 
trí tuệ và kỹ thuật của họ. Nhưng họ cũng là những người xâm 
lăng, họ đi cắm nën văn hóa của họ vào; họ chiếm những tài 
sản của những nhóm bộ tộc khác mà rất thường họ coi khinh 
những truyền thống riêng và rất thường bắt phuc tùng quyền lợi 
của họ một cách hung bạo” (Bruxelles, ngày 20.5.1985, diễn 
văn đọc tại trụ sở Công Đoàn kinh tế Châu Áu — trích L. 
Accattoli, sdd, trang 212). 


Vét nho thứ nhất là Thuc Dân; vết nho thứ hai là việc 
Buôn Bán Nô Lệ. Người ta tính có thể đến 50 triệu người Phi Châu 
bị bán sang Mỹ Châu để làm nô lệ. Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 
II đã lên tiếng về vấn аё này, khi đến đảo Gorée ngày 22.2.1992 
trong cuộc gặp gỡ công đồng Công Giáo tại đây: 


“Cuộc viếng thăm “Nhà nô lệ” gợi cho chúng ta nhớ lại việc 
đối xử với người Da Den mà Đúc Piô II, khi viết cho một Giám 
Mục truyén giáo đã đến Guinée, vào ndm 1462, đã gọi là 
“những tội ác rất lớn” (magnum scelus). Trong toàn bộ một 
giai đoạn lịch sử của lục địa Phi Châu, đàn ông, đàn bà và trẻ 
em da đen đã bị dẫn đến mảnh đất chật hẹp này, đã bị đẩy ra 
khỏi vùng đất nước của họ, bị cách biệt khói người gần gũi của 
họ để phái bán di như những món hàng. Họ đã đến từ mọi miền 
và bị buộc lại, khi di về những chân trời khác, họ đã giữ lại như 
hinh ảnh cuối cùng của Châu Phi quê huong, khối đá Bazan tại 
Gorée. Người ta có thé nói rằng hòn đảo này tón tại trong ký ức 


150 


BÀI 7: HÓI GIÁO УА NHÜNG CUÓC THÀP TU CHINH 
và tâm hôn tất cả sự tan ra của người da đen. Những người đàn 
ông, đàn bà và trẻ em ấy cũng là những nạn nhân của một 
thương mại xấu xa. Qua đó những người đã lãnh nhận phép 
Thánh Táy nhưng không sống đức tin của minh, đã dự phán 
vào. Làm sao quên được những đau khổ lớn lao phải chịu, bất 
chấp những quyền lợi sơ đẳng nhất của con người đối với những 
dân tộc bị đưa đi đày khỏi lục địa Châu Phi ? Làm sao quên 
được những sinh mạng con người bị tiêu diệt bởi tình trạng nô 
lệ?” (L.Accattoli, sdd, ttrang 294-295) 

“рд với điều liên quan đến tinh trang nó lệ tại Phi Cháu, 
Tôi đã có dịp câu xin sự tha thứ của Trời đối với việc buôn bán 
người nô lệ, trong đó có nhiều người Kitô hữu tham dự vào và 
từ lục địa Phi Châu, cung cấp nhân công cho những vùng đất 
vừa mới khám phá. Trong những thời kỳ dau buôn ấy, các vi 
tiền nhiệm dáng kính của Tôi Рис Pió П năm 1462; 
Рис Urbain УШ năm 1693 đã không lên tiếng cấm đoán đủ... 
Đức Benoit XIV (xem Sắc lệnh Immensa pastorum năm 1740) 
rút phép thông công đối với những người chiếm hữu, bán hay 
ngược đãi những người nô lệ hoặc thu gom những người 
Phi Châu và tình trạng nô lệ. Mặc ади xã hội và văn hóa của 
thời đại thế nào, Hội Thánh cũng không bao giờ thôi bảo vệ 
những nô lệ chống lại tình cảnh bất công nơi mà họ là nạn 
nhân, như trong thể chế Bahia năm 1707 chẳng hạn, đã chứng 
nhận điều đó. Đây là quy luật hợp qui tắc йди tiên được xây 
dựng trên lãnh thổ Braxin, nhằm giảm bớt chừng nào có thể 
những hậu qủa khủng khiếp của tình trạng nô lệ” (Trao đổi với 
các Giám muc Braxin khi di Ad Limana ngày 1.4.1995 — Trích 
L. Accattoli, sdd, trang 298-299). 


151 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


BÀI 8 : NHỮNG CÔNG ĐỒNG 
THỜI TRUNG СО 


I. BÓI CANH LICH SỬ 


Vào thời Trung Cổ, bắt đầu cuộc di dân cho đến thời Cận đại, 
tức là bắt đầu những khám phá các vùng đất mới, Giáo hội có những 
vấn dë nổi cóm phải được giải quyết. 

1) Trước tiên là vấn dé ly khai của anh em Đông phương 

2) Vấn аё tranh chấp về quyền lực giữa Giáo hội và Nhà Nước. 

3) Thời kỳ đen tối của Giáo hội, với việc dời đô về Avignon và sau 
đó là tranh ngôi Giáo hoàng (thời Đại Ly Khai ở Âu Châu). 

4) Cuối cùng một điểm son cho thời trung cổ, đó là thần học Kinh 
viện. 


Chúng ta cố gắng nhìn qua đôi nét căn bản. 


f. («ác ly khai của Gido đật Обид обози 
ect Gida độc Tây @/0⁄2 


Qua những lần trao đổi với nhau, càng ngày người ta càng 
thấy rõ : 

- Sự khác biệt về mặt thần học giữa hai Giáo hội phương Đông 
và phương Tây; 

- Khác biệt về văn hóa giữa Hy lạp và La mã - German của hai 
thế giới; 

- Cũng như cuộc tranh chấp về thứ bậc giữa các Thượng phụ giáo 
chủ ở Roma và Byzanz. 


152 


BÀI 8 : NHỮNG CÔNG РОМС THỜI TRUNG CỔ 


Tất cả dàn dần đưa đến cuộc ly khai. 


285 Hoàng dé Diokletian (284 - 305) chia đế quốc La mã ra 
làm đôi: Đông đế quốc và Tây đế quốc 

330 Constatinopel trở thành thủ đô của đế quốc La Mã 

381 Công đồng chung Constantinopel tuyên bố Thượng Phụ 
Giáo Chú ở Constantinopel có địa vị ưu tiên sau 
Giáo hoàng ở Roma. 


2 


451 Công đồng chung Chalzedon tuyên bố thượng phụ ở 
Constantinopel có địa vị ưu tiên ngang hàng với Giám muc 
Roma. Giáo hoàng Leo I (440 - 461) cực lực phản đối. 

484 Giáo hoàng Felix II (483 - 492) tuyên án thượng phu 
Akazius ở Constantinopel đã bao che Nhất tính thuyết, 
ra vạ tuyệt thông - Cuộc ly khai đầu tiên của Đông 
phương - ly khai Akazius. 

596 Đức Giáo hoàng Gregor I (590-604) chống lại tước hiệu 
“Thượng phu Giáo chủ phổ quát mà thượng phụ 
Johannes IV ở Constantinopel tự рап cho minh. 

692 Đức Giáo hoàng Sergius I (687-701) phán đối những 
nghị quyết của công đồng Constantinople có tính cách 
chống lại Rôma. 

754 Pippin Trẻ được Đức Giáo hoàng Stephan II (752-757) 
xúc đầu phong vương tại giáo đường thánh Denis và 
nhận tước vị “Patricius Котапогит”. 

Căng thẳng giữa Đông và Tây càng mãnh liệt hơn: 
Đông Phương cho Đức Giáo Hoàng là phản bội lại với 
Đế Quốc La mã, coi kẻ thù của La mã là người bảo trợ. 

787 Công đồng Nicêa chấm dứt cuộc tranh luận vé ánh 
tượng (Ikonoklasmus) 

800 Việc Đức Giáo hoàng Leo III (795-816) tấn phong cho 
Charlemagne bị Byzanz xem nhu là một hành động 
không mấy thiện cảm và xem như là công khai phủ 


153 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
nhận quyền bảo trợ về mặt chính trị tôn giáo của Hoàng 
đế Byzanz trên Tây phương. 

б nước của người Franken vào thế kỷ УШ, người ta 
đem thuật ngữ "filioque" vào Kinh Tin Kính. 

863-867 Cuộc ly khai của Photius. Đức Giáo hoàng Nikolaus I 
(858-867) trong một công đồng Roma cách chức Photius 
do hoàng đế Michael Ш (842-867) đặt lên ngôi Thượng 
phụ ở Constantinopel 

1053 Cuộc tranh luân vé Men (tranh luận vé việc sử dụng 
bánh không men trong thánh lễ). 

Michael Caerularius, thượng phụ Constantinopel ra lệnh 
đóng cửa các giáo đường và dòng tu theo nghi thức 
La tỉnh ở Constantinopel. 

1054 16 tháng 7, Hóng Y Humbert Von Silva Candida đặt 
trên bàn thờ chính ở dai thánh đường Hagia Sophia ở 
Constantinopel sắc lệnh ra va tuyệt thông (Đức Giáo 
hoàng Leo IX đã qua đời vào ngày 19.4.1054). 

1274 Công dóng hiệp nhất ở Lyon 


1438-1442 Công đồng chung hiệp nhất ở Ferrara- Florenz 

1439 6 tháng 7, hiệp nhất với người Hy Lạp 
22 tháng 11, hiệp nhất với người Armenia 

1442 4 tháng 2, hiệp nhất với nhóm Jakobite nhưng không 
đem lại kết quả nào đối với Giáo hội Đông phương. 

1453 29 tháng 5, người Thổ Nhĩ Ky theo Hói giáo chiếm 
Constantinopel, dứt điểm đế quốc La mã Đông Phương. 

1965 7 tháng 12, ngày áp cuối bế mạc công đồng Vatican II 
(1962-1965): Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978) và 
Thugng phu giáo chü Athenagoras I cüng tuyén bó rüt 
lại lời va tuyệt thông cho nhau từ năm 1054. 


Chấm dút cuộc ly khai. 


154 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 

Cuộc ly khai của anh em Đông Phương gây một nỗi đau khổ 

cho Hội Thánh. Từ lúc ly khai cho đến ngày nay, luôn luôn Giáo hội 

Công Giáo tìm mọi cách hàn gắn sự rạn nứt này. Ngay ở Công Đồng 

Vaticanô II, các giáo phụ cũng đã bàn về vấn dë hiệp nhất với Giáo 

hội Đông Phương và đúc kết với Sắc Lệnh Orientalium Ecclesiarum 

“Về các Giáo hội Công Giáo Đông Phương”. Chúng ta đọc trong số 
5 của Sắc Lệnh: 


“Lịch sử, các truyền thống và rất nhiều thể ché trong Giáo 
hội đều chứng minh rõ ràng rằng các Giáo hội Đông Phương 
có công đối với toàn thể Hội Thánh dường nào. Vì vậy Thánh 
Công Đông không những hết lòng yêu mến và ca ngợi đúng mức 
gia sẵn tỉnh thân của các Giáo hội này, mà còn xác quyết đó là 
sản nghiệp của toàn thể Hội Thánh Đúc Kitô. Do đó, Thánh 
Công Đông long trọng tuyên bố rằng các Giáo hội Đông 
Phương cũng như Tây Phương đều có quyền lợi và 
bổn phận tuân theo những quy luật riêng của mình, vì những 
quy luật này có giá trị nhờ ở đặc tính cổ kính đáng quí trọng, 
phù hợp với các tập tục của tín hữu hơn và xem ra có thé muu 
ích cho các linh hồn cách hữu hiệu hơn” 


2. (абс tranh с448 ga túa qugén (Sacerdotium - Papstum) 
uà the g«gén (Imperium - Kaisertum) 

Trong phán này chüng ta sé nhin 3 diém: 

- Nuóc Tóa Thánh 

- Canh tân Dòng Cluny 

- Cuộc tranh chấp giữa thần quyền và thế quyển 

2.1 Nước Tòa Thánh 
Charles Martell (714-741) tiến hành một cuộc cải cách chính 
trị-quân sự rất quan trọng: đó là Beneficium. Ngày xưa nhà vua hay 


155 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
thủ lãnh bộ tộc ban cấp ruộng đất cho những người có công lao đối 
với nhà vua mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Charles thi hành 
hình thức phong cấp đất đai (gọi là Thái Địa hay Phong Địa) kèm 
theo điều kiện quân sự: 

- Người được hưởng đất thé phái trung thành với nhà vua; 

- Phải nộp thuế và triêu cống 

- Phải tham gia nghĩa vụ quân sư : theo vua đi đánh giặc 

- Phải chu cấp binh sĩ, ky binh tùy theo phong địa lớn nhỏ. 

Người lãnh nhận thái địa là Lãnh Chúa, có uy quyền như một 

ông vua trong phần đất của mình. Có triểu đình riêng, lâu đài thành 
quách, nhưng là một viên tướng, chỉ biết đánh giặc, săn bắn và cỡi 
ngựa đấu gươm. Thần dân của ông là Nóng nô và Nông dân tự do, 
phải ra sức làm việc, nạp địa tô cho lãnh chúa. Nước Tòa Thánh 
cũng nằm trong diện này. 


Vài niên biểu về Nước Tòa Thánh 


313 Dựa theo chiếu chỉ Milanô, Giáo hội không những được 
thu nhận lại tất cả của cải của mình bị tịch thu trong 
thời gian bị bách hại, nhưng còn thêm đặc quyền 
Thu Nhận Gia Sản. Qua những tặng phẩm và gia tài, 
các Giáo hoàng đã nhận được những phần đất lớn ở 
nước Ý: Sicile, Corsica, Sardinien, Dalmatien và Phi 
Châu. Tất cả sở hữu này được gọi chung là 
"Patrimonium Sancti Petri". 

754 Đức Giáo hoàng Stephan II (752-757) đích thân sang 
Gallien, xúc dầu phong vương cho Pippin Trẻ tại thánh 
duóng Reims và ban cho óng tuóc hiéu "Patricius 
Romanorum' (Người Báo Trợ Dân Róma) Dë trá công, 
Pippin Trẻ đã ban tặng Đức Giáo hoàng phong địa, được 
goi là “Quà Tặng của Pippin”, gòm Exarchat Ravenna 


156 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 
và Pentapolis (Năm tỉnh thành: Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, 
Ancora) : Nước Tòa Thánh ra đời. 

774 Charlemagne xác nhận lại Nước Tòa Thánh và nói rộng 
về miễn Trung Ý. 

Tk8/9 Tìm được một chỉ dụ của Hoàng đế Constantin 
(Constitutum Constantini), trong đó Hoàng dé trao quyền cai 
trị cả Âu Châu cho Đức Giáo Hoàng Sylvester I (314-335). 

962 Trong dịp phong vương, Hoàng đế Otto I xác định rõ 
ràng hơn về nước Tòa Thánh (Privilegium Ottonis). 

1810 Napoléon xóa bỏ Nước Tòa Thánh. 

1815 Hội nghị Vienne lập lại Nước Tòa Thánh với ranh giới cũ. 

1870 20 tháng 9, bao vây và dứt điểm Nước Tòa Thánh. 

1929 11 tháng 2, ký kết Hiệp Ước giữa Đức Giáo Hoàng Piô 
XI với Hoàng dé Victor Emmanuel Ш, vua nước Y, 
thiết lập cách biểu trưng Nước Tòa Thánh như là 
"Cità Del Vaticano". 


2.2 Cuộc canh tàn của Dòng Cluny 


Trước khi biết đến cuộc canh tân của dòng Cluny và ảnh 
hưởng của dòng này đối với Giáo hội như thế nào, chúng ta phải biết 
qua lịch sử dòng tu ở Âu Châu. 


Vài Niên Biểu 


Khoảng năm 250 đã có nhiều Ẩn Sĩ (Anachores) дї vào vùng 
sa mạc Thebe ở Ai Cập để sống đời khổ hạnh. Vị nổi tiếng nhất là 
Thánh Anfonius (251-356). Khoảng năm 320 Pachomios (287-347) 
lập tu viện đầu tiên. Năm 451 Công dóng chung Chalcedon tuyên 
bố lời khấn dòng ràng buộc suốt đời; tu sĩ và tu viện phái dưới 
quyển Giám Mục địa phương. 


157 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Đời tu được thánh Bénédictó thành Nursia truyền bá sang Âu 
châu; ngài được xem là tổ phụ đời tu trong Giáo hội La mã, viết bản 
luật dòng Regula Sancti Benedicti. Ngày 21.3.547 thánh nhàn qua 
đời tại Montecassino. 

Năm 529 thánh Bênêđictô thành lập một dòng lấy tên của 
ngài. Ngoài luật dòng gồm bốn điểm: định cư, khó nghèo, 
thanh sạch và vâng phục; còn có điểm đặc biệt là: “Ora Et Labora ” 
(Cầu Nguyện và Lao Động). Các dan si Bénédictó còn để lại nhiều 
dấu ấn trong văn hóa: một phần lớn văn chương cổ còn lưu lại cho 
đến ngày nay là nhờ công sao chép và bảo quản của họ, suốt thời kỳ 
di dân loạn lạc. 


Sau thời kỳ di dân, dòng tu tăng thêm ảnh hưởng: 


- Tu viện là trung tâm của giáo xứ, trung tâm văn hóa. 
- Đất đai lao động càng ngày càng tăng: hoa lợi thuộc về dòng. 
- Dòng càng ngày càng giàu sang nên sinh ra bê bối. 


Vì quá giàu sang, các đan sĩ lơ là với luật dòng, chỉ lo xum xoe 
với quận chúa địa phương, không coi giám muc, Giáo hoàng là gi ! 
Đây là thời đại mại thánh (simonie). Vua và lãnh chúa có quyền bổ 
nhiệm một người vào chức vụ thánh. Ông có thể đặt một người bà 
con vào chức đan viện phụ để hưởng hoa lợi mà không cần người đó 
có chức thánh. Ông muốn bổ nhiệm giám mục chỗ nào tùy thích của 
ông: như thế Giáo hội địa phương tùy thuộc lãnh chúa, chứ không còn 
thuộc quyền Giáo hoàng nữa. Thêm vào đó, với một số tiền nhỏ, 
người ta cũng có thể mua được một chức thánh! Thời gian này, chức 
Giáo hoàng cũng là chư hầu của nhà vua, Giáo hoàng đẹp lòng vua sẽ 
tôn tại, chống lại vua là bị cách chức ! 

Trước tình trạng “Тис Hóa” của Hội Thánh, cán phái có một 
động lực canh tân; và động lực đó đã náy sinh tü dan viện Cluny, 

158 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 
dòng Bênêđictô. Cuộc canh tân này đòi buộc các đan sĩ phải tuân 
giữ nghiệm nhặt luật dòng, thêm vào đó, còn có những điểm quyết 
định như sau: 

- Phải hoàn toàn vâng phục đan viện phụ và Đức Giáo Hoàng. 
- Phải giữ luật độc thân 
- Phải độc lập khói moi ràng buộc của thế quyền. 
Cuộc canh tân nhằm vào việc giành độc lập cho đan viện 
cũng như cho Hội Thánh. Chính vì thế, đan viện tuyệt đối cấm: 
+ Việc mại thánh (mua và bán các chúc thánh). 
+ Quyên bổ nhiệm của giáo dân (việc một giáo dân, như vua 
hay lãnh chúa, bổ nhiệm một người vào chức vụ thánh trong 
Giáo hội). 
Tỉnh thần canh tân này gây một sự phấn khởi trong các đan viện: 
từ Cluny tinh thần này lan tỏa ra chung quanh, đi khắp nước Pháp, sang 
Đức; rồi từ canh tân dòng tu bước sang canh tân cả Hội Thánh. 


Vài Niên Biểu 
Quận công Wilhelm mièn Aquitanien cho thành lập dan 


việc Cluny Gần Macon miền Burgund cách Lyon 80 km 
về hướng bắc. 


`. ел Re дел” 
Vài đan viện phụ nổi tiếng: 


Berno (4927) 
Odo (4942) 
Majolus (4994) 
Odilo (+1048) 
Ниго (+1109) 
Petrus Venerabilis (+1156) 


159 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


933 Tái lập lai đan viện Gorze (Metz) và Trier: trung tâm 
canh tân của vùng Bi-Düc. 


1059 Thành lập đan viện Hirsau: trung tâm canh tân toàn 


cõi nước Đức. 
1073-1085 Đức Giáo Hoàng Gregor УП (cũng nhu Đức Urban II 


1088-1099) - cựu đan sĩ Clunu đem tinh thân canh 
tân này áp dụng cho cả Hội Thánh. 


2.3 Cuộc chiến giữa Thần Quyền và Thế Quyền 
Cuộc tranh chấp về “Quyền Bổ Nhiệm” 
(Investiturstreit) 


Vi nước Tòa Thánh là phán đất hoàng dé ban tặng nén Đức 
Giáo hoàng cüng là chu háu cüa hoàng dé. Hoàng dé dà có 
“Quyền Bổ Nhiệm” các thần dân của ông vào các chức vụ thánh; 
ông cũng có quyền can thiệp vào việc bổ nhiệm của các Đức Giáo 
Hoàng: như thế Hội Thánh hoàn toàn lệ thuộc vào Thé Quyền. Cuộc 
canh tân Cluny gây ý thức trong Hội Thánh về việc đòi hỏi quyền tự 
do, độc lập khỏi thế quyền. Thế là cuộc chiến bùng nổ khi có một 
đan sĩ bước lên ngôi Giáo Hoàng. Cuộc chiến nầy có thể chia ra làm 
bốn giai đoạn: 


a. Giai đoạn 1: tranb cbấp vé quyén bổ nbiém giữa 
Đức Giáo boàng Gregơr ҮП (1073-1085) 
và boàng dé Heinricb IV của Đức (1056-1106) 


Đức Bénédictó IX (1032-1044) được dòng tộc Tuskulaner dua 
lên ngôi Giáo hoàng. Năm 1045 dòng tộc Crescentier đưa một Phản 
Giáo Hoàng là Silvester HI lên ngôi. Đức Bénédictó IX bị đuổi ra 
khỏi Rôma, nhưng lại bán ngôi Giáo hoàng với một số tiền lớn cho 
Johannes Gratianus, lấy tên là Gregor VI (1045-1046). Thế là trong 
cùng một lúc có đến ba vị Giáo Hoàng. 


160 


BÀI 8: NHÜNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 

Hoàng đế Heinrich III theo yêu cầu của nhiều người, sang 

Rôma để lập lại trật tự. Ông triệu tập và chủ trì Công Đồng Sutri, 

tiếp đến công đồng Rôma, cách chức cả ba vị Giáo hoàng; lần lượt 
ông đặt các vị Giáo hoàng người Đức lên ngôi: 


Clemens II 1046-1047 
Damasus II 1048 

Leo IX 1049-1054 
Victor II 1055-1057 


1057 Một dòng tóc Y là ké thù của nước Đức đưa người của 
mình lên ngôi Giáo hoàng, đó là Stephan IX (1057- 
1057). Giáo hoàng này chống hẳn hoàng đế và nước 
Đức; không cần sự chấp thuận của ông. Tuyên bố 
"quyén bổ nhiệm” của giáo dân là mại thánh. 

1058-1061 Đức Giáo Hoàng Nicolas II. Năm 1059 ra sắc chỉ 

về việc tuyển chọn Giáo Hoàng : việc tuyển chọn 
Giáo Hoàng từ nay được hoàn toàn trao phó cho 
Công Đồng Hồng Y. Thế là quyén của Hoàng đế Đức 
đã hoàn toàn bị loại. Cả nước Ý đều đứng về phe Đức 
Giáo Hoàng. 
1061-1073 Đức Giáo Hoàng Alexandre II 
1073-1085 Đức Giáo Hoàng Gregor VII: Đan sĩ Hildebrand, 
thuộc dòng Cluny, lên ngôi Giáo Hoàng lấy danh hiệu 
là Gregor VII. Thấm nhuần tư tưởng canh tân, ngài 
muốn đem tất cả những gi áp dụng cho đan sĩ, thực 
hành trong toàn Hội Thánh: 
- Y muốn của Đức Giáo Hoàng phải trở thành luật lé; 
- Các giám mục và Công Đồng chỉ có một trách nhiệm là 
vâng phục Giáo Hoàng; 
- Đức Giáo Hoàng có thể tháo gỡ hay ràng buộc tùy ý ngài, 
cả đối với lời tuyên thệ trung thành với hoàng đế; 
161 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1074 
1075 


1076 


1076 


1076 


1077 


1080 


- Trần gian phải tùng phục ngài у như Hội Thánh; 

- Ngài có quyền đặt và hạ bệ nhà vua, nếu ngài thấy nhu thế là tốt; 

- Không ai được phép kết án ngài; 

- Giáo hội La mã mà ngài đại diện, bất khả ngộ; 

- Ngài thực hiện tuyệt đối quyền Dictatus Papae. 
(Công đồng mùa chau) Luật độc thân giáo sĩ: 
(Công đông mùa chay) cám giáo sĩ kết hôn; cấm quyên 
bổ nhiệm của giáo dân (Laieninuestitur). 
Mở Đâu Cuộc Tranh Chấp Về Quyén Bổ Nhiệm. 
Tháng 1 Heinrich IV triệu tập Công Đồng ở Worms : 
Hạ bệ Đức Giáo Hoàng Gregor VII ! 
(Công đồng mùa chau) Đức Giáo Hoàng hạ bé và ra va 
tuyệt thông hoàng đế Heinrich IV. Tháo mọi lời tuyên 
thé trung thành với hoàng đế:“Tôi tuyén bó tháo lời 
tuyén thé cho tất cá mọi giáo dân đã buộc mình trung 
thành vói ông ta và cám moi người không được nhận ông 
ta là vua..., nên tôi thay thé thánh Phéró ra vq tuyét thông 
cho óng ta” (14.2.1076). 
Tháng 10 “Đại Hội các Lãnh Chúa” tai Tribur: đòi tẩy chay 
Heinrich IV, nếu không được giải va trong vòng một năm. 
Hoàng dé hành hương đền tội ở Canossa 
28 tháng 1, Hoàng đế được giải vạ 
13 tháng 1, Các lãnh chúa họp tai Forchheim chon Rudolf 
Von Schwaben làm Phản Đế. 
Tháng 3, Đức Giáo Hoàng Gregor УП lại ra lệnh cấm 
quyền bổ nhiệm của giáo dân và ra vạ tuyệt thông cho 
Heinrich IV 
(Mùa ha) Heinrich IV dua Wilbert Von Ravenna lên làm 
Phán Giáo Hoàng áy tén là Clemens III 
Tháng 10, Phán dé Rudolf Von Schwaben tú tràn 


162 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


1084 Heinrich IV tiến vào Roma và được Phản Giáo Hoàng 
Clemens Ш phong vương. 

1085 25 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Gregor VII qua đời tại 
Salermo. 


Những người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Gregor VII không 
tha thiết với việc tranh chấp. Vua Heinrich V (1106-1125) cũng 
muốn bình yên trong đất nước. Sau gần 50 năm tranh chấp, người ta 
mới biết phân biệt rõ rệt trách nhiệm tinh thần và xã hội. Nhờ đó 
mới đi đến thỏa hiệp Worms vào năm 1122 giữa Đức Giáo Hoàng 
Calixtus II (1119-1124) và Hoàng Đế Heinrich V. 


Khi Тап Giám muc dugc giáo quyén tuyển chon sẽ được lãnh 
nhận qua tay Giáo hội Nhẫn và Gậy khi lãnh chức thánh. Sau đó, 
Hoàng đế có thể ban cho Tán Giám Mục những quyển thé tục được 
biểu trưng bằng việc Hoàng đế trao cho ngài cây Trượng. 

1123 Đức Giáo Hoàng Calixtus II triệu tập Công Đồng Chung 
Latran I 


- Chấp nhận thỏa hiệp Worms 

- Quyết định chế độ Độc Thân Giáo Sĩ; 

- Tuyên bố bất thành mọi hôn phối của những người 
có chức Thánh. 


b. Giai đoạn 2: tranb cbấp giữa 
Đức Giáo boàng Alexandre III (1159-1181) 
và Hoàng dé Friedricb I Barbarossa (1152-1190) 


Khi Charlemagne lén ngói, óng muón tái tao tu tuóng cüa dé 
quóc La Ма *Corpus Christianum", mót su thóng nhát thé giói Kitó 
giáo dưới quyển của hoàng đế. Đức Giáo Hoàng Gregor VII đòi độc 
lập làm cho thần quyền và thế quyền trở thành hai đối thủ. Trận 


163 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
chiến thứ hai không còn mang đặc tính tôn giáo, nhưng là tranh 
giành quyền lực. 

Vua Heinrich V qua đời, vì không có con, các lãnh chúa đã 
bầu Lothar Dòng Sachsen lên ngôi (1125-1137), nội bộ tranh chấp, 
ngôi vua rơi vào tay Dòng Hohenstaufen. 


1138-1152 Conrad II, không có gi đặc biệt. 


1152-1190 Friedrich I Barbarossa Hoàng đế muốn tạo lại tỉnh 
thần Corpus Chrstianum, ảnh hưởng của Đức trên đất Y, 
xem mình như là người “Đại diện cho Thiên Chúa”. Ông 
đòi quyền lãnh đạo cả Giáo hội. 

1155 Hoàng đế được Đức Giáo Hoàng Hadrian IV (1154-1159 vị 
Giáo hoàng duy nhất là người Anh) tấn phong tại Roma. 

1157 Chiến thắng Ba lan 
Gây chiến với những thành Lombardie của Ý. 

Đức Giáo Hoàng thấy nguy hiểm cho Nước Tòa Thánh, lên 
tiếng phản đối. 

1159 1 tháng 9 Đức Giáo Hoàng Hadrian IV qua đời. 

Sau ba ngày bầu, dai đa số Hồng Y chon Roland Von 
Sienna làm Giáo hoàng, lấy hiệu là Alexandre III (1159- 
1181). Nhóm thiểu số Hồng Y theo phe Hoàng đế, chọn 
Octauian làm Phản Giáo Hoàng. Thế là Lụ Khai. 

Friedrich phủ nhận Đức Giáo Hoàng Alexandre III, triệu 
tập công đông Pavia, có khoáng 50 giám mục Đức. Ông 
tuyên bố Ocfauian làm Giáo hoàng và ra vạ tuyệt thông 
cho Đức Giáo Hoàng Alexandre III. 

1160 24 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Alexandre Ш ra уа tuyệt 
thông cho Phản Giáo Hoàng Octavian và hoàng đế. 

1161 Đức Giáo Hoàng Alexandre III phải lánh nạn sang Pháp và 
ở lại đến 1165. 


164 


1164 


1165 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


Phản Giáo Hoàng Осїарїап qua đời; 
Hoàng đế đặt Phản Giáo Hoàng Pascalis III 
Quốc Hội Đức họp tại Wuerzburg. Phản Giáo Hoàng ra lệnh 


- Không ai được chấp nhận Đức Giáo Hoàng Alexandre III 
- Người của Alexandre III không được bầu lén làm Giáo Hoàng, 


Hoàng đế hoan nghênh và buộc mọi người phải tuyên thệ. 


1166 


1167 


1168 


1174- 


1176 


1177 


1179 


Hoàng đế tiến quân sang Y, chiếm Roma, đặt Phản Giáo 
Hoàng lên ngôi, buộc đân Roma phải tôn kính. 

Một trận dịch të sát hại phần lớn quân đội của hoàng 
đế, buộc ông phải vội đem quân trở về Đức. Các tỉnh 
Lombardie liên minh và bầu Đức Giáo Hoàng Alexandre 
III làm người bảo trợ. Thế là hai đối thủ ra mặt: 


- Liên minh Pháp, Anh, Sicile và Lombardie về phe Đức 
Giáo Hoàng 
- Phe Hoàng Đế 
Phản Giáo hoàng Pascalis Ш qua đời. Hoàng đế đưa dan 
viện phu Johannes Von Struma làm Phản Giáo Hoàng 
Calixtus III. 
1177 Các thành Lombardie nói loan, hoàng dé phái dán 
quân sang Y Lần thú V. 
Vi cháu là Heinrich Su Tử từ chối không dem quân cứu 
viện, Hoàng Dé thua trận ở Legnano, bát buộc phái ngồi 
lai ky hóa uóc. 
Hòa ước Venise. Giao hòa giữa Hoàng dé Friedrich I 
Barbarossa và Düc Giáo Hoàng Alexandre III. 
Düc Giáo Hoàng Alexndre III cho triéu táp Cóng dóng 
chung Latran III 
- Xác nhán hóa uóc Venise 
- Chấm dứt ly khai. 


165 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


c. Giai đoạn 3: Đức Giáo Hoàng Innocent IIT 


Cuộc chiến trong giai đoạn này lại mang một ý nghĩa khác: 

Giáo hoàng có quyền trên ngai hoàng đế Đức hay không ? 

1190 Friedrich I Barbarossa chết đuối trên đường Thập 
tự chinh II 

1190-1197 Heinrich VI. Mộng dó lớn, nhung lai qua đời lúc 
mới 32 tuổi, để lại một đứa con vừa lên 3. Thế là 
tranh chấp ngôi báu. 

8.1.1198 Hồng y đoàn nhất trí bầu Lothar Del Conti vừa 
được 37 tuổi lên ngôi Giáo Hoàng, lấy hiệu là 
Innocent III (1198-1216). Ngài nắm vững lý thuyết 
“Hai Câu Сиот": Đức Giáo Hoàng nắm cả hai 
quyền đạo lẫn đời ! Thế là ngài có quyền đưa 
người lên ngôi ở Đức. 

1198-1208 Tranh ngôi ở Đức 

Cái chết quá sớm của Heinrich VI đưa đến cuộc chọn lựa giữa 


- Philipp thành Schwaben dòng Hohenstaufer 
- Otto IV dóng Welfen 


Lợi dụng việc tranh ngôi ở Đức, Đức Giáo Hoàng nói rộng 
nước Tòa Thánh, chiếm Spoleto, 

Romagna, Ancora, đặt quan hệ với Sicile. 

1201 Đức Giáo Hoàng chấp nhận Otto IV làm vua nước Đức vì 

ông này đồng ý : 

- Nhường quyền vương quốc Trung Y và Sicile cho Đức Giáo Hoàng. 

- Chấp nhận bản thỏa hiệp Worms. 

- Đức Giáo Hoàng lãnh đạo Giáo hội Đức với quyền bổ nhiệm 

Chiến thắng của Đức Giáo Hoàng quá rõ ràng 


166 


BÀI 8 : NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CÓ 
1208 Philipp bị ám sát. Otto IV làm vua. Ông theo chính sách 
trước Chiếm lại Trung Y và Sicile. Roma bị bao vây. Đức 
Giáo Hoàng phải ký liên minh với Philippe II August của 
nước Pháp. 
1212-1215 Tranh ngôi ở Đức: Đức Giáo Hoàng quyết dinh dua 
Friedrich II Dòng Hohenstaufer, con của Heinrich 
II, nay đã được 18 tuổi, lên ngôi. 
1212 Tháng 4, vì muốn lên ngôi, Friedrich II phải chấp nhận 
những điều kiện do Đức Giáo Hoàng dua ra: 
- Công khai nhận Đức Giáo Hoàng là vua Sicile 
- Phải tuyên thệ trung thành với Đức Giáo Hoàng 
12 tháng 7, tất cả những lời tuyên thệ đó được ghi trong 
“Sắc Vàng Thành Eger" (Goldene Bulle Von Eger) 
Đức Giáo hoàng chiến tháng vé vang. 
1214 Otto IV bi liên minh của Đức Giáo Hoàng đánh bai ở 
Bouvines 
1215 Công Bóng Chung Latran IV 
1216 Đức Giáo Hoàng Innocent III, vi Giáo hoàng hùng manh 
nhất, qua đời tai Perugia, gần dòng tu của thánh 
Phanxicó Thành Assisi. 


d. Giai đoạn 4 : Trận cbiến cuối cùng, sự suy thoái 
của dòng Hobenstaufer 

1215-1250 Friedrich II, đứa con nuôi của Đức Giáo Hoàng 
Innocent Ш, khi lên ngôi lại trở thành đối thủ lợi 
hại của giáo triều. 

1216-1227 Đức Giáo Hoàng Honorius Ш rất hiền hòa, chỉ 
ao ước khối Công Giáo chiếm Thánh Địa. Friedrich II 
hứa sẽ tiến hành một cuộc Thập Tự Chinh, nên Đức 
Giáo Hoàng đã phong vương cho ông vào năm 1220. 

1227-1241 Đức Giáo Hoàng Gregor IX 


167 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Cuộc tranh chấp phải đến vi Friedrich II: 


- không giữ lời hứa tổ chức Thập Tự Chinh 
- sát nhập Nam Ý vào nước Đức 

1227 10 tháng 10,Đức Giáo Hoàng ra уа tuyệt thông Friedrich II 

1228-1229 Friedrich II dẫn đầu Thập Tự Chinh làn VI, chiếm 
Thánh Địa, tự phong mình làm vua ở Giêrusalem. 

1230 Hòa ước với Đức Giáo Hoàng tại San Germano. 

1237 Friedrich dẹp tan cuộc nổi dậy của các thành Lombardie 
ở Cortenuoua và tin rằng đã làm chủ nước Ý. Ông bắt 
dán Roma thé phải trung thành với ông ta. 

1239 Đức Giáo Hoàng lại ra va tuyệt thông cho Friedrich vì 
kích động dân chúng chống lại Đức Giáo Hoàng. 
Friedrich triệu tập giáo sĩ minh chứng Đức Giáo Hoàng 
hành động vì ích kỷ. Các Giám mục Đức đều theo 
hoàng đế. Đức Giáo Hoàng triệu tập công đồng chung 
vào năm 1241. Nhưng một số lớn Nghị phụ Anh và Pháp 
bị ham đội của hoàng đế tấn công ở đảo Elba: một số bị 
giết, một số bị bắt và bị đối xử tàn tệ. 

1241 21 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Gregor IX qua đời, trong khi 

quân đội của Friedrich tấn công dữ đội vào Roma. 
25 tháng 10 đến 10 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Celestin IV. 
Trong cuộc tuyển chọn này, lần đầu tiên người ta thực 
hiện nguyên tắc Conclaue, nghĩa là nhốt các Hồng Y lại, 
cho đến khi bầu được một Giáo hoàng mới. Nhưng vì áp 
dung quá gắt gao, trong mười vị Hóng Y bi nhốt, một vi 
qua đời, còn chín vị khác phải đau nặng. 

1243-1254 Đức Giáo Hoàng Innocent IV: Đức Giáo Hoàng 
Celestin IV qua đời; các hông y sợ Conclave, nên 
chạy trốn hết. Thế là có một thời gian trống ngôi. 
Cuối cùng người ta cũng bầu được Giáo Hoàng mới: 
Đức Giáo Hoàng Innocent IV. 


168 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CÓ 
Ngài hiển lành. Nhung vì hoàng đế xin gặp Đức 
Giáo Hoàng để giải quyết hai vấn аё: Уа tuyệt 
thông và các thành Lombardie nên Đức Giáo 
Hoàng sợ bị bắt đã trốn sang Pháp. Từ đấy, ngài 
triệu tập một công đồng để giải quyết. 

1245 28 tháng 6, Công Bóng Lyon I: Dai đa số nghị phụ là 
người Pháp và Tây Ban Nha. Trong Công đồng, Đức 
Giáo Hoàng: ra vạ tuyệt thông và hạ bệ hoàng đế 
Friedrich II vì ly do khinh ré va tuyệt thông, không giữ 
lời hứa, lạc đạo và phạm thánh. Ngài ra vạ tuyệt thông 
cho những ai tùng phục Friedrich. 


Cuộc suy thoái của Dòng Hohenstaufer 


1250 Friedrich II được giao hòa với Hội Thánh, qua đời vào lúc 
56 tuổi.. 
1250-1254 Konrad IV, con của Friedrich II, tử trận trong cuộc 
chiến với nước Ý. 
1256-1273 Interregnum - tranh ngôi ở Đức 
12.12.1254 - 25.5.1261 Đức Giáo Hoàng Alexandre IV 
1261-1264 Đức Giáo Hoàng Urban IV, người Pháp, nên đã yêu 
cầu nước Pháp bảo vệ ngôi Giáo Hoàng. 
1263 Đức Giáo Hoàng tấn phong cho người em của vua Pháp 
là Charles d'Anjou làm vua xứ Neaple và Sicile 


1268 Konradin, con của Konrad IV, vừa được 16 tuổi, đứa con 
cuối cùng của dòng Hohenstaufer, muốn tao uy thế, kéo 
quân sang Ý. Thất trận tại Tagliacozzo và bị người Pháp 
xử tử tại Neaple. 


Đức Giáo Hoàng đã chiến thắng ! Nhưng được bao lâu ? 
Người Pháp đã bắt đầu gây ảnh hưởng trên ngôi Giáo Hoàng, mở 
ngõ cho cuộc luu dày của các Giáo hoàng ở Avignon (1309-1376). 


169 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


8. “7494 kå den tát của %&¿ {4444 ở Åa (744« 
3.1 Đức Giáo Hoàng Bonifaz VIII (1294-1303) 
Với sự hỗ trợ của nước Pháp, ngôi Giáo hoàng mới chiến 


thắng được dòng Hohenstaufer của Đức. Giờ đây Pháp sẽ thay thế 
Đức, áp đảo ngôi Giáo Hoàng. 


Vì nước Pháp thay thế vị trí hàng đầu của Đức ở Châu Ап, 
chúng ta cũng nên nhìn lại lịch sử của đất nước này. Nhờ sự giúp đỡ 
của thành thị và hàng giáo sĩ, vua Pháp đã củng cố dần dần được 
nën thống trị trên lãnh thổ của mình. 


Sau khi chấm dứt nhà Carolinger : 


987-1328 Nhà Capentinser 


1108-1137 Louis VI 

1180-1223 Philippe II August tiến hành nhiều cuộc chiếnt ranh, 
giàng được đất đai của các miền Bắc và Trung nước 
Pháp. Thập Tự Chinh chống bè rối Albigeois o83 


miền Nam. 


1226-1270 Vua thánh Louis IX. Mở Đại học Paris (Thomas 
thành Aquino 1252-1260 ; mở phân khoa thần học 
Sorbonne năm 1254). Qua dời trong cuộc Thập Tự 
Chinh lần cuối. 


1285-1314 Philippe IV Le Bel. Trận chiến với Đức Giáo Hoàng 
Boniface УШ. Cuộc lưu dày ở Avignon 1309-1377. 


1328-1498 Nhà Valois (chi nhánh nhà Capetinger) 


Eduard III của nước Anh là con của con gái vua Philippe IV, đòi 


170 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG РОМС THỜI TRUNG CỔ 


ngôi vua nước Pháp với Philippe VI. 


1328-1453 Chiến tranh 100 năm 

1360 Hòa Ước Brétigny : Eduard III từ bổ ý định tranh 
ngôi. 

1364-1380 Charles V “Khôn Ngoan” lại gây chiến 

1380-1422 Charles VI bị điên 

1422-1451 Charles УП được Loire công nhận. 1429 Jeanne 
d'Arc xuất hiện :Charles được phong vương tại 
Reims (1431 Jeanne bị bắt và hoả thiêu. Năm 1920 
được phong thánh) 

1461-1483 Louis XI thống nhất đất nước. Quân chủ chuyên chế 

1483-1498 Charles УШ chiếm Bretagne. Năm 1494 tiến công 
sang Ý, giành quyển làm vua Neaple. Hiệp ước giữa 
Đức Giáo Hoàng, Hoàng đế, Tây Ban Nha, Milan và 
Venise buộc vua phải rút quân. 

1498-1589 Nhà Orléans-Angoulême 

1498-1515 Louis XII 

1515-1547 Francois I 

1547-1559 Henri H cuói Catharina Médici. Bách hai 
Hugenotten. Vua qua đời 2 con tiếp ngôi : Francois II 
và Charles IX nhung do mẫu hậu nhiếp chính. 

1562-1598 Chiến tranh Hugenotten ở Pháp 

1574-1589 Henri III 


171 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1589-1792 Nhà Bourbon 


1589-1610 Henri IV. Năm 1598 Hoà Ước Nantes : Công Giáo và 
Tin Lành đều bình đẳng trước pháp luật. Thuộc địa 
Canada. 


Louis ХШ — Hồng Y tể tướng Richelieu (1585-1642) 


1643-1715 Louis XIV - Thủ tướng Mazarin (chính trị : muốn đè 
bep nhà Habsburg -chiêm miễn biên giới sóng 
Rhein) 


- 1667-1668 tấn công Tây Ban Nha 
- 1672-1678 tấn công Hà Lan 


- 1681 Pháp chiếm Strasbourg 
- 1685 xóa bỏ Hoà ước Nantes 


- 1688-1697 chiếm vùng Pfalz của Đức. Pháp mạnh nhất Au 
Châu. 


1715-1774 Louis ХУ (1763 mát Canada do Anh chiếm) 
1774-1792 Louis XVI (Cách mạng Pháp 1789). Bị chém đầu. 


Đức Giáo Hoàng Bonifaz VIII muốn tái lập quyền hành của 
Giáo Hoàng như thời Đức Giáo Hoàng Innocent III. Ngài là người vi 
đại, tiếc rằng quá cứng rắn, nên gây nhiễu thù địch; không lo ích 
chung của Hội Thánh lại chỉ tìm lợi riêng cho dòng tộc 
(Nepotismus), thế nên các Hồng Y cũng chia rẽ. 

Cuộc chiến giữa Рис Giáo Hoàng Bonifaz VIII với vua 
Philippe IV Le Bel (1285-1314) của Pháp xoay quanh vấn đề tiền 

172 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 
bạc. Cuối thế kỷ ХШ, Anh Pháp tranh chấp. Để bổ sung tài chánh, 
Anh đã lấy tài sản của Giáo hội để sử dụng cho công ích. Pháp cũng 
muốn như thế. 


Ngày 25.2.1296 Đức Giáo Hoàng ra sắc lệnh “Clericis Laicos”: 
chỉ một minh Đức Giáo Hoàng mới có quyển ra chỉ thị đánh thuế tài 
sản của Giáo hội. Nếu không có sự ưng thuận của Giáo hội mà đánh 
thuế, thì người đánh thuế sẽ bị vạ tuyệt thông; người nộp thuế cũng 
bị vạ tuyệt thông và bị hạ một đẳng cấp. 


Vua Philippe le Bel coi sắc lệnh đó như là tấn công vào ngai 
vàng của ông, nên phải trả thù. Ông ra lệnh cấm chở vàng bạc ra 
khói nước Pháp, trục xuất các vị thu thuế của Đức Giáo Hoàng. Sự 
kiện này, một mặt đánh vào giáo triêu, vì phần lớn tài sån của Giáo 
hội nằm trên đất Pháp; mặt khác sự kiện này gây ý thức cho toàn 
dân về quốc gia Pháp: nước Pháp phải gánh quá nhiều cho việc 
chi thu của Vatican. Nhu thế khi Philippe đối đầu với 
Đức Giáo Hoàng, ông đã có hậu thuẫn cả quốc gia nằm sau lưng 
ông. Hai bên thư từ qua lại và rôi tình hình cũng lắng dịu. 


Năm Toàn Xá 1300, có hằng trăm nghìn người tuôn về Rôma, 
làm uy quyền của Đức Giáo Hoàng được nâng cao. Tin tưởng sẽ đạt 
được thắng lợi, Đức Giáo Hoàng ra Tông Chiếu “Ausculta Filii” 
ngày 5.12.1301, triệu tập một công đồng để “giđi quyết vấn dé 
nước Pháp”. Ngài đòi buộc vua Philippe phải trình diện trước Công 
Đồng. Philippe không đến, lấy lý do là quyển bính của vua là do 
Thiên Chúa chứ không do Giáo hội, thứ nữa là “Đại Hội Quốc Dân” 
ủng hộ ông. Như thế là ý thức dân tộc đã hình thành và đang sống 
mạnh nơi người Pháp. 


Đức Giáo Hoàng không dừng bước, trả lời bằng Tông 


173 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Chiếu *Unam Sanctam" ngày 18.11.1302; một mặt ngài nhấn 
mạnh đến lý thuyết “Наї Cây Gươm”, Đức Giáo Hoàng nắm cả 
hai quyển đạo-đời, rói đưa ra kết luận: "Subesse Pontifici 
Romano omni creaturae humanae omnino est de necessitate 
salutis" (moi người phái tùng phuc Đức Giáo Hoàng, đó là điều 
kiện dé được on cứu độ); thứ đến, ngài tuyên bó tháo moi lời 
tuyên thệ trung thành của lãnh chúa đối với vua nước Pháp. Và 
để thực hiện quyền của mình, ngài quyết dinh ra va tuyệt thông 
cho Philippe và sẽ công bố vào ngày 8.9.1303. Nhưng một ngày 
trước hôm công bố, Đức Giáo Hoàng đã bị thủ tướng nước Pháp 
là Nogerat bát tại Anagni để dua vé Pháp xử án. May thay người 
Y đã giải thoát được cho ngài; nhưng năm tuần lễ sau, ngày 
11.10.1303, ngài qua đời. Tinh thần quốc gia của Pháp đã chiến 
thắng: một thời đại mới đang lên. Tiếc rằng Đức Giáo Hoàng đã 
không nhận ra dấu chỉ thời đại này. 


3.2 Thời kỳ lưu đày ở Avignon (1309-1377) 


Người kế vị của Bonifaz УШ là Đức Giáo Hoàng Benedikt XI 
(1303- 1304). Con người quá hiền lành, đã lần lượt đáp ứng những 
đòi hỏi của Philipp, rút lại lời kết án của dáng tiền nhiệm và cho 
phép ông ta lấy thuế trên tài sản của Giáo hội. 


Thế nhưng Philipp vẫn chưa hài lòng: ngôi Giáo hoàng phải 
luôn luôn tùy thuộc vào nước Pháp. Về điểm này, nhà vua có vẻ 
thành công. Ông ta muốn cho Đức Tân Giáo hoàng, một người pháp, 
trước là Tổng Giám mục ở Bordeaux, Đức Giáo hoàng Clemens V 
(1305 - 1314) không những đăng quang ở Lyon, mà còn ở lại lâu dài 
trên đất Pháp: từ 1309 Đức Giáo hoàng Clemens V cư trú lại trên 
đất pháp ở Avignon. 


174 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CÓ 

Avignon lúc đó còn thuộc Neapel và Đức Giáo hoàng 

Clemens VI (1342- 1352) đã bỏ tiền ra mua lại để làm sở hữu của 

Giáo hội, trong thực tế Avignon nằm trong lãnh địa của nước Pháp 
và thuộc quyền của vua Pháp. 


Cả triều đại của Đức Giáo hoàng Clemens V cho chúng ta 
thấy Ngài hoàn toàn tùy thuộc vào nước Pháp. Philipp đòi buộc 
Giáo hoàng phải lén án Đức Giáo hoàng Bonifaz УШ là sai lạc; ông 
lai ao ước giành lấy ngai triéu ở nước Đức cho em của mình. Cuối 
cùng ông đòi buộc Đức Giáo hoàng phải giải tán Tăng Đoàn Đền 
Thờ. Về điểm thứ nhất, Đức Giáo hoàng đã cứng rắn phản đối. Sau 
khi rút lai án tuyệt thông do Đức Giáo hoàng Bonifaz ban hành, tha 
vạ cho Nogaret, ngài đã công khai tuyên bố ở Công đồng chung thứ 
15 họp tại Vienne vào 1312, Đức Giáo hoàng Bonifaz VIII hoàn 
toàn vô tội. 


Về vấn để tăng đoàn, Đức Giáo hoàng thất bại. Vì tài sàn 
của tăng đoàn quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến vấn dé tài chính 
trong nước. Thêm vào đó, lòng tham của Philipp lại muốn tịch 
thu tất cả. Ông đã bôi nhọ tăng đoàn bằng những kết án không 
tưởng, sau cùng đem xử án dòng trước phiên tòa Tín Án. Năm 
1307 ông bắt tất cả những người trong dòng và tịch thu tài sản. 
Tra khảo dã man, 54 người chống án đều bị thiêu sinh (1310). 
Cuối cùng công đồng Vienne (1312) đã giải tán dòng. 


1316-1334 Đức Giáo hoàng Johannes XXII người kế vị Đức 
Giáo hoàng Clemens V (1305-1314) được bầu lên 
sau hai năm ba tháng trống ngôi giáo chủ. Chính 
Ngài quyết định ở lại mãi tại Avignon. 


1334-1342 Đức Giáo hoàng Benedikt XII đã xây dựng ở Avignon 
lâu đài cho Giáo hoàng. 


175 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1342-1352 Đức Giáo hoàng Clemens VI bỏ tiền ra mua đứt 
thành phố Avignon, bấy giờ thuộc nữ hoàng 
Johanna I (1348-1382) xứ Sicilien. 

1352-1362 Đức Giáo hoàng Innozenz VI chú y vào việc khôi 
phục lại nước Tòa Thánh và tái lập hòa bình tại 
giáo đô Roma. 


1362-1370 Đức Giáo hoàng Urban V, đôi khi Ngài có trở vé Roma 
1370-1378 Đức Giáo hoàng Gregor XI đã bước vào Rôma ngày 
17.1.1377. Ngài qua đời tại Roma. 
Vài niên biểu 
1294-1303 Đức Giáo Hoàng  Bonifaz УШ ngày 
18.11.1302 ban sắc chỉ Unam Sanctam 


Các Миа Nước Pháp 


Philippe IV 1285-1314 
Louis X. 1314-1316 
Jean I 1315 

Philppe V 1316-1322 
Charles IV 1323-1328 


Philippe VI 1328-1350 
Jean II 1350-1360 
Charles V 1364-1380 
Charles VI 1380-1422 


Các Giáo Hoàng ở Avignon 1309-1377 
Clemens V 1305-1314 
Gioan XXII 1316-1334 
Benedict XII 1334-1342 


176 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


Clemens VI 1342-1352 
Innocent VI 1352-1362 


Urban V 1362-1370 
Gregor XI 1370-1378 
1311-1312 Công đồng chung ở Vienne 


Bảy vị Giáo hoàng trị vì ở Avignon từ năm 1309 đến năm 
1377. Tất cả các vị này đều là người Pháp. Cuộc lưu đày này là một 
ngón đòn kinh khủng giáng vào nội lực cũng như ngoại diện của 
ngôi Giáo hoàng. Cuộc trở về Rôma của Đức Giáo Hoàng cũng nhờ 
công khó hai vị thánh nữ Brigite Thụy Điển (1303-1373) và 
Catharina thành Sienna (1347-1380). 


Thời lưu đày của các Giáo Hoàng ở Avignon và thời Đại Ly Khai 
ở Âu Châu rơi vào thời “Chiến tranh 100 năm” giữa Anh và Pháp. 


Sau thời đô hộ của La mã, nước Anh rơi vào tay man dân 
Saxon (425-426), rỗi vào tay người Anges (547-584). Đến thé kỷ XI, 
người Đan Mạch xâm chiếm và lập thành vương quốc Kanut. 


Năm 1042, người Anglo-saxon hợp tác đuổi người Đan mạch, 
tôn Edouard Le Confesseur (1043-1066) lên ngôi. Ông này chết thì 
nước Anh bị người Normandie sang chiếm (1066-1154). Đến thời 
Edouard Ш (1327-1377) thì хау ra chiến tranh 100 năm. Edouard 
Ш là cháu ngoại của Philippe le Bel, nên cho mình là người thừa kế 
nước Pháp. Dòng Valois có Philippe VI cũng xưng mình là Vua 
nước Pháp. Chiến tranh giành ngôi bắt đầu từ năm 1328-1453. 


1340 Anh thắng Pháp; 

1346 Xâm chiếm nước Pháp; 

1355 Chiến tranh phải ngưng vì dịch hạch. 

1856 Pháp thất trận ở Maupertuis, Vua Jean le Bon bị 


177 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


cầm tù, chịu ký tờ qui hàng, nhưng Charles V được 
Quốc Hội ủng hộ không buông khí giới. Anh tấn 
công, rốt cuộc phải ký hòa ước Brétigny 1360. 


Jean Le Bon chết, Charles V lên ngôi, trao việc chiến tranh 
cho Bertrand Duguesclin. Chiến tranh du kích chiếm lại dàn 
đất Pháp. 

Charles V (1364-1380) qua đời; 

Charles VI lên ngôi (1380-1422), nhung bị điên. 


Tranh ngôi giữa nội bộ người Pháp : 
Henri VI chiếm miền Bắc và Charles VII chiếm miền Nam. 


1428 


1430 


1431 


1436 
1444 
1453 


Anh bao vây Orléans; 

30 tháng 4, Jeanne d'Arc xuất hiện. 

8 tháng 5, Anh phải lui quân. Jeanne đưa vua Charles УП 
về Reims để nhận lễ tấn phong. 

Jeanne giải vây cho thành  Compiégne, bị quân 
Bourguignon phản bội, bắt bán cho quân Anh. 

30 tháng 5, nàng phải lên giàn hỏa thiêu vì bị Anh kết 
án là phù thủy. 

Pháp chiếm Paris. 

Anh xin ngưng chiến. 

Anh rút khỏi Bordeaux, Chiến tranh 100 năm chấm dứt. 
Trên đất Pháp, Anh chỉ còn giữ Pas De Calais (mãi năm 
1558 Pháp mới chiếm lại được). 


3.3 Cuộc đại ly khai ở Tây Phương (1378 - 1415) 


Ngôi Giáo hoàng ở Avignon gần 70 năm. Khi nhân dân ở 


Roma đòi hỏi quá mạnh, Đức Giáo hoàng Urban V có trở vé 
Roma vào năm 1367; nhưng Ngài chỉ ở đó vài năm rổi trở lại 


178 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


Avignon. 


Người kế vị của Ngài là Đức Gregor XI mới thực sự đời về 
Roma, không bao lâu Ngài qua đời. Người nối ngôi của ngài là 
một người Ý, Đức Giáo hoàng Urban VI (1378 - 1389). Vì tinh 
thần quốc gia và vì ích kỷ hạn hẹp cho quyển lợi của mình, 13 
Hồng y người Pháp (hội đồng tuyển cử Giáo hoàng chỉ có 23 
hông y) sau đó có thêm ba Hồng y người Ý, vào ngày 20.9.178 
đã bầu Phản Giáo Hoàng Clemens VII (1318 - 1394). Clemens 
cùng với các hông y của mình sang Avignon và lập giáo triểu ở 
đó vào tháng 6 năm 1379: cuộc ly khai bắt đầu. 


Để giải quyết vấn dé ly khai, Công đông Pisa đã họp (1409), 
bầu thêm một vị Giáo hoàng nữa. Thế là trong thời gian này, Giáo 
hội có cả 3 vị Giáo hoàng. 

Cuộc ly khai chỉ chấm dứt với Công đồng Konstanz (1414-1418) 

GIÁO HOÀNG CHÍNH THỨC PHẢN GIÁO HOÀNG 


Urban VI (1378 - 1389) Klemens VII (1378-1394) 
Bonifaz IX (1389 - 1404) 
Innozenz (1404 - 1406) 
Benedikt XIII (1394 — 1417) 


Gregor XII (1406 - 1415) 
Cóng Dóng Pisa 1409 
Alexander V 1409 - 1410 
Johanner XXIII 1410 — 1415 
Công Đồng Constanz 1414 - 1418 
Martin V (1417 — 1431) 


179 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
4. Naing dim дан của thi Trang CE 
4.1 Hai dòng hành khất 
4.2 Các đai học 
4.3 Kinh Viên 


4.1 Hai Dòng Hành Khất : Dòng Phanxicô 
và Dòng Baminh. 


Trong khi ngôi Giáo hoàng chỉ lo tranh giành quyền lực, các 
giám mục chạy theo các vua chúa: tất cả chỉ tìm sự xa hoa hơn là 
phục vụ theo tinh thần Chúa Kitô. Trong thời đại sa doa đó, 
Thiên Chúa không bỏ rơi đàn chiên. 


Dòng Cluny một thời gian lãnh đạo tinh thần canh tân, nay 
cũng chìm vào cơn khủng hoảng sa đọa. Khi người tín hữu không 
còn mong chờ gì được nữa nơi Hội Thánh, họ phải đi ầm một lối 
thoát để cảnh tỉnh Hội Thánh quay về với đức khó nghèo của Chúa 
Kitô; tiếc rằng những bước đi của họ quá quyết liệt đến độ phủ nhận 
quyền hành của giáo triểu nên bị kết án. Những cuộc Thập Tự 
Chinh tàn sát nhóm Albigeois làm điêu đứng cả miễn Nam nước 
Pháp (1209-1229). Những giàn hỏa thiêu được dựng lên như nấm, 
bắt đầu từ năm 1017. Pháp đình tôn giáo (Inquisition) được Đức 
Giáo Hoàng Gregor IX (1227-1241) thiết lập và kéo dài cho đến 
năm 1821, tức là thế kỷ XIX, mới dứt trong Hội Thánh. Đầu thế kỷ 
ХШ cả miền nam nước Pháp bị tàn sát vì tội đồ lạc giáo: Albigeois, 
Catharer, Waldenser... Trong bối cảnh đó, hai dòng hành khát 
ra đời với cùng một khao khát: Hội Thánh quay về với đức khó 
nghèo của Đức Kitô. 


180 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


Thánh Phanxicô Thành Assisi 


1181 Francesco Bernadone sinh ra tai Assisi mión Umbrien, 

(0193 Nước Y 

kh. 1206 bi truát quyén lành nhàn gia tài 

1209 24 tháng 2, On gọi bước theo Chúa Kitô, khi nghe đoạn 
Mt 10,5t trong nhà thờ Đức Maria của các thiên thân 
(Portioncular) ở Assisi. 
Đức Giáo Hoàng Innocent III (1198-1216) công nhận (bằng 
miệng) cộng đoàn 12 người do Phanxicó thành lập. Luật 
nguyên thủy (thuóng gọi là luật Innocent) bị mát (Dòng Nhất). 

1212 Thành lập Dòng Nhì với Clara tại nhà nguyện San 
Damiano ở Assisi. 

1212 Truyền giáo ở Dalmatien 


1213/1215 Hành trình truyền giáo đi Maroc 
(phải chấm dứt tại Tây Ban Nha vì bệnh) 


1219/1220 Thất bai trong việc đi Ai Cập để cái dao Sultan. 


1221 Thành lập Dòng Ba với Hồng Y Hugolin Von Ostia (sau 
này trở thành Giáo Hoàng Gregor IX 1227-1241). 


1221 Phanxicô trao quyền điều khiển dòng cho Elias Cortona 
1223 29 tháng 11, Công bố luật dòng thứ З (thuong goi là luật 
Honorius = Regula Bullata), được Đức Giáo Hoàng Honorius 
(1216-1227)công nhận 
4 tháng 9, trong một thị kiến trên núi Aluerna, Phanxicô 
lãnh nhận Thánh tích (Stigmata). 
3 tháng 10, Thánh Phanxicô qua đời gần nguyện đường 
Portioncular 
16 tháng 7, Phanxicô được Đức Giáo Hoàng Gregor 1Х 
phong thánh. 


181 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Thánh Daminh 


Dominicus De Guzmán sinh ra tại Caleruega, xü Tây Ban Nha 
Kinh si tai Osma 


Nhóm Katharer (xuất phát từ thủ phú Albi, nén còn được gọi là 
nhóm Albigeois) và nhóm Waldenser hoành hành ở mièn 
nam nước Pháp. 

Tháp tùng đức Giám Mục Diego Thành Osma đi Đan Mạch. 

Đức Giám Mục Diego lập một trụ sở truyền giáo ở 
Prouille miền Toulouse để cải hóa nhóm Albigeois. 


Dominicô lãnh đạo cơ sở này. 

Dưới sự hỗ trợ của giám mục Fulko, Dominicô thành lập 
cộng đoàn thuyết giáo. 

22 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Honorius Ш (1216-1227) 
chấp nhận dòng “Thuuết Giáo". 

Lập dòng tại Paris và Bologna. 

6 tháng 8, Dominicô qua đời tại Bologna 

3 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Gregor IX phong thánh cho 
Dominicó. 


2 -— Je ^. ` . 
Các tu sĩ nổi tiếng của Dòng Da Minh 


Jordan thành Sachsen (+ 1237) 

Albertus Magnus (1193-1280) 
Thomas thành Aquinó (1224-1274) 
Tháy Eckehart (1260-1327) 


Johannes Tauler (+1361) 
Heinrich Seuse (+ 1365) 
Girolamo Savonarola (1452-1498) 
B. de Las Casas (1474-1566) 
Franz, de Vitoria (1483-1560) 


182 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


Melchior Cano (1509-1560) 


Các Giáo Hoàng xuất thân là tu sĩ Daminh 


Innocent V (1276) 
Benedict XI (1304-1305) 


Pius V (1566-1572) 
Benedict XIII (1724-1730) 


4.2 Các Dai Hoc 


Sau một thời gian loan lạc vì cuộc di dân vĩ đại; trí thức cũng 
ngừng trệ từ thế kỷ V đến thế kỷ X. Trong thời gian này, chỉ có các 
dòng tu là trung tâm trí thức. Nhưng bắt đầu vào thế kỷ XI, trí thức 
mới bắt đầu khởi sắc, mang ý nghĩa cho thần học. 


Tổ chức giáo dục thuở ban đầu nằm trong tay các giáo sĩ. Chỉ 
có Hội Thánh được độc quyển văn hóa tinh thần. Nội dung giáo dục 
chỉ là giáo lý, mặc khải và luân lý Kitô giáo. Đại đa số dân chúng là 
thất học. Vào thế kỷ XI, kinh tế công thương nghiệp phát triển, dẫn 
đến sự ra đời của thành thị và tầng lớp thị dân : văn hóa khởi sắc, trí 
thức tăng cao. Trường của Giáo hội không đáp ứng được những yêu 
cầu trí thức, nên các đại học dần dần ra đời. 


Bắt đầu thế kỷ XI, người ta đi tìm lại những tác phẩm của tiền 
nhân, ngoại giáo cũng như các tác phẩm Kitô giáo vào những thế kỷ 
đầu, tác phẩm của các giáo phụ, đặc biệt là của Augustinô. Vào thế 
kỷ ХП, người ta cố gắng giải thích và hòa hợp những khác biệt giữa 
các tác phẩm này. Thế kỷ ХШ, người ta bắt đầu suy nghĩ vë nền 
tảng đức tin (Thánh Kinh và Thánh Truyền) dé có thể hiểu sâu các lý 
luận. Từ đó phát sinh thuật ngữ "Scolasticus" (Kinh Viện), tức là 
người ta cố gắng tạo một cái nhìn thống nhất trong đó khoa học và 


183 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


đức tin, lý trí và mặc khải gặp nhau một cách hòa hợp. 


Từ thế kỷ XI và ХП, đã có những trường học của các tu viện; 
vào thời gian này bắt đầu hình thành những trường học vây quanh 
các nhà thờ chính tòa. Vào khoảng năm 1200, xuất hiện những 
trường học không dính dáng gi đến Giáo hội, goi là “Trường Phó 
Thông” ; dàn dần được gọi là Universitas, nghĩa đen là “Liên Hợp” 
: Đại học là tổ chức liên hợp gồm các đoàn thể sinh viên và giáo sư, 
lập ra để bảo vệ quyền lợi, y như các phương hội của các thợ thủ 
công trong đô thị. Nổi tiếng nhất là Đại học Paris được vua Philippe 
II phê chuẩn qui chế. Sinh viên lập thành 4 Hội đồng hương : 
Normandie, Anh, Gaule và Picardi. Các giáo sư cũng gia nhập các 
tổ chức này. VỀ sau phát triển thành các khoa : nghệ thuật, y học, 
luật và thân học. Phương pháp gồm có : Giảng (lectio), thảo luận 
(disputatio), phân tích, tìm giải pháp và kết luận (determinatio). 


Đại học đầu tiên là Salerne, nổi tiếng về y học từ thế kỷ XI. 
Tiếp đến là Bologne đặc biệt vé ngành luật (1119), Oxford (1133), 
Paris (1215); quan trọng nhất của dai hoc Paris là tường Sorbonne 
(1227) trở thành trung tâm thần học, có thế giá trên toàn Âu Châu. 
Từ thế kỷ ХШ, trường và đại học nở rộ: 


2, 7 


-OY : Padoua, Ravenna 

-б Tây Ban Nha : Salamanque 

- Ó Pháp : Montpellier (Thế kỷ XIV) 

- Ở Bồ Đào Nha : Coimbre 

- Ở Bôhême : Prague 

- Ở Áo : Vienne 

- Ở Đức : Heidelberg, Cologne, Erfurt, Wurztburg. 


Trong các dai học này, người ta phán khoa ra tùy theo món 
184 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 
học và sinh viên theo quốc gia của họ; tất cả đều phải học triết 
học trước khi được nhận vào những cấp cao hơn. Trong phân 
khoa thần học, việc đọc và hoc Thánh Kinh là nén táng cho mọi 
món. Tát cá các món hoc trong thói dai này déu dugc giáng day 
báng tiéng La tinh. 


Đại hoc là nơi đào tạo nhân sự tương lai cho nhiều lãnh vực. 
Hai lãnh vực quan trọng là Giáo hội và chế độ phong kiến. Trước 
tiên các trường học là để đào tạo giáo sĩ, nhưng khi bước sang thời 
kỳ phát triển hơn, thành thị mọc lên và chính quyển phong kiến 
được tăng cường, thì nhu cầu văn hóa cũng được đòi hỏi mở rộng. 
Các trường đại học được phát triển do những đòi hỏi này. Các môn 
học cũng tập trung lại trong sự thống nhất của chúng: 

- Kinh tế nhắm vào gia đình 
- Chính trị nhắm vào triều đình phong kiến 
- Tôn giáo nhắm vào Hội Thánh 

Từ những cái nhìn này, người ta thường đưa ra những tổng hợp 
của từng đại hoc. Các đại học liên kết, trao đối tư tưởng cho nhau, 
trao đổi giáo sư cũng như sinh viên, được kích thích do các Giáo 
Hoàng cũng như Giám Mục địa phương thông minh, các đại học giữ 
một vai trò quan trọng trong việc tạo tư tưởng chung cho Âu Châu 
hơn là tư tưởng cục bộ cho từng quốc gia riêng biệt. 

Vào thế kỷ ХШ, hai dòng hành khát Phanxicô và Daminh mở 
các trường ở Paris và giữ các ghế giáo sư thần học. Đây cũng là thời 
tư tưởng của Aristoteles bước vào Âu Châu nhờ các trung gian Ả 
Rập (Avicenne, Averroès) và Do Thái (Maimonide) cũng như các 
trường dịch thuật của Tây Ban Nha (trường Tolède). 


4.3 Kinh Viện 


185 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

“Kinh viện” được sử dụng để dịch thuật ngữ Scholasticus. 
Người ta hiểu đây là phương pháp giáo dục mang tính chất thần học 
lẫn triết lý được khai triển trong các đại học vừa mới hình thành ở 
thời Trung Cổ, được sử dụng để giải thích nội dung của đức tin. 

Căn bản của Kinh viện chính là việc tim hiểu sự hiệp nhất 
giữa lý trí và đức tin và cũng từ đó đi đến hai nguồn nhận thức: 
lý trí của con người và mặc khải của Thiên Chúa. Lý chứng và phản 
chứng đều được suy luận theo biện chứng phê bình. 

Kinh viện bắt đầu khi cung đình vương quốc Normandie và 
đại học Toledo ở Tây Ban Nha dịch những tác phẩm các triết gia Hy 
Lạp và các tác phẩm ở Byzantin sang tiếng Latinh. Khi các bản dịch 
này được phổ biến rộng rải ở Âu Châu, đã gây nên một phong trào 
say mê triết học. Các giáo sĩ áp dụng Aristoteles để giải thích Mặc 
Khải. Albertô Cả (1193-1280) chú giai toàn bộ tác phẩm 
Aristoteles, qua đó minh chứng : Kitô giáo không đi ngược với lý trí, 
triết học và khoa học tự nhiên. Thánh Thomas thành Aquinô (1225- 
1274) đã áp dụng phương pháp này để biên soạn tác phẩm “$итта 
Theologica” (Tổng luận thần học) gồm 4 phần : 100 chương, giaí 
quyết 1000 vấn đề thần học, bác bó 10.000 lạc thuyết. 

Triết học Kinh Viện chia ra làm hai phái : Duy Danh 
(Nominalismus) và Duy Thực (Realismus). Thuyết Duy Danh cho 
rằng : Khái niệm chung là do tư duy con người sáng tạo ra, là tên 
gọi của các vật thể riêng lẻ. Các vật thể riêng lẻ có trước khái niệm 
chung. Thuyết Duy Thực cho rằng trước khi có một vật thể nào đó, 
thì khái niệm về vật thể ấy phải có trước trong tư duy của con người 
: khái niệm chung có trước, các vật thể có sau. Như thế thuyết Duy 
Thực mang tính cách Duy Tâm và Duy Danh có tính Duy Vật, nên 
thường bị Giáo hội kết án. 

Cả thành quả của Kinh viện là kết quả của cuộc đấu tranh 

186 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 
giữa những dan sĩ dòng Phanxico, đại diện cho thuyết Platonismus - 
Augustinismus và dan sĩ dòng Dóminicó, đại diện cho thuyết 
Aristotelismus, với những gương mặt lớn nhu Albertus Magnus và 
học trò của ngài là Thomas thành Aquinó. 


Kinh viện thời Trung cổ là khâu giao lưu không thể thay thế 
được của gia tài tâm trí của thời cổ và của cả Ả Rập - Hồi Giáo. 
Kinh viện là điểm căn bản cho triết và thần học Kitô giáo kéo dài 
cho đến ngày hôm nay. 


Tiën Kinh viện (800-900) Johannes (Scotus) Eriugena 


Sơ Kinh viện (1000-1200) Anselm thành Canterbury 
Peter Aberlard 

Trung Kinh viện (1200-1280) Albertus Magnus 
Thomas thành Aquinó 
Bonaventura 

Hậu Kinh viện (1280-1400) Duns Scotus 
Thầy Eckehart 
William Ockham 


4.3 Phong trào *Thán Bf" 


Thuật ngữ Mystik, xuất phát từ Hy ngữ *Muo" có nghĩa là tôi 
đóng lại, tôi nhắm mắt lại để chìm đắm vào trong sâu kín của tôi. 
“Thân bí”, ngày nay được hiểu là những cảm nghiệm vé thực tại 
Thần linh siêu việt. Ở đây nhằm vào những hiện tượng có thể kiểm 
chứng được ở những tôn giáo cao độ. 

Thân bí được cảm nghiệm như là một hông ân Thiên Chúa 
ban tặng cho từng cá nhân. Linh hồn lĩnh nhận ân huệ đó nhưng 
phái chuẩn bị và tu luyện. Thần bí Kitô giáo ghi đậm nét qua cảm 


187 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
nghiệm về nhiệm hiệp của người được cứu độ, kết hợp với Đức Kitô 
đã nhập thể, đã tử nạn và đang vinh quang. 

Việc nhiệm hiệp với Đức Kitô ở tại thế chỉ là ý hướng cũng 
như cảm nghiệm một cách không trọn vẹn về trực kiến và nhiệm 
hiệp với Thiên Chúa mà con người được cứu độ sẽ được thông ban 
cách trọn hảo ở thời vĩnh cửu. 


VÀI NHÀ THÂN HỌC KINH VIỆN VÀ THẦN BÍ NỔI TIẾNG 
THỜI TRUNG CỔ TỪ NĂM 1000 ĐẾN NĂM 1400 


Anselm thành Canterbury 
Peter Abelard 

Bernhard thành Clairvaux 
Hildegard thành Bingen 
Albertus Magnus 

Mechtild thành Magdeburg 
Bonaventura 


Thomas thành Aquinó 


Mechtild thành Hackeborn 
Gertrud Cá 

Thày Eckehart 

Duns Scotus 

William Ockham 
Heinrich Seuse 

Johann Tauler 

Birgitta của Schweden 
Catharina thành Siena 


1033 - 1109 
1079 - 1142 
1090 - 1153 
1098 - 1179 
1193 - 1280 
1212 - 1280 
1221 - 1274 
1224 - 1274 
1241 - 1299 
1256 - 1302 
1260 - 1327 
1266 - 1308 
1280 - 1349 
1295 - 1366 
1300 - 1361 
1303 - 1373 
1347 — 1380 


II. MƯỜI CÔNG ĐỒNG CHUNG THÓI TRUNG cổ 
Những Công đồng chung thời Trung Cổ đều họp bên phương 


188 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 
Tây. Lý do là cuộc ly khai đã tách hai Giáo hội Đông và Tây 
Phương càng ngày càng xa nhau. 

Có thể nói, những công đồng này giải quyết các vấn để gay 
cấn chính trị của thời đại, giải quyết những khó khăn thực tế mà 
Giáo hội gặp phải. Nhưng sau lưng tất cả vẫn là vấn để cố gắng tạo 
lại sự hiệp nhất với Giáo hội Đông phương. 


IX. CÔNG ĐỒNG LATRAN I 


1123 (18.3-6.4) Công đồng Latran I họp ở Roma dưới trào 
Giáo hoàng Calixt II (1119 - 1124) 


Chủ dé: Xác nhận thỏa hiệp được ký kết ở Worms 
vào năm 1122 


Từ thời Constantin, Giáo hội được công khai hóa và được công 
nhận như các tôn giáo khác. Tiếp đó hoàng đế đã sử dụng những 
người lãnh đạo Giáo hội như nhân viên của mình trong việc quản trị 
đất nước. 


Chính hoàng đế bổ nhiệm Giám mục để chăm sóc linh hồn và 
cai quản thành thị, làng mạc, như các tỉnh trưởng, thị trưởng... 
Quyên bổ nhiệm nằm trong tay hoàng đế, và khi bổ nhiệm nhu thé, 
vị giám mục phải thể hứa trung thành với hoàng đế. 

Cuộc di dân tạo thành những nước mới; các vị vua mới cũng 
học đòi bắt chước các hoàng đế La mã. Quyển bổ nhiệm các Giám 
mục nằm trong tay các vua. Từ xưa đến nay người ta vẫn coi việc bổ 
nhiệm này là đương nhiên. 

Cuộc canh tân Cluny đòi các dòng tu phái tách khói thế 
quyển, chỉ tùng phuc Đức Giáo Hoàng mà thôi. Dần dần cuộc canh 


189 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
tân này tạo ý thức phân biệt giữa thần quyền và thế quyền. Và thế 
là bắt đầu trận chiến về quyên bổ nhiệm giám muc. 

Năm mươi năm tranh chấp về quyền bổ nhiệm làm cho ai nấy 
thấm mệt. Người ta dần dần phân biệt được thế quyển và thần 
quyền ở nơi chức Giám mục. Dựa trên căn bản này, Nhà Nước và 
Giáo hội đã đi đến thỏa thuận và ký kết Hiệp ước ở Worms, giữa 
Đức Giáo Hoàng Calixt II (1119-1124) và Hoàng Đế Heinrich V 
vào ngày 29.0.1122: 


Về mặt Giáo hội. 
a) Các Giám mục và các đan viện phụ hoàn toàn do Hội thánh 
tự do chọn và phong chức. 


b) Khi phong chức, Hội Thánh trao cho Tán giám mục nhẫn và 
gậy, biểu trưng cho thần quyền. 


Về mặt nhà vua 


a) Hoàng đế trao thế quyển cho Giám mục, phải cử hành trước 
nghi thức phong chức thánh. Khi nhận lãnh thế quyền, Giám 
mục tuyên thệ trung thành với nhà vua. 


b) Khi trao chức vụ thế quyền, Hoàng Đế chỉ trao cây trượng 
(chứ không được phép trao nhẫn và gậy). Cây trượng biểu 
trưng cho thế quyền. 

Một năm sau ngày ký kết hiệp ước Worms, Đức Giáo hoàng 
Calixt II cho triệu tập Công Đồng chung tại Roma họp trong nhà thờ 
Latran, xác nhận lại một lần nữa giá trị của bản hiệp ước cho toàn 
cả Giáo hội. 


190 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


X. CÔNG ĐỒNG LATRAN II 


Tháng 4, Công đồng Latran II tại Roma dưới trào 
Đức Giáo hoàng Innozenz II (1130-1143) 


chấm dứt cuộc ly khai của phản Giáo hoàng Anaklet II, 
chống lại tội mại thánh. 


Hai dòng họ Pierleoni và Frangipani khuynh đảo cá giáo triều. 


Ngày 13.2.1130 Đức Giáo hoàng Honorius qua đời. Hồng y 
Petrus Pierleoni muốn bất cứ giá nào mình cũng phải làm Giáo 
hoàng và gây nên sự lộn xộn ở Roma. Chính vì thế, 16 hồng y, đa 
số gốc Pháp, đã vội vàng bầu ứng viên của nhà Frangipani là 
Gregor Papareschi lên ngôi Giáo hoàng lấy niên hiệu là 
Innozenz II (1130- 1143). Sau đó, 20 hồng y khác chịu ảnh hưởng 
của nhà Pierleoni đã bầu Petrus Pierleoni lén làm phán Giáo 
hoàng lấy hiệu là Anaklet II. 


Anaklet nhờ sự giúp đỡ của thân nhân khống chế cả Roma, 
lấy được lòng vua Roger của xứ Sicile. Nên Đức Giáo hoàng 
Innozenz II phải bó Roma chạy trốn sang Pháp. 


Năm 1138 Anaklet qua đời. Đức Innozenz trở về 
Roma,buộc phải minh chứng sự hợp pháp của mình, sau đó ngài 
mới được tự do. Ngài triệu tập Công Đồng chung kết án cuộc ly 
khai của Anaklet. 


191 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


XI. CÔNG ĐỒNG LATRAN III 


1179 5 đến 19 tháng 3, Công đồng Latran III họp tai Roma 
dưới trào Đức Giáo hoàng Alexander III (1159-1181). 


Chủ dë: - Loại hai phản Giáo hoàng Calixt III và Pascalis II 
- Canh tân việc bầu cử Giáo hoàng (chỉ có hồng у mới cô 
quuền bàu cử -Người được bầu phải hội đủ 2/3 tống số phiếu). 


Friedrich I Barbarossa, Hoàng đế nước Đức muốn thống trị cả 
nước Ý, tiêu diệt nước Tòa Thánh và làm chủ cả ngôi Giáo hoàng. Vua 
không chấp nhận tân Giáo hoàng Alexander II, đuổi Ngài khỏi Roma 
và đặt phản Giáo hoàng Victor IV (1159-1164); (tiép theo là Paschalis III 
1164 - 1168 , Calixtus III 1168 - 1178, Innozenz III 1179 - 1180) 

Nhà vua bi Düc Giáo Hoàng ra va dút phép thóng cóng, nhung su 
kiện này không gây ảnh hưởng gi lớn, chỉ vi quyển này đã bi lạm dụng. 

Đức Giáo hoàng có được nhiều hỗ trợ: 

- Cơn dịch tễ ở Roma đã giết chết nhiều lính của nhà vua. 

- Liên minh của các tỉnh Lombardi ủng hộ Đức Giáo hoàng. 

Cuối cùng cháu của vua cũng phản bội, không đem quân tiếp 
viện nên vua đã bị thất trận ở Legnano (1176). 

Tất cả đã buộc ông phải ngồi lại ký kết thỏa ước với Đức Giáo 
hoàng tại Venise năm 1177: 

* Công nhận Đức Alexander Ш là Giáo Hoàng của toàn Hội Thánh. 

* Phải loại bó tất cả phản Giáo hoàng; 

* Phải từ bỏ chuyện đòi hỏi đặt quyền hành của mình trên 

ngôi Giáo hoàng. 

Đức Giáo hoàng đã chiến thắng. 

Công đồng chung Latran III được triệu tập để công bố 
chiến thắng này. 


192 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


ХП. CÔNG ĐỒNG LATRAN IV 


1215 11 đến 30 tháng 11, Công đồng Latran IV họp tại 
Roma dưới trào Giáo hoàng Innozenz II (1198 - 1216) 


Chủ dé: - Chống bè rối Waldenser và Albigenser 


- Thập tự Chinh 
- Transsubstantiatio nơi Thánh Thể 
- Luật xưng tội hằng năm và rước lễ mùa Phục sinh 


Công đồng Latran Ш đã tuyên án với уа tuyệt thông cho nhóm 
Katharer (едт các nhóm nhỏ như Albigenser, Waldenser, Brabazonen...). 
Cũng ra vạ tuyệt thông cho tất cả những ai tiếp xúc, buôn bán hay giúp 
đỡ các kẻ lạc giáo này. Tài sản người bị kết án sẽ bị tịch thu. 


Công đồng Latran IV ra lệnh: 

- Phải tố giác và trừng phạt những kẻ lạc đạo 

- Hình phạt đầu tiên là phải tịch thu gia sàn 

Và đòi buộc các công nhân viên nhà nước phải tuyên thệ, 
ao ước tống cổ những người lạc đạo ra khỏi lãnh địa của mình. 

Những xác định về Tòa tín án (Inquisitio) của Giám mục được 
củng cố thêm và quyết liệt hơn. Công đồng thưởng cho những người 
chống các bè rối quyền ưu tiên như các chiến sĩ tham gia Thập tự Chinh. 

Công đồng đưa ra một tín biểu lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ 
"Transsubstantiatio" (Biến Thể) trong giáo lý Bí tích Thánh Thé: trong 
Thánh lễ, qua lời truyền phép của Chủ tế, Bánh và Rượu trở nén Mình 
và Máu Chúa Kitô. Cái mà chúng ta thấy dưới dạng bánh và rượu, không 
còn là bánh và rượu mà là Mình Máu Chúa. Bánh truyền phép đặt trong 
hào quang hay được mang di kiệu chính là Mình thật của Chúa Kitô. 

Dựa theo giáo thuyết này thì từ nay, vì sợ có sự rơi rớt, nên 
công đồng không còn cho giáo dân rước Máu Thánh nữa. 


193 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


ХШ. CÔNG ĐỒNG LYON I 


1245 28 tháng 6 dénl7 tháng 7, Công đồng I họp ở Lyon 
(Pháp) dưới trào Đức Giáo hoàng Innozenz IV (1234-1254) 


Chủ dé: Һа bệ và ra va tuyệt thông cho 
Hoàng đế Friedrich II (1215-1250) 


Đức Giáo hoàng Gregor IX (1227-1241) ra vạ tuyệt thông lần 
thứ nhất cho Friedrich II, vua nước Đức, vì đã không giữ lời hứa tổ 
chức Tháp tự Chinh vào ngày 10.10.1227. Để trả lời, hoàng đế đuổi 
Đức Giáo hoàng ra khỏi Roma. 


Nhưng vì chính trị, ông phải tổ chức một cuộc Thập Tự Chinh 
giả: quân đội lên đường, nhưng một lúc lại quay trở về. Khi trở về ông 
được ký hòa ước với Đức Giáo hoàng tại San Germano vào năm 1230. 

Khi dân Lombarden nổi loạn, ông cho dẹp tan và thần phục 
tất cả đất Ý, bắt dân Roma phải tuyên thệ trung thành với ông. Thế 
là ông bị vạ tuyệt thông lần thứ 2 vào năm 1239. Hoàng đế ra lệnh 
bao vây nước Tòa Thánh. Đức Giáo hoàng tử thủ ở Roma. Ngày 
21.8.1241 Đức Giáo hoàng qua đời. 

Đức Giáo hoàng Innozenz IV (1243-1254) chờ đợi sự hối cải 
của hoàng đế, nhưng thất bại. 

Đêm 28 rạng 29.6.1244, Đức Giáo hoàng phái trốn khỏi 
Roma, sang Pháp. 

Ngày 28.6.1245, Ngài khai mạc Công Bóng chung tai Lyon 
lần thứ nhất. 

Ngày 17.7, xử tội hoàng đế Freidrich II vì không giữ lời 
tuyên thệ, phá hoại hòa bình, bị nghi ngờ là rối đạo. Từ nay ông bị 
hạ bệ không được coi là vua Đức và là hoàng đế La mã nữa. 


194 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 


XIV. CÔNG ĐỒNG LYON II 


1274 7 tháng 5 đến 17 tháng 7, Công đồng Lyon II dưới trào 
Đức Giáo hoàng Gregor X (1271-1276) 


Chü dé: - Nói qui báu Giáo hoàng 
- Hiệp nhất với người Hy lap 
- Thập tự Chinh 


Sau cái chết của Đức Giáo hoàng Clemens IV vào ngày 
29.11.1268, gần ba năm trời, 18 vị hông y họp nhau ở Viterbo mà 
không thể nào đi đến thỏa thuận bầu một vị Giáo hoàng mới. Để bắt 
buộc các ngài đi đến quyết định, nhân dân thành Viterbo đã cho giỡ 
tất cả mái ngói nơi các ngài hội họp, cho mưa nắng cứ tuôn vào. 

Cuối cùng ngày 1.9.1271 tất cả đều đồng ý bầu Tebaldo 
Visconti làm Giáo hoàng lấy niên hiệu là Gregor X (1271-1276). 
Gregor không phải là hổng y, nhưng chỉ là Tổng phó tế 
(Archidiakon) ở Luttich. Lúc người ta bầu, ngài còn ở Akkon bên 
Thánh địa, mãi đến ngày 27.3.1272 mới đăng quang. 

Đức Giáo hoàng Gergor X đã cho triệu tập Công Đồng chung 
họp tại Lyon. Ngày 7.5.1274 Công Đồng được khai mạc. 

a) Sắc lệnh “Ubi Periculum" thành luật Conclave, mục đích 
ngăn chận sự trống ngôi Giáo hoàng quá lâu: Sau cái chết của Giáo 
hoàng thi chỉ được phép trong vòng 10 ngày để chờ những hóng y 
vắng mặt. Sau đó phải họp. Khi họp, các ngài phải cùng trú ngụ 
trong một phòng to (Conclave), cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, 
không được phép gởi hay nhận thư từ cũng như sứ giả. Nếu trong 
vòng ba ngày mà cuộc bầu cử bất thành, thì trong vòng năm ngày 
sau, mỗi bữa cơm các hông y chỉ được dọn một món ăn thôi. Quá 
hạn năm ngày này, thì chỉ còn có bánh và nước. Cứ thế cho đến khi 
chọn được Đức Giáo Hoàng mới. 

195 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

b) Việc cố gắng hiệp nhất với Đông phương bất thành. Vì 
phương Tây hỗ trợ cho Thập tự Chinh và Thập tự Chinh đã tàn phá 
Constantinople. 


с) Để giúp phương tiện tổ chức một cuộc Thập tự Chinh giải 
phóng Thánh địa, Đức Giáo hoàng kêu gọi đóng góp: 1/10 lợi nhuận 
của các nhà thờ trong năm và thời gian đóng góp là 6 năm. Trong 
phiên họp thứ hai ngày 18.5, tất cả nghị phụ đều đồng ý. Cuộc Thập 
tự Chinh mới chưa chuẩn bị xong thì thành Akkon, thủ phủ cuối 
cùng của quân Thập tự, bị rơi vào tay địch ngày 18.5.1291. Chấm 
dứt hẳn phong trào Thập tự Chinh. 


XV. CÔNG ĐỒNG VIENNE 


1311-1312 Công đồng chung Vienne dưới trào Giáo hoàng 
Clemens V (1305-1314) 


Chủ dé: - Chấm dứt Tăng Đoàn Đền Thờ 
- Tranh luận về sự khó nghèo 
- Canh tân Hội thánh 


Philipp IV Đẹp trai, vua nước Pháp, muốn đánh thuế cao tài 
sản Giáo hội. Đức Giáo hoàng Bonifaz VIII ngày 25.2.1296 ra 
sắc chỉ “Clericos laicos” cấm ngặt, không có lệnh Ngài, không ai 
được cắt xén tài sán của Giáo hội, bất tuân sé bi va tuyệt thông. 

Philipp chống đối và bị vạ tuyệt thông, nhưng trước đó, vua sai 
Guillaume de Nogaret và Sciarra Colonna bắt cóc Giáo hoàng. Dân 
chúng giải vây được nhưng vài tuần sau Đức Giáo Hoàng Bonifaz 
УШ qua đời. 

Đấng kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Benedikt XI (1303-1304) 

196 


BÀI 8 : NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CÓ 
chỉ nhẹ nhàng ra vạ tuyệt thông cho Nogaret và Colonna. Vua 
Philipp lại đòi buộc phái triệu tập công đồng chung lên án Đức Giáo 
hoàng Bonifaz УШ là rối đạo, nhưng Đức Giáo hoàng không chấp 
nhận. 


Ngày 7.7.1304 Đức Giáo hoàng Benedikt thinh linh qua 
đời ở Perugia. Người ta bầu người kế vị là Đức Giáo hoàng Clemens 
V (1305-1314). Ngay ngày lễ đăng quang ở Lyon, vua Philipp đòi 
buộc Giáo hoàng phải kết án Đức Bomifaz là kẻ rối đạo và phải 
chấm dứt Tăng đoàn Đền thờ. Và lời đòi buộc này cứ lặp đi lặp lại 
mãi. 


Cuối cùng Đức Giáo hoàng phải chiều theo ý vua triệu tập và 
khai mạc công đồng chung ở Vienne ngày 16.10.1311. Vienne là 
thành phố nằm ở phía nam Lyon, nước Pháp, độ 100 km (đừng lộn 
với Vienne, thủ đô nước Áo). 


а) Ván dé Đức Giáo boàng Bonifaz VIII 


Vua Philipp yêu cầu phái đào mồ Đức Giáo hoàng Bonifaz, 
cho thiêu đốt thi hài của Ngài như một kẻ rối đạo. Nhưng công 
đồng xác định rõ ràng niềm tin chân chính của Đức Giáo hoàng. 
Và cũng không lên án những lời mạ ly của vua. 


b) Vấn dë tăng đoàn Dén Thò. 


Việc phế bó Tăng đoàn Đền Thờ được quyết dinh ở phiên hop 
thứ hai của công dóng vào ngày 3.4.1312. Tài sån của dòng không 
trao lại cho nhà vua như ông đòi hỏi, nhưng trao lại cho dòng 
Johannes. 


197 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


XVI. CÔNG ĐỒNG CONSTANZ 


5.11.1414 - 24.4.1418 
Công đồng Constanz (Thuy si - Đức) dưới trào Đức 
Giáo hoàng Gregor XII (1406-1415) và Dúc Giáo 
hoàng Martin V (1417-1431) 
Chú dé: - Chấm dứt cuộc dai ly khai ở Tây phuong (1378- 1415). 
- Két án Johannes Hus. 


- Sắc chỉ vé uu quyền của Công Bóng và vé sự hội họp 
thường xuyên của công đồng sau 5, 7 và cuối cùng là 
10 năm. 


- Hiệp ước với năm quốc gia dự Công Đồng (Đức, Pháp, 
Y, Tây ban Nha, Anh). 


Gần 70 năm lưu đày ở Avignon (1309-1377) thì Giáo hội lại 
rơi vào cuộc ly khai ở Tây phương (1378-1418). 


Ngày 17.1.1377, Đức Gregor XI (1370-1378) bó Avignon 
trở về Roma. 


Ngày 26.3.1378, Ngài qua đời. 

Ngày 8.4.1378, các hông y bầu được Tán Giáo hoàng lấy 
niên hiệu là Urban VI (1378-1389). Các hồng y Pháp bầu phán 
Giáo hoàng Clemens УП. 

Ngày 20.9.1378 phán Giáo hoàng và giáo triểu của mình 
dài vé Avignon. 

Sau bao nhiêu lần thất bai trong cuộc hòa giải giữa hai 
Giáo hoàng, 13 hông y của hai phe hop tại Livorno ngày 
15.3.1409 triệu tập một Công Đồng chung họp tại Pisa để giải 
quyết vấn đề đại ly giáo này. 


198 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG РОМС THỜI TRUNG CỔ 


Trong thời gian này, về ngôi vị Giáo Hoàng chính thức 
chúng ta có: 


Urban VỊ (1378-1389) 
Bonifaz IX (1389-1404) 
Innocent VII (1404-1406) 
Gregor XII (1406-1415) 


Bén Phán Giáo Hoàng có: 


Clemens VII (1378-1394) 
Benedict XIII (1394-1417) 


b) Công đồng Pisa (1409): Ba Giáo boàng thay vi раі! 

Ngày 25.3.1409 khai mac cóng dóng Pisa duói su hién dién 
của 24 hồng y, 4 thượng phu giáo chủ, 90 giám muc, 200 dan viện 
phụ và 13 đại diện của các đại học. Công đồng cũng có mời hai vị 
Giáo hoàng Gregor XII và Benedikt XIII (1394-1417) nhưng cả 
hai đều không đến. Công đồng đã lên án cả hai là những người ly 
khai cố chấp, là kẻ lạc đạo, và hạ bệ cả hai vào ngày 5.6.1409. 

Vào phiên họp thứ 8 và thứ 9 Công Đồng đã xác dinh: Đại Công 
Đồng đại diện cho toàn Giáo hội (thuyết Conciliarismus). Công Đồng 
đã bầu một Đức Giáo hoàng mới là Alexander У (1409-1410). 


с) Công Đồng Constance (1414-1418) 
- Vi Giáo Hoàng của Công Đồng Pisa không thọ mấy: Đức 


Alexander V (1409-1410); các Hồng у của Công Đồng Pisa bầu 
lên Đức Giáo hoàng mới lấy hiệu là Gioan ХХШ (1410-1415) 


- Vua Sigismund và Đức Giáo hoàng Johannes XXIII 
(1410-1415) triệu tập công đồng Constanz (1414-1418): coi 


199 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Công Đồng Constanz nhu là tiếp nối của Công Đồng Pisa. 
Đức Giáo Hoàng Gioan ХХШ hy vọng, người ta sẽ chấp nhận 
cho Ngài giữ địa vị Giáo Hoàng cách chánh thức. 
Vài tháng sau ngày khai mạc, tình thế bất lợi cho ngài : giữa 
Công Đồng người ta tố cáo về đời sống bê bối và tội mại thánh... 


- Ngày 20.3.1413 ngài cải trang và trốn đi. 

- Ngày 17.5 bị bắt và 

- Ngày 29.5 bị hạ bệ. 

- Ngày 4.7.1415 Đức Giáo hoàng Gregor XII (1406-1415) gởi 
sứ giả là Malatesta Van Rimini trao lại cho Công Đồng bản 
tuyên bố từ chức của ngài. 


Công đồng yêu cầu Đức Giáo hoàng Benedikt ХШ cũng nên từ 
chức; tất cả đều thất bại. Ngài rút về lâu đài Peniscola ở gần Valencia. 
Công đồng đã kêu án Ngài trong phiên họp thứ 27 về tội cố chấp không 
chịu từ chức. Ngày 26.7.1417 công đồng đã hạ bệ ngài. 


d) Cuộc bầu cit Đức Giáo boàng Martin V (1417-1431) 

Ngày 9.10.1417 Công đồng chấp nhận sắc lệnh "Frequens" 

trong đó xác định Công Đồng chung là một định lệ thông thường của 

Giáo hội và tró thành cơ quan giám sát trên cả ngôi giáo chủ. 

Công Đồng tới sẽ họp 5 năm sau; Công Đồng tới nữa sẽ họp 7 năm 

sau ngày kết thúc Công Đồng trước. Từ đó theo định kỳ là 10 năm 

họp một lần. Nếu sắc lệnh này được thi hành thì Công Đồng chung 

sẽ trở thành định lệ và tư tưởng Đại Công Đồng sẽ thống trị Giáo hội. 

- Ngày 8.11.1417, cuộc bầu cử bắt đầu. 

- Ngày 11.11.1417, Hóng y Oddo Colonna được bầu làm 

Giáo hoàng lấy niên hiệu là Martin V. Và nhu thế dai ly khai ở 
Tây phương mới hoàn toàn chấm dứt. 


200 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG РОМС THỜI TRUNG CỔ 


ХУП. CÔNG ĐỒNG BASEL 


1431-1447 Công đồng chung ở Basel (Thụy sĩ) Ferrara - Florenz - 
Roma (Ý) dưới trào Giáo hoàng Eugen IV (1431-1447). 


Họp ở Basel (1431-1433) 
Chủ đề: - Chống nhóm Hussiten 
- Hòa bình cho nhân дап 
- Canh tân Giáo hội 
Họp ở Ferrara (1438) 


Họp ở Florenz (1439-1442) 
Hiệp nhất với người Hy lạp (6.7.1439) 
Hiệp nhất với người Armeni (22.11.1439) 
Hiệp nhất với người Jacobite (4.2.1442). 


Họp ở Roma (1442-1447) 


a) Công đồng Constanz đưa ra sắc lệnh “Frequens” xác định, 
năm năm sau sẽ có một công đồng, tiếp đó bảy năm và từ đó theo 
định lệ là mười năm. VỊ trí được xác định là Pavia. 


Công đồng Pavia khai mạc năm 1423, nhưng vì bệnh dịch nên 
phải dời về Siena. Công đồng Pavia xác định, 7 năm tới sẽ họp tại địa 
điểm là Basel. Đức Giáo hoàng Martin V xác nhận những quyết nghị 
của công đồng. Вау năm sau, ngài đã triệu tập một công đồng ở Basel. 

b) Ngày 23.7.1431 khai mạc công đồng Basel. Hoàng đế đông 
phương Johannes VIII Palêologus bị người Hồi giáo Osmanen bao vây 
tứ phía, phải cầu cứu Âu Châu, chấp nhận điều kiện sẽ giao hòa với 
Roma về vấn dë tôn giáo. Chỉ yêu cầu dời Công Đồng về nơi khác. 

Ngày 18.9.1437 Giáo hoàng tuyên bố giải tán Công Đồng 
Basel và triệu tập một Công Đồng hiệp nhất ở Ferrara. 


201 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

с) Công đồng hiệp nhất với người Hy lạp khai mạc ngày 
9.4.1438 dưới sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, của Hoàng đế 
Đông phương, Thượng phụ giáo chủ Constantinopel... 


Trước khi đạt tới kết quả, Giáo hoàng thấy vấn để tài chánh 
cho Công Đồng, đi đến chỗ khủng hoảng. Ngài phải đài thọ cho trên 
700 người Hy lạp dự Công Đồng. Như thế bắt buộc ngài phải nhận 
để nghị của thành Florenz, dời Công Đồng về đó ngày 16.1.1439 

d) Ó Florenz người ta tranh luận dữ dội về sự khác biệt giữa 
niềm tin của Đông và Tây. Cuộc hiệp nhất đã không thành tựu, 
chỉ vì sự chống đối của hàng giáo sĩ Hy lạp còn to lớn hơn là sự lo 
sợ trước người Osmanen. Khi Mehmed vào năm 1453 chiếm 
Constantinopel thì phương Tây không giúp đỡ gi cá. 


e) Ngày 22.11.1439 Công đồng ký kết hiệp nhất với người 
Armenie, cũng nhu sau này năm 1442 ký kết với nhóm Jacobite 
theo Nhất Tính Thuyết. Nhưng không đi đến kết quả nào khá quan. 


Ngày 24.2.1443 Công đồng quyết định đời vé Roma và 
tháng 9 năm đó bắt đầu họp tại Roma (1443-1447). 


ХУШ. CÔNG ĐỒNG LATRAN V 


10.5.1512 - 16.3.1517 
Công đồng Latran V 
Dưới trào Đức Giáo hoàng Julius II (1503-1513) 


và Đức Giáo hoàng Leo X (1513-1521) 
Chủ dé: - Phủ nhận thuyết Dai Công Đồng 
- Canh tân Giáo hội. 


202 


BÀI 8: NHỮNG CÔNG РОМС THỜI TRUNG CÓ 


a) Đức Giáo hoàng Julius II muốn phát triển nghệ thuật và khoa học. 


Nhờ sự trợ giúp của Michelangelo và Rafael, Ngài đã làm đẹp 
Roma và bắt đầu xây dựng Đại Thánh Đường Phêrô theo dó án của 
Bramante. 


Nhờ sự cộng tác của người Thụy sĩ ngài đã đuổi được người 
Pháp ra khỏi đất Ý. 


Vào năm 1511 có năm hông y triệu tập một Công Đồng chung 
ở Pisa, nhưng chỉ có 30 giám mục Pháp tham dự. Công đồng theo 
vết của Pisa cũ, cách chức Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng kết án 
Công Đồng này là phản động, cách chức các hồng y tham dự và ngài 
triệu tập một Công Đồng chung về Latran. 


b) Công tác đầu tiên của Công Đồng là kết án phán Công 
đồng Pisa, được giải quyết rất nhanh, ngay trong phiên họp thứ hai 
và thứ ba ngày 17.5 và 3.12.1512. 


Vấn nạn gây cấn nhất của công đồng vẫn là câu hỏi: người ta 
thực sự muốn và có can dám để canh tân Giáo hội hay không ? Công 
đồng thấy đó là nhu cầu sống còn của Giáo hội, thế nhưng vẫn chưa 
dứt khoát. 


Công đồng tranh luận rất nhiều về đặc ân của các Tăng đoàn 
hành khất. Lên án gắt gao về nhiều tệ nạn, tỉ như một cá nhân giành 
quá nhiều quyền lợi trong Giáo hội, việc chênh mảng trong vấn dé 
cư trú tại nhiệm sở theo luật định... 

Công đồng Latran V tuyên bố bế mạc ở phiên họp thứ 12 vào 
ngày 16.3.1517. Vào ngày 31.10, cũng vào trong năm đó 1517, 
Luther đã treo 95 luận để của ông trước cửa Đại giáo đường ó 
Wittenberger. 


203 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 
XIX. CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO (1545-1563) 


Trong bài này chúng ta sẽ lần lượt nhìn những điểm chính sau đây: 


1. Thuyết Nhân Bản và thời Phục Hưng 

2. Các nhân vật tiền Cải Cách 

3. Tình trạng nước Đức trước thời Cải Cách 
4. Matrin Luther và cuộc Cải Cách ở Đức 
5. Các nhà Cải Cách khác 

6. Công đồng Triđentinô 

7. Cuộc canh tân trong Hội Thánh 


1. THUYÊT NHÂN BẢN VÀ THỜI PHỤC HƯNG 


Nếu nhìn bối cảnh Аи Châu vào thời phát sinh Văn hóa Phục 
Hưng, chúng ta phải công nhận rằng, trong thời gian này, văn hóa 
Аи Châu nằm trong tay một mình Giáo hội và phương phát ưu tuyển 
là triết học Kinh Viện : khoa học và triết học phải là đầy tớ cho thần 
học. Thêm vào đó, quan niệm về tội đã làm cho thời Trung Cổ 
mang một dấu ấn thật tâm tối, kém theo các phương thức đền tội 
khủng khiếp. Giáo hội bảo vệ giáo lý, nên buộc lòng phải đè bẹp 
mọi tư tưởng xa rời Thánh Kinh, xa rời Hội Thánh . Giáo hội độc 
tôn, nhưng tiếc răng không sẵn sàng để nhìn dấu chỉ thời đại : thế 
giới Âu Châu bị đè bẹp và nằm chết cứng trong khuôn khổ của Hội 
Thánh . Nay dần dàn tỉnh thức, muốn bước vào một bầu trời rộng 
hơn là Hội Thánh ; đồng thời Chủ Nghĩa Quốc Gia đã hình thành và 
mỗi nước để cao tiếng địa phương của mình, thoát ra khỏi tiếng 
Latinh. 


204 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 

Các dai hoc dàn dán thoát khói tay Giáo hói, thoát khói ánh 

hưởng Kitô giáo khó hanh của thời Trung Cổ. Cũng như công cuộc 

đô thị hóa, những nông dân tự do, những nhà thương mại độc lập, 

cũng như các ngành nghề tạo lập thương hội... tách dần khỏi các 
lãnh chúa, đòi quyển độc lập vé kinh tế và chính trị. 


Các cuộc phát kiến của Bô và Tây ban nha, tiếp đến là làm 
được máy in do Gutenberg vào năm 1450. Sách vở trở nén phổ biến 
hơn, chứ không còn là đặc quyền của kẻ giàu và trí thức nữa. Vë 
văn hóa từ thế kỷ ХШ, người ta khám phá ra cái độc đáo trong triết 
học Aristoteles, cũng như các tác phẩm của Hy Lạp, văn học cổ của 
La mã... tóm lại là văn hóa “ngoại giáo”, chưa biết Kitô giáo là gì. 
Trong văn hóa ngoại giáo này, người ta khám phá ra một sự vui tươi 
hơn là xã hội Kitô giáo luôn làm cho con người sợ sệt trong tội. Từ 
cái nhìn này, thuyết Nhân Bản và Phục Hưng ra đời. 


а) Pac Hang (renaissance) 


Bán thân danh từ này đã có một ý nghĩa chiến đấu rõ rệt. 
Phương Tây bàng hoàng và kinh ngạc trước những di sản văn 
hóa của thời Cổ Đại Hy Lạp và La mã vừa được phát hiện. 
"Trong những cuốn sách viết tay còn cứu vớt được sau khi nén 
văn minh Byzance dá sụp đổ; trong những pho tượng thời có đại 
được khai quật từ những đống đổ nát ở La Mã, người ta thấy cả 
một thế giới mới lạ... những hình thức chói lòa đánh tan những 
bóng tối của thời Trung Cổ. Con người nhu bừng tỉnh, muốn 
“Tái Sinh” lại nën văn hóa cổ. Theo họ, Trung Cổ như là một 
nên văn hóa chét”. Tuy vậy, bán thân danh từ “Phục Hưng” 
vẫn chưa nói hết được tính chất và nội dung cửa thời ky lich sử 
này, một thời kỳ đưa đến một bước ngoặt vĩ đại. Thật vậy, 
không phái con người muốn sống lại cuộc sống của người xưa, 


205 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

cho dù người cổ đại Hy Lạp, La Mã đã sáng tạo được một nền 
văn hóa cuc ky хап lan. Con người thời Phục Hung chỉ muốn 
làm sóng lại những tinh hoa của nén văn hóa đó, một nền văn 
hóa ra đời trước Kitô giáo và chưa hë biết thần học và Kinh 
viện là gì; một nën văn hóa đã đâm hoa kết айа khi chế độ 
phong kiến chưa hình thành và tất nhiên chưa hế bị trói buộc 
bởi những xiểng xích của luân lý phong kiến. Nền văn hóa đó 
đã coi con người là qúi, cuộc đời là trọng. Con người thời Phuc 
Hưng muốn "tái sinh" lại những tinh hoa đó để đấu tranh xây 
dựng một cuộc sống mới, hoàn toàn khác hẳn thời Trung Cổ. Vì 
vậy, thời đại Phục Hưng là một thời người ta khám phá giá trị 
con người và vũ trụ. 


VĂn hóa Phục Hưng bắt đầu từ thế kỷ XIV bên Y, nén 
được gọi là thế kỷ Quattrocento ; từ đó lan sang Pháp, Hà Lan, 
Đức, Thụy Sĩ, Tiệp... 


206 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


VÀI VĂN SÍ VÀ NGHỆ NHÂN TIÊU BIÉU 


Dante Alighieri (1265-1321); tác phẩm : Divina comedia de monarchia 
Francesco Petrarca (1304-1374) tác phám "Truong ca Châu Phi” 
Niccolo Macchiavelli (+1527); tác phám : Il principe. 

Boccacio (1313-1375) ; tác phám *Decameron ” 

Margaretes Von Navarra 

Thomas Morus (41538); tác phám : Utopia 

John Fisher (+1535) 


Desiderius Erasmus von Rotterdam 1466-1536; 
tác phám : - Enchiridion militis christiani encomion Moriae 
- Тап Uóc bàng tiéng Hy Lap 
Francois Rabelais (1494-1553): Pantagruel (1532), Gargantua 
Miguel de Servantes (1547-1616) : Don Quichote 
Shakespeare (1564-1616) 
Johannes Reuchlin (+1522) 


CÁC HOA SÍ 


Leonardo Da Vinci Van Eyck 
Raffael Santi Albrecht Durer 


Michelangolo Buonarotti Hans Holbein 


С) 244 ийа ?fđâu Vän cia (404 Pee Hang (бс (5 
trong ибир chú đề aha saa: 


b.1 Tu tưởng pbé phán xã bội phong biến và Giáo bội 
Francois Rabelais trong tác phẩm Gargantua: 


e Phê phán Giáo hội 


207 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Ông kể về đảo Sonante, có đủ các loài chim: con đen tuyên, 
con đen khoang trắng (ám chỉ tu sĩ), con đỏ chói (hồng y), lại chỉ có 
một con làm chúa té, được gọi là Papego (Pape - Giáo Hoàng); tất 
cả bọn chúng chỉ biết hót và ăn cho béo. 


e Phê phán phong kiến: 


“Một tên vua đấy. Mình muốn biến nó thành một người 
lương thiện. Cái bọn chết tiệt này chỉ là giống bò ngu ngốc, 
chẳng có giá trị gi. Chúng chuyên làm hại dán lành ở duoí 
quyển và gây ra những cuộc chiến tranh náo động thế giới, vì 
những tham vong bất công và bỉ ĝi của chúng.” 


b.2 Tỉnh thầu đề cao giá trị con người 


Văn học thời Phục Hưng không lấy thần thánh làm nhân vật 
trung tâm; không coi giáo điều là chân lý; không ca ngợi một cách 
mù quáng bon vua chúa. Ngược lại, văn hoc bắt đầu phán ánh thực 
tế đa dạng của nhiều từng lớp xã hội, để cao giá trị chân chính của 
соп người. 


b.3 Y tbức dài quyén tự do cá nbán 


Đề cao giá trị lý trí của con người; mục đích cuối cùng của 
văn sĩ là đòi giải phóng con người khỏi tất cả những trật tự áp bức 
của phong kiến và Giáo sĩ, đòi quyền tự do cá nhân. 


b.4 Tinb tbán dán tộc nấy nó 


Những con người trên đây không phải là những nông nô trong 
các lãnh địa phong kiến; cũng không phải là những cá nhân rời rạc. 
Họ là đại biểu tư tưởng của giai cấp tư sản, xuất hiện trong điều 
kiện đã hình thành dân tộc. Bởi thế, văn thơ của họ nói lên lòng yêu 
quê hương, sự gắn bó voí dân tộc, tinh thần quí trọng tiếng nói của 

208 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


dân tộc. 


Có một sự chuyển biến rất mạnh mẽ về mặt này. Từ trước, 
người ta quen diễn đạt bằng tiếng Latinh, thứ ngôn ngữ bác học của 
Cổ Roma. Các tác giả thời Phục Hưng đều viết bằng tiếng dân tộc 
của mình, vì muốn cho quần chúng rộng rãi có thể đọc được, nhưng 
cũng vì lòng yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ của riêng mình. 


2. CÁC NHÀ TIỀN CẢI CÁCH 


Tượng đài của Luther dựng ở Worms; bốn mặt bé có những 
nhân vật: Petrus Waldus, Wiclif, Hus và Savonarola. Người ta goi 
bốn nhân vật này là những nhà Tiền Cái Cách, vi trong thời gian ho 
sống, họ đã phê bình Giáo hội như Luther sau này. 


Petrus Waldus (+1218) là một thương gia thành Lyon nước 
Pháp. Ông bán tất cả gia sản để lo việc rao giảng Nước Chúa. Ông 
sai từng hai người di rao giảng. Lý tưởng của ông là sự khó nghèo, 
hoàn toàn bắt chước Đức Giêsu. Dó là nhóm Waldenser, lấy tên của 
ông. Họ là những người tiên phong dám dịch Thánh Kinh ra tiếng 
Pháp để sử dụng trong cộng đoàn, cho nên người ta coi họ như tiền 
thân của Cải Cách. Chỉ vì họ phê bình gắt gao hàng giáo sĩ đua đòi 
theo sự xa hoa, chỉ trích quyển hành của linh mục, nên bị Giáo hội 
kết án và bách hại. 


John Wiclif (1320-1384) là giáo su đại học Oxford từ năm 
1372. Ông phủ nhận việc Giáo hội cũng như dòng tu có quyển tu 
hữu. Năm 1380-1382, ông dịch Phúc Âm ra tiếng Anh để rao giảng 
tin mừng vé sự nghèo khó tông đổ. Ông cho Thánh Kinh là lé luật 
duy nhất của Thiên Chúa, có giá trị trong Hội Thánh, những cái 
khác chỉ là của con người, cán phái bó đi. Đức Giáo Hoàng là Phản 
Kitô ! Ông phủ nhận sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí 

209 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Tích Thánh Thể cũng như thuyết Biến Thể; phủ nhận quyền giáo 
huấn và kết án giáo sĩ đã cố ý che giấu Thánh Kinh. Mãi 30 năm 
sau khi ông chết, Công đồng chung Constance mới kết án ông vào 
ngày 4.5.1415, cho đào mồ và đốt đi. 


Jan Hus (+ 1415) không có giá trị gì vé mặt thần hoc. Khi tư 
tưởng của Wiclif tràn đến đại hoc Prag, Hus chớp lấy, dịch từng chữ 
và tung ra như đó là tác phẩm của mình. Ông có tài ăn nói, thu hút 
được quần chúng. Ông chống đối mạnh mẽ sự giàu sang và vô luân 
của hàng giáo sĩ. Khi người Đức chống lại bè phái của ông, thì Hus 
xúi giục cả đại học Prag nổi dậy đuổi người Đức ra khỏi đại học. Bấy 
gìơ vua Sigismund của Đức, đòi ông trình diện trước Công Đồng 
Constance. Hy vọng rằng mình sẽ thuyết phục được Công đồng chấp 
nhận ý kiến của mình, nên ông đã đến. Nhưng vừa đến nơi, ông bị kết 
án ngày 6.7.1415 là rối đạo và bị đưa lên giàn hỏa thiêu. 


Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nói vé Jan Hus ngày 21.4.1990: 


“Tôi nhớ tại Công Đồng Vaticanó II, Hóng Y Joseph Beran, 
Tổng Giám mục người Tiệp Khắc, đã can thiệp mạnh mẽ nhằm 
bảo vệ những nguyên tắc tự do tôn giáo và những nguyên tắc 
khoan dung khi gợi lại số phận của Jan Hus, một linh mục 
người Bôhêma bằng những lời lẽ dau thương, và khi lấy làm 
tiếc vì những việc làm thái qúa mà người ta đã bỏ qua trong 
thời kỳ ấy và thời kỳ tiếp sau đó. Những lời ấy của Hồng Y 
Tổng Giám Mục thành Prague còn lưu lại tâm trí tôi vë linh 
mục ấy, người đã giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử tôn 
giáo và văn hóa của dân tộc Bôhêma. Ngài là một trong những 
người chuyên môn đứng hàng đầu trong số các nhà thần học 
Tiệp Khác. Xác dinh cách đúng đắn hơn vị trí của Jan Hus 
trong số các nhà Cải Cách của Giáo hội, bên cạnh những 
gương mặt nổi tiếng khác của các nhà Cải Cách thuộc thời 

210 


Bài 9: СОМС ĐỒNG TRIDENTINO 

Trung Dai tai Bóhéma nhu Thomas de Stitny và Jean Milic de 
Kromeriz. Tuy nhién, ngoài nhüng diéu tin chác vé thán hoc mà 
ngài đã báo vé, người ta phái công nhận cuộc sóng liêm khiết 
của Jan Hus, cũng như nỗ lực của ngài trong công việc giảng 
dạy và giáo dục đạo đức cho đất nước” (Prague, trong cuộc 
gặp gỡ với thế giới văn hóa — Trích L. Accattoli, sdd, trang 
195). 


Girolamo Savonarola là viện trưởng của tu viện Daminh San 
Marco ở Florence nước Y. Giữa thế giới huy hoàng của Phục Hưng, 
ông đòi buộc dân thành phải đền tội vì những lỗi lầm của hàng giáo 
sĩ vô luân và chạy theo tién bạc. Khi vua nước Pháp đến xử lý, thì 
toàn dân, duoí sự hướng dẫn của các tu si Daminh, đứng lên chống 
đối. Cuối cùng, người ta treo cổ Savonarola gần đại thánh đường 
ông thường rao giảng; và sau đó thiêu xác ông (1498). 


3. TÌNH TRẠNG GIÁO HỘI TRƯỚC THỜI CẢI CÁCH 


Tình trạng Giáo hội lúc đó giúp nhiều vào sự thành công của 
cuộc Cải Cách. Các vị Giáo Hoàng vào cuối thế kỷ XV vì quá để ý 
đến lợi ích trần tục của nước Tòa Thánh, đã xao nhãng đời sống 
thiêng liêng của Hội Thánh. Đời sống của Đức Alexandre VỊ (1429- 
1503) có nhiều gương xấu; Đức Julius II (1503-1513) quá lo về 
chiến tranh; còn Đức Leo X (1513-1521) chỉ để ý đến nghệ thuật 
hơn đạo đức. 


Các Giám Mục, tuy có nhiều vị tốt, nhưng đại đa số sống 
đời trần tục và làm chính trị. Nhiều vị là do gia dinh có quyển 
thế đưa lên để nắm bổng lộc của giáo khu, đồng thời liên kết với 
gia đình, các ngài cũng tham gia vào những cuộc tranh giành 
chính trị giữa các qúi tộc. Ở nước Đức, cũng như ở nhiều nước 
khác, một vị thường nắm giữ nhiều giáo khu cùng một lúc để thu 


211 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

được nhiều bổng lộc. Lẽ dĩ nhiên, một người kiêm nhiệm nhiều 
nơi không thể chu toàn phận sự được, và thực ra các ngài rất ít lo 
lắng đến đàn chiên. Nói đến đời sống đạo đức, có vị trong năm 
chỉ dâng lễ một vài lần. 


Đời sống của linh mục cũng không gì khả quan hơn. Hầu hết 
sống nghèo khổ, phải đi làm việc thêm để kiếm ăn nuôi thân; các 
ngài không thể không phân bì, đố ki vơi đời sống các giám mục giàu 
có. Không được huấn luyện đầy đủ về đời sống đạo đức, cũng như 
đời sống tinh thần, các ngài thiếu tinh thần tông đồ. Vì thế, chúng ta 
không lấy làm lạ, khi thấy tay chân của Luther lúc ban đầu đều là 
những linh mục phán chí, đứng ra ủng hộ cách mạng như Karlstadt, 
Mũnzer, Buzer... 


Ngoài phái quí tộc ăn chơi đàn điếm và tham lam, còn lại 
phần đông giáo dân sống đời đạo đức khá cao, nhưng là thứ đạo đức 
sợ sệt, đầy những lối sùng kính cảm tính thời Trung Cổ. Nhiều khu 
tỉnh, giáo dân bị tiêm nhiễm tinh thần chống đối hàng giáo phẩm, do 
những gương xấu và những tệ lạm của các ngài gây ra. Tất cả đều 
mong muốn một cuộc canh tân toàn diện, do đó sẵn sàng ủng hộ chủ 
trương Cải Cách của Luther, đả đảo hàng giáo phẩm, đả đảo lối 
sùng kính dựa theo tình cảm... 

Về mặt kinh tế, nước Đức còn chia ra hơn 300 lãnh địa và 
thành phố. Các lãnh địa này chỉ muốn củng cố lực lượng, chống lại 
sự thống nhất và tăng quyển của hoàng đế. Tình trạng này có tác 
dụng kìm hãm sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp và đời 
sống thành thị. Về tài chánh, một phần ba đất nước Đức thuộc quyền 
Tòa Thánh; tất cả thuế má phải đem về Roma. Các vua và Lãnh 
chúa đều thèm muốn chiếm lấy đất đai này cho lãnh địa của mình. 
Ai cũng muốn làm giàu. Thế nên, khi Cải Cách bùng nổ, các lãnh 
chúa vội vàng theo Cải Cách để chống lại Hội Thánh, không phải vì 

212 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


đức tin, nhưng là vì muốn chiếm số tài chánh quá lớn này. 


Như thế, có thể nói là hoàn cánh đã chín muói cho một cuộc 
canh tân trong Hội Thánh. Tiếc rằng cuộc canh tân này đã đi quá và 
trở thành ly khai, gây nỗi đau buồn chung cho Hội Thánh. 


4. MARTIN LUTHER (1483-1546) VÀ CUỘC CẢI CÁCH Ó ĐỨC 


Từ khi Hội thánh được công nhận như các tôn giáo khác, dần 
dần trở thành công cu cho chính quyền, thì Hội thánh càng sa lầy 
trong vật chất xa hoa, đi tìm quyển lợi bên các vua chúa, đánh mất 
tinh thần khó nghèo của Phúc Âm. 

e Có những cố gắng thật tích cực. 

e Ngay thuở ban đầu đã có những người lánh xa thế tục để bước 
vào đời khổ tu trong hoang mạc. 

e Cuộc canh tân dòng Cluny kéo theo cuộc canh tân cho tất cả dòng 
tu ở Âu châu - từ đó đưa đến canh tân cả xã hội và Giáo hội: trở về 
sự khó nghèo của Phúc Âm và trung thành với Đức Giáo Hoàng. 

Cuộc canh tân khởi sự từ năm 920 và đưa đến cao điểm là Đức 
Giáo Hoàng Gregor VII (1073-1085); tiếp đó là Đức Giáo Hoàng 
Urban II (1088-1099) là những vị xuất phát từ dòng tu này. Dưới 
trào của các Ngài là cao điểm cuộc canh tân trong Hội thánh. 

e Tiếp đó là một cuộc canh tân nổi bật nhất ở thời Trung cổ đó là hai 
tăng đoàn hành khất với hai gương mặt sáng ngời của Giáo hội: 
Phanxicó thành Assisi (1181-1226) và Đôminicô ( 1170-1221) 

e Ngoài nhüng có gáng canh tán tích cuc cüng có nhüng có gáng 
canh tân tiêu cực mà trong lich sử Hội thánh goi là lạc giáo: 


Katharer ở Hà Lan 


213 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Katharer ở Toulouse tức là nhóm Albigenser 
Walderser ó Lyon 
Patarer ở Mailand 
Lollarden của John Wyclif б Anh 
Taboriten của dan Hus ở Prag 


Trước tiên chúng ta phải thấy được nhiệt tâm canh tân Hội 
thánh của họ. Thế nhưng vì quá tích cực phê phán Hội thánh, phê 
phán hàng Giáo phẩm, để rồi cuối cùng tách khỏi Hội thánh, thành 
một lac giáo. Đấy cũng là trường hợp của Martin Luther. 


Ngày hôm nay chúng ta phải đánh giá lại các phong trào này. 
Chúng ta phải thấm nhiễm tinh thần của Công đông Vaticanô II để 
khiêm tốn hơn, khi phái đánh giá các lạc thuyết. Công đồng ghi rõ: 
“Tín hữu có thể chịu phán trách nhiệm không phải là nhỏ trong việc 
khai sinh vô thân, hoặc bởi xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình 
bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn 
giáo, luân lý và xã hội. Phải nói rằng họ che giấu hơn là bày tỏ bộ 
mặt đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo” ( GS 19) 

Cuộc Cdi Cách (Reformation) là đại họa mà từ trước đến nay 
Giáo hội của chúng ta gặp phải. Cả những lạc giáo ở cổ thời, các 
giáo phái ở thời trung cổ và cả cuộc ly khai của anh em Đông 
phương cũng không thể so sánh với sức tác hại của cuộc cải cách 
gây ra. Chính cuộc cải cách tàn phá cuộc hiệp nhất của Hội thánh 
cách tàn tệ nhất. 


Tất cả đều khởi điểm từ một con người: Martin Luther (1483-1546) 


1483 10 tháng 11, Martin Luther được sinh ra ở Eisleben 


miền Thuringer bên Đức 


214 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


1497 Học tại trường Magdeburg 

1498-1501 Нос ở Eisenach 

1501-1505 Sinh viên ở Đại học Erfurt 

1505 2 tháng 7, trên đường đi từ Mansfeld đến Erfurt, giữa 
đường gặp cơn bão lớn, sét nổ gần bên, Martin quá sợ 
đã thầm khấn: nếu qua khỏi tai nạn sẽ đi tu dòng. 
Mười lăm ngày sau : 
17 tháng 7, cậu đến gõ cửa dòng Augustin ở thành 
Erfurt, nhập viện vừa được 22 tuổi. 
Luther thụ phong linh mục 


Dời về Wittenberg 


Dòng Augustin có tranh luận vé quyền thu bổng lộc của 
các đan viện. Đan viện phụ Staupitz sai Luther sang 
Rôma trình nội vụ lên Đức Giáo Hoàng. Tại đây ông 
thấy nhiều sự bê bối của giáo triều. 


Trở về Wittenberg, 
Đậu tiến sĩ thần học, 


Giữ chức giáo su Kinh Thánh tai Dai hoc Wittenberg. 


Trong thời gian dó, Luther đã giúp dạy về: Thánh vinh, Thơ 
Róma, Galata, Hêbrơ, Titus. Trong thời gian này, Luther đã dân dần 
tạo nền thần học của mình. 


Nên tảng khởi điểm cho cuộc cải cách: Luther không tìm 
thấy một sư vững chắc về ơn cứu độ trong giáo lý vë hồng ân của 
Giáo hội. Qua việc tra cứu các tác phẩm của Augustinus và đặc 
biệt là các thơ của Thánh Phaolô, Luther xác tín rằng: Thiên 
Chúa thẩm phán cũng chính là Thiên Chúa nhân hậu. Con người 
được công chính không do những hành động tốt, nhưng là do sự 


215 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


tin tưởng, phó thác vào hông ân của Thiên Chúa: “ Vì chúng tôi 
nghĩ rằng con người mà được giải án tuyên công, ấy là bởi tin, 
không phải bởi việc làm luật dạy” ( Rm 3,28 ) 


Từ điểm căn bản này, Luther đi đến hệ luận: 


Sola Scriptura : Duy chỉ có Thánh Kinh là nguồn duy nhất của 
niềm tin, phải loại bỏ Thánh truyền. 
Sola fides : Con người chỉ đạt được sự công chính qua 
đức tin và 
Sola Gratia  : nhờ vào án súng của Thiên Chúa mà thôi. 
Các việc thiện không công chính hóa con người 
trước mặt Thiên Chúa, nhưng đó chỉ là kết quả 
của đức tin. 
Qua những xác tín trên, ông xác định: 
e Trong bảy bí tích, duy chỉ có bí tích Thanh tẩy và Bữa tiệc 
Thánh là có bằng chứng Kinh Thánh. 
e Hội thánh là cộng đoàn của những người tin, chứ không phải là 
người quản lý và người trung gian của ơn cứu độ. 
e Linh mục không phải là người ban quyền hành linh thánh và là 
người trung gian của ân sủng, nhưng chỉ là người phục vụ Lời 
Chúa qua rao giảng và việc mục vụ (chức tu tế cộng đồng). 


Cuộc sống xa hoa ở Roma, việc chuẩn bị chiến tranh chống Thổ 
Nhĩ Kỳ và chăm lo xây cất Đại giáo đường Thánh Phêrô nên công quỹ 
phải thiếu hụt. Để cứu vãn, Đức Giáo Hoàng Lêo X (1513-1521) tuyên 


216 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


bố ban Đại Xá cho người nào nộp số tiền lệ định vào ngân quỹ. Bên 
Đức, Đức Giáo Hoàng giao việc đó cho Hồng Y Albrecht thành 
Brandenburg và hứa sẽ cho ông ấy phân nửa số thu lợi. 


1515 Luther được đặc trách lo mục vụ ở nhà thờ thành 


phố Wittenberg. 
1516-1517 Bắt đầu những bài giảng về Ân Xá. 


Johann Tetzel(1465-1519) thuộc dòng Da Minh giảng ở 
Juterbog gần Wittenberg nơi Luther đang dạy học và lo mục vụ. 
Tetzel quảng cáo giấy Ân Xá: “Khi tiền reo nơi đáy thùng, thì 
linh hôn bay thẳng về trời”. Luther phán đối kịch liệt, vì ở tòa 
cáo giải, khi ông muốn dạy việc dén tội cho hối nhân, thì hối 
nhân cứ đưa giấy Ân Xá ra và không cán phải dén tội nữa. 


31.10.1517 Luther dán 95 luận để của ông về Ân Xá tại cửa 

giáo đường ở Wittenberg. 

Khi đưa ra 95 luận dë này, Luther không có ý làm cách mạng 
chống Hội thánh. Trái lại ông vẫn kính mến Hội thánh, phục tùng 
giáo quyển trọn vẹn. Ông chỉ muốn đối kháng việc mại thánh, lợi 
dụng ân xá, hết lòng yêu cầu Giáo hoàng phải nghiêm cấm sự lạm 
dụng danh thánh Giáo hội mà thực hiện những việc tệ hại. 

1518 Albrecht von Mainz đã trình tấu sự kiện này ở Rôma, 
Đức Giáo Hoàng đòi Luther đến Rôma để xét xử. Hầu 
tước Friedrich, lãnh chúa ở Wittenberg sợ rằng, nếu 
Luther sang Rôma tất sẽ bị giết (tòa Tín án), nên yêu 
cầu Đức Giáo Hoàng xử tại nước Đức. 

Cũng trong năm này Philipp Melanchthon đến Wittenberg. 

12 đến 14 tháng 10, tranh luận giữa Luther và Hồng у 
Cajetan ở Ausburg. Hồng y đòi Luther phải rút lời chống 
đối quyền giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Luther không 


217 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


chấp nhận. Ông khiếu nại trực tiếp lên Giáo Hoàng. 
Giáo Hoàng không trả lời. 
20 tháng 10, Luther trốn khỏi Ausburg 
30 tháng 11, Luther đệ đơn khiếu nại lên Đại Công Đồng, 
hy vọng rằng công đồng sẽ xét đoán công bình hơn. 
8 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Lêo Х đưa ra một thư 
chung về ân xá chống lại ý kiến của Luther và hăm dọa 
ly khai ai chủ trương ngược lại. 

1519 

e Vì nể mặt Friedrich và cần sự hỗ trợ của ông này về mặt chính 
trị, Đức Giáo Hoàng ngưng việc xét xử Luther. 

e Miltiz, sứ thần Tòa thánh, cố gắng hòa giải với Luther: Luther 
hứa sẽ không nói nữa nếu Tetzel không bán giấy ân xá. 

e Cuộc tranh luận giữa Martin Luther và tiến sĩ Johann Eck 
(1486-1543) tại Leipzig: Luther phủ nhận quyển bất khả ngộ 
của Công đồng và quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. 
Manh nha một cuộc ly khai. 

1520 Là năm quyết định, Luther tung ra ba tác phẩm bằng 
la ngữ làm nền tảng cho cuộc cải cách. 
а) “ Bài để tặng cho quí tộc Đức” 
b) “De Captivitate Babylonica ecclesiae" 

Ông phủ nhận bí tích và đặc tính hiến tế của Thánh Thé 

с) “De libertate hominis Christiani” 
15 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Léó X ban tông chiếu 
"Exsurge Domine" lén án 41 dé tài của Luther, cám 
ông day thân hoc, buộc ông rút lai lac thuyết, nếu 
không sẽ mắc vạ tuyệt thông. 
10 tháng 12, Luther đốt bản tông chiếu và quyển giáo 
luật trước cửa Elster của thành Wittenberg: "Vi bau mà 


218 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 
Lời Chúa bị xuuên tac, ta hỏa thiêu bau.” 
1521 3 tháng 1, Giáo triều ban tông chiếu "Decet Romanum 
Bntificem” kết án уа tuyệt thông Luther. 


17-18 tháng 4, Quốc Hội Đức họp ở Worms, Luther tự biện 
hộ: “Tôi không thể và cũng không muốn rút lại điều gì, vì lẽ 
làm trái lương tâm mình là nguy hiểm. Tôi đã đứng đây, không 
thể nào nói cách gì khác. Chúa giúp tôi. Соп helf mir. Amen.” 


Luther bị kết án trục xuất khỏi nước Đức. Nhưng chiến 
tranh thứ nhất giữa Düc-Pháp làm cho hoàng đế không 
còn giờ để chú tâm thi hành án. 

4 tháng 5, Lãnh Chúa Friedrich giấu Luther ở lâu đài 
Wartburg thuộc Eisenach.Mười tháng ở Wartburg, Luther 
đã dịch Tân Ước sang Đức Ngữ (đặt nën tảng Đức Ngữ 
ngàu hôm nau). Phần Cựu Ước mãi cho đến năm 1534 
mới hoàn thành. 


Tháng 12, Philipp Melanchthon (1497-1560) thần học 
gia Tin lành, xuất bán tác phẩm “Loci Communes", cũng 
trong năm này, Karlstadt và Zwilling bắt đầu phong trào 
canh tân ở Wittenberg; phong trào này kết thúc bằng 
việc đập phá mọi tượng thánh. 

1523 Luther đặt nén tảng cho Giáo hội Tin Lành trong tác 
phẩm: “Dass eine christliche Gemeinde Recht und Macht 
habe, Prediger zu berufen". 

1524 Khi thấy Quốc Hội Đức hop ở Nurnberger không dá 
động gi đến chỉ thi Worms, sứ thần Tòa Thánh Campegi 
lập liên minh các lãnh chúa miễn nam theo Đức Giáo 
Hoàng: liên minh Regensburger; 

1525 Công Giáo miền Bắc lập liên minh Dessauer. 

Đổ vỡ giữa Luther và nhóm Nhiệt Thành, đặc biệt là với 
Karlstadt và Thomas Mũnzer. Cũng trong năm này, nông 


219 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
dân nổi dậy: chiến tranh nông dân. Luther phán bội lại 
nông dân: kêu gọi các lãnh chúa hãy tiêu diệt nông 
dân. Kết qủa: 

- 10.000 nông dân bị giết ở vùng Suaobe 

- 10.000 nông dân bị giết ở vùng Alsace... 
Tranh luận giữa Erasmus và Luther. 
13 tháng 6, Martin Luther kết hôn với cựu nữ tu dòng 
khổ tu Zisterzienser tên là Katharina Von Bora. 

1526 Các lãnh chúa theo Tin Lành lập liên minh Gotha. Thé 
là nước Đức chia rẽ thành những lãnh địa theo tôn giáo. 

1526-1529 Chiến tranh Đức-Pháp lần 2. 

1526-1528 Tranh luận giữa Luther và Zwingli vé Bí Tích Thánh Thể. 

1527 Sacco Di Roma, hoàng đế Đức bắt Đức Giáo Hoàng 
Clement VII. 

1529 21 tháng 2, Quóc Hói hop б Speyer: yéu cáu thi hành 
bán án Worms, túc là xú tú Luther. Phái dua thó phugng 
cü lai trén kháp dát nuóc. 

15 tháng 4, Nhóm Cải Cách phán kháng các quyết nghị của 
Giáo hói: Vi phán kháng quá quyét liét, nén nhóm cái cách 
còn được gọi là nhóm phản kháng, Thé phản: "Protestant" 
2-3 tháng 10, tranh luận tôn giáo giữa Zwingli và Luther 
ở Marburg. 

1530 Quốc Hội họp ở Ausburg. Confessio Augustana bản tuyên 
tín đầu tiên của nhóm cải cách do Philipp Melanchthon 
soạn và Luther chuẩn y. 

1530-1548 Liên minh Schmalkalde của các thành phố theo Cải 
Cách để chống lại liên minh Nurnberg của Công giáo. 

1545 Khai mạc Công đồng Tridentinô 

1546 Ngày 18.2 Luther qua đời ở Eisleben. (Mộ ông hiện ở 
thánh đường Wittenberg) 

1546-1547 Chiến tranh Schmalkalde 

220 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 

1552 Hòa ước Passau: những người tuyên tín theo Confessio 
Augustana được tự do hành đạo. 

1555 Hòa ước tôn giáo ở Ausburg. Nguyên tắc: Cujus Regio, 
Ejus Religio: Lãnh Chúa sẽ xác định tôn giáo trong lãnh 
thổ của minh. Ai khác tôn giáo cứ tự do ra di. Tài sản 
tôn giáo nằm ở lãnh địa nào thì thuộc tôn giáo đó. 

1570 Trên hai phần ba nước Đức theo nhóm cải cách 

1648 Chấm dứt chiến tranh tôn giáo trên nước Đức. 


Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nói về Martin Luther trong 
buổi họp Đại Kết tại Paderborn nước Đức ngày 22.6.1996, như sau: 


“Hôm nay, 450 năm sau ngày Luther qua đời. Một thời gian 
dài đã qua, cho phép chúng ta hiểu rõ con người và sự nghiệp 
của nhà Cải Cách Đức và có thái độ công minh đối với ông. Đây 
không phải chỉ là những cuộc tìm tòi của các người Тїп Lành và 
Công Giáo chuyên môn quan trọng đã đóng góp vào sự sáng tao 
một hình ảnh hoàn toàn và được phân biệt với nhân cách của 
Martin Luther. Cuộc đối thoại giữa người thuộc phái Luther và 
người Công Giáo cũng đã đem lại cho ông một sự đóng góp quan 
trọng đối với việc vượt qua những cuộc tranh luận xưa và đối với 
việc xích lại gần về một cách nhìn chung. 


Tu tưởng của Luther được làm rõ nét bằng một sự nhấn manh 
đáng lưu ý được đặt trên cá nhân hơn là trên ý thức của những 
đòi hỏi của cộng đoàn. Lời yêu cầu cải cách Giáo hội chính là lời 
yêu cầu của Luther. Y định ban đâu là một tiếng goi ăn nën và 
đổi mới phái bắt đầu trong cuộc sóng của moi người. Những 
động cơ đem lại sự phân cách thì nhiều. Giữa những động cơ ấy, 
có những sự từ chối về phía Giáo hội Công Giáo mà Đức 
Giáo Hoàng Adrien VI đã lấy làm buôn ráu với những lời nói 
cám động; có sự xâm nhập những quyên lợi chính trị và kinh tế; 


221 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
và cũng là chính nhiệt huyết của Luther đã dẫn ông đi xa hơn 
những ý định ban đầu và dẫn đến một sự chỉ trích căn bán vé 
Giáo hội Công Giáo, về cơ cấu và về giáo lý của Giáo hội. 
Tất cả chúng ta đều đã phạm sai làm. Chúng ta cũng được kêu 
goi ăn піп và tất cả chúng ta luôn luôn cán được Chúa làm trong 
sạch lai" (L. Accattoli, sdd, trang 243-244). 


5. CÁC NHÀ CÁI CÁCH KHÁC 


Ngoài Luther còn hai gương mặt đóng góp vào công cuộc Cải 
Cách: đó là Zwingli và Calvin. Cùng là những người khởi xướng 
cuộc Cải Cách, nhưng mỗi người đi con đường riêng của mình: 
Zwingli tách biệt hẳn Luther trong giáo lý về Bàn Tiệc Thánh. Cuộc 
tranh luận giữa hai người vào năm 1529 tại Marburg chỉ đào thêm 
hố sâu. Đối với Calvin, Bàn Tiệc Thánh cũng chỉ là Bàn Tiệc kỷ 
niệm. Căng nhất là việc nhấn mạnh đến thuyết Tiền Định của 
Calvin: mỗi người được Thiên Chúa tiền định trước, hoặc được cứu 
độ, hoặc bị án phạt. Con người không có lý do gì để đi tìm hiểu lý 
do, chỉ vì ý muốn của Thiên Chúa là luật tối thượng cho mọi sự công 
chính. Theo Calvin, bản chất của Thiên Chúa không phải là tình yêu 
nhưng là quyển lực và vinh quang. Theo Luther con người xác tín 
được ơn cứu độ là dựa vào tin tưởng và tín nhiệm vào hồng ân của 
Thiên Chúa; những người theo Calvin cho rằng cuộc sống đạo đức 
và thành công ở đời là dấu chỉ của sự tuyển chọn. 


Quan niệm vé Nhà Nước cũng tạo hố sâu giữa hai người. 
Luther, vì phong trào của mình phải dựa vào các lãnh chúa, nên đòi 
buộc phái có một sự vâng phục đối với quyển bính do Thiên Chúa 


222 


Bài 9: СОМС ĐỒNG TRIDENTINO 
thiết lập. Ngược lai Calvin dá xây dựng cộng đoàn của mình trên đất 
dân chủ của Thụy sĩ, nên không đòi buộc sự vâng phục tối mặt, 
nhung cho dân có quyén nổi dậy để chống lại quyên thế tuc. 


a. Zwingli và cuộc cdi cácb ở Tbuy sĩ mién nói tiếng Đức. 


1481-1531 Huldreich Zwingli sinh ngày 1.1.1484 tại Wildhaus, 
thuộc tổng Toggenburg trong một gia đình trưởng giả. 


1506 Thụ phong Linh mục ở Konstanz 
1506-1516 Chánh xứ ở Glarus 
1515 Gặp gỡ Erasmus ở Konstanz 


1516-1518 Chánh xứ nhà thờ Đức Bà ở Einsiedeln một trung 
tâm hành hương có tiếng ở vùng һб 4 tổng 

từ 1519 Giảng thuyết cho thánh đường ở Zurich. 

1522 Hôn nhân của Zwingli với Anna Reinhard 

1523 Cuộc tranh luận ở Zurich và 67 luận đề. 

Cuộc tranh luận giữa Zwingli và Giáo hội La mã, đại diện là 
Giám mục phó Faber của Konstanz vào ngày 23.1.1523 dưới sự ưng 
thuận của thị xã. Zwingli được thị xã công nhận là thắng cuộc, xác 
quyết: Ngoài Tin Lành không được giảng một đạo nào khác. Cuộc 
Cải Cách bắt đầu ở Zurich, rói lan ra các vùng khác nói tiếng Đức. 
1527 Tranh luận với Luther về tiệc thánh ở Marburg. 

1529 Cố gắng tạo một liên minh Thệ Phản, nhưng thất bại ở 
hội nghị tôn giáo ở Marburg. 
Confessio Tetrapolitana 
Chiến tranh Cappel lần 1. Các tổng (Canton) theo Thệ 
phản khai chiến với các tổng theo Công giáo. Chia rẽ 
nội bộ. Các tổng thệ phản phải ký hòa ước 

1531 Chiến tranh Cappel lần П 
9 tháng 10, năm tổng Công giáo kéo binh chiếm tổng Zurich. 


223 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
11 tháng 10, Zwingli tử trận. 
Kế vị Zwingli là Heinrich Bullinger 


1566 Ông cho xuất bản tác phẩm: "Confessio Helvetia posterior" 


b. Calvin và cuộc cải cácb Триу sĩ тіёп nói tiếng Pháp. 

1509-1564 Jean Calvin sinh ra ngày 10.7.1509 tại Nogon 

miền bắc nước Pháp. 

1528-1531 Học luật ở Orléans, Bourges và Paris. 

1533 từ Nhân bản thuyết bước qua Tin Lành. 

1534 Đêm 16 rạng 17 tháng 10, Thệ phản dán yết thị ở nhiều 
tỉnh làm nhà vua hoảng sợ, cho đó là một âm mưu. 

1535 29 tháng 1, Vua Franz I ra lệnh cấm chỉ lạc thuyết ở 
Pháp. Jean Calvin phải trốn sang Thụy sĩ 

1536 Tác phẩm quan trọng của Calvin "Institutio religionis 
Christianae” (“Cơ chế Kitô giáo” - được bổ túc uà tái bản 
năm 1539, 1559) 

1536-1538 Do Wilhelm Farel yéu cầu, Calvin ở lại hoạt động ở 
Genève. Vì cuộc cải cách quá nhanh và khát khe, hội 
đồng hành chính của phe đối lập chiếm đa số đã trục 
xuất ông và Farel ra khỏi Genève vào Phục sinh 1538. 

1538-1541 Được Martin Puzer mời, Calvin đến hoạt động ở 

Strassburg. 

1539 Muốn dinh cu hẳn ở Strassburg, ông xin ghi tên vào 
giai cáp truóng giá ó thành phó. 

1540 Kết hôn với Idelette von Bure 

1541 13 tháng 9, Óng {тё lai Genéve 1йс dó mói 32 tuói. 
Trong 23 пат sóng ó Genéve, óng phái mát 12 пат dé 
chiến đấu hầu nắm quyên chí huy trong Giáo hội. 

1553 27 tháng 10, Calvin kết án thiêu sinh Michael Servet. 

1554 Bầu cử, phe của Calvin thắng phiếu. Từ nay cho đến cuối 
đời, nghĩa là 11 năm ông nắm quyền tuyệt đối ở Genève. 


224 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 
1559 Calvin thành lập học viện ở Genève, trung tâm huấn 
luyện mục sư và tiến sĩ. Theodor Beza làm viện trưởng. 
1564 27 tháng 5, Calvin qua đời. 
An táng thực nghèo ở nghĩa trang Plainpalais. 
Beza kế vị ông. 


Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nói vé Calvin và Zwingli 
ngày 14.6.1984 tại Kehrsatz, Thụy St, trong cuộc gặp gỡ với Liên 
Bang các Giáo hội Тїп Lành: 

“Năm nay, chúng ta khắc ghỉ trong tâm trí chúng ta ký ức về 
lòng nhiệt thành đã đánh động hai nhân vật tôn giáo trong lịch 
sử Thụy Si: một người là Huldrych Zwingli mà chúng ta mừng 
lễ kỷ niệm 100 năm lần thứ năm bằng những biểu hiện khác 
nhau để chào mừng con người và sự nghiệp của ông; một người 
khác là Jean Calvin, đã sinh ra cách đây 475 năm. 

Chúng ta tìm thấy tác động lịch sử qua chứng tích của họ 
không những trên pham vi thân hoc và cơ cấu Giáo hội mà còn 
trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và chính trị. Di sán vé tư tưởng và 
vé những sự lựa chọn thuộc đạo đức học riêng cho mỗi người 
trong hai con người ấy còn tôn tại với sức mạnh và năng động 
trong những phán khác thuộc các nước theo Kitó giáo. Một 
đàng, chúng ta không thể quên rằng công việc cải cách của họ 
vẫn còn là một thách thức thường xuyên giữa chúng ta và làm 
cho những phân cách thuộc Giáo hội của chúng ta luôn trở 
thành thời sự; nhưng đàng khác, không một ai có thể từ chối 
rằng những yếu tố thần học và giá trị tỉnh thần của mỗi người 
còn duy trì được mối dây sâu xa giữa chúng ta. 

Sự thật là chúng ta phán đoán những biến cố phức tạp của 
lịch sử lúc bấy giờ một cách khác biệt, cũng như những khác 
biệt còn tón tại trong những vấn đề trung tâm của đức tin, 
không buộc phải phân cách chúng ta mãi mãi. Đặc biệt ký ức về 

225 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

những biến cố của quá khứ không buộc giới hạn sự tự do của nỗ 
lực hiện tại của chúng ta nhằm sửa lại những mối 
tổn hại do những biến cố ấy gây ra. Việc thanh lọc ký ức là một 
yếu tố căn bán cho bước tiến của chủ trương tôn giáo 
Đại Kết. Nó bao hàm một sự nhận thức chân thành về những lỗi 
lầm lẫn nhau và những sai lầm phạm phải trong cách hành 
động chống lại nhau, trong khi mọi người có ý định làm cho 
Giáo hội trở nên trung thành hơn với ý muốn của Thiên Chúa 
của mình, có lẽ ngày đó sẽ đến, và Tôi hy vong ngày đó sẽ gần 
kê, ngày mà người Công Giáo và những người được cải cách 
của Thuy Si sẽ cùng viết chung một lịch sử của thời dai 
nhiễu nhương và phức tạp này một cách khách quan do đức bác 
ái huynh đệ sâu xa mang lại. Một thành tựu như thế sẽ cho phép 
phó thác cách công khai quá khứ vào lòng thương xót của Thiên 
Chúa và hoàn toàn tự do; tất cả hướng về tương lai để làm cho 
nó phù hợp hơn với ý muốn của Người (x. Р1 3,13) là những 
người thuộc về Ngài chỉ có một trái tim và một tấm lòng (x. Cv 
4,24) để hiệp nhất với nhau trong lời ca tụng và tung hô vinh 
quang của ân sung Người (x Ер 1,6)”. 


c. Henri VIII (1509-1547) và cuộc ly giáo б nước Апр năm 1533. 

1521 Henri УШ, vua nước Anh, tự tay viết tác phẩm “Asserfio 
septem sacramentorum" chống lai Luther vé Giáo thuyết 
bí tích. Ông được Đức Giáo Hoàng Leo X (1513-1521) 
ban tàng tuóc hiéu “Defensor fidei" 

1526 Vi chinh tri, Henri phái láy Catherine d'Arragon góa 
phụ. Cá hai chi có một con gái. Từ паш 1526 
Henri nhát dinh tim cách ly di Catherine dé sóng vói 
nhân tinh Anne Boleyn, hy vong nhờ đó sẽ có con trai. 

1531 Đức Giáo Hoàng Clemens VII (1523-1534) bác bỏ lời 
yêu cầu ly di của Henri 


226 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


11 tháng 2, Hội dóng giáo sĩ miền nam ký nhận bản 
“Tuyên bố công nhận tối thượng quyén của nhà vua trong 
Giáo hội ở Anh” 
18 tháng 5, Hội nghị giáo sĩ miền bắc cũng làm theo 
1531 22 tháng 8, Trưởng giáo chủ Warham ở Canterbury qua đời, 
Henri đặt Thomas Cranmer,tay sai của mình, lên kế vị. 
1533 25 tháng 1, Henri bí mật cưới Anne làm Hoàng Hậu 
5 tháng 4, Quốc hội cấm: Không được phép chống án 
lên một tòa án của ngoại quốc 
23 tháng 5, Cranmer tuyên bố hôn phối của Henri và 
Catherine không thành. 
28 tháng 5, Cranmer hợp thức hóa hôn phối của Henri 
và Anne 
1 tháng 6, Anna được đội vương miện tại Westminster 
11 tháng 7, Henri bị rút phép thông công 
tháng 9 Anne sinh con gái, đặt tên là Elisabeth 
1534 3 tháng 11, Quốc hội Anh ban hành luật Quyển tối 
thượng: “Nhà vua là người lãnh đạo Giáo hội Anh, có 
quyén thẩm phán các ván đề thuộc linh, có quyén phong 
chức các phẩm trật, tất cả tài sản của Giáo hội Anh đều 
thuộc vé nhà vua." 
Cuộc ly khai bắt đầu. 
1535 22 tháng 6, xử tử hình Hồng y John Fisher 
6 tháng 7, xử tử hình quan đại pháp Thomas Morus 
1538 Đức Giáo Hoàng Paul III kết án tuyệt thông vua Anh. 


1541 John Knox (1513-1572) đem lý thuyết cải cách vào 
Schottland. 


6. CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO (1545-1563) 
Công đồng Tridentino là câu trả lời của Huấn quyển Hội Thánh 


227 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


cho cuộc Cải cách Thệ phản; mặc dù không trọn vẹn cho lắm, cũng 
đáp ứng phán nào cho đồi hỏi canh tân nội bộ Giáo hội. 
Đức Giáo hoàng Paul (1534-1549) 
1536 Để nghị một công đồng ở Mantua 
1537 Để nghị một công đồng ở Vicenza 
1544 Tự sắc “L ” của Đức Giáo 
hoàng Paul II, ban hành ngày 19.3.1544, 
triệu tập công đồng ở Tridentino. 


1545-1563 Công đồng Tridentino 
Khai mạc vào ngày 13.12.1545 
Kỳ họp lần (1545 -1548) (phiên họp 1 đến 10) 
ở Tridentino (từ 1547 ở Bologna) 
Phiên họp IV : Thánh Kinh và Thánh Truyền là 
nên tảng của đức tin. 


Phiên hop V : Nguyên tội 
Phiên họp VI : Công chính hóa 
Phiên họp VII: Giáo thuyết đại cương về bí tích 
Rửa Tội và Thêm sức. 
Đức Giáo Hoàng Julius (1550-1555) 
Kỳ họp lần (1551 - 1552) (Phiên họp 11 đến 16) 
Phiên họp XII : Bí Tích Thánh Thể 
Phiên họp XIV : Bí Tích Xóa giải và Xức dầu 
Đức Giáo Hoàng Marcellus (1555) 
Düc Giáo Hoàng Paul V (1555-1559) 
Đức Giáo Hoàng Pius V (1559-1565) 
Ky họp lần (1561-1563) ( Phiên hop 17 đến 25) 
Phiên hop XXI-XXII: Bí Tích Thánh Thể và Tế phẩm, lễ vật. 
Phiên hop XXIII : Bí tích truyền chức thánh 


228 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


Phiên hop XXIV : Bí tích hôn nhân 
Phiên hop XXV : luyện ngục, ân xá, tôn kinh các Thánh, 
di hài các thánh và ảnh tượng. 
4.12.1563 Bế Mạc Công Bóng Triđentinô 
1564 Công bố bản tuyên tín Tridentino 


Đức Giáo Hoàng Pius V (1566-1572) 
1566 Giáo lý Rôma 


1568 Cải tiến Kinh Nhật tụng 
1570 Missale Romanum 


Đức Giáo Hoàng Gregor X (1572-1585) 
Düc Giáo Hoàng Sixtus V (1585-1590) 


Đức Giáo Hoàng Urban V (1590) 
1590 1 tháng 3, Xuát bán Thánh Kinh La Ngü Vulgata 


Düc Giáo Hoàng Gregor X V (1590-1591) 
Đức Giáo Hoàng nnozenz X (1591) 


Đức Giáo Hoàng Clemens V (1592-1605) 
1592 Xuát bán "Vulgata Clementina" 


Giá tri của Обид dáno 


Vé tín ly 
** Vấn dé тас kbái, nguồn góc đức tin 


Thé phán chi nhận có Thánh Kinh và giáo dán được tự do xác 
tín, không cán đến quyén giáo huấn của Hội thánh. 


229 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Công đồng trả lời : 


— Đức tin của người công giáo đặt trên nën táng Thánh Kinh 
và Thánh Truyền. 

— Hội thánh có sứ mệnh bảo vệ các tính cách tinh tuyển của 
hai nguồn mạch đó; 

— Giáo dân không được tự ý giải thích Thánh Kinh, đặt cho 
Thánh Kinh một ý nghĩa khác với những điều Hội thánh đã 
ấn định về đức tin và luân lý. 

** Vấn đề công cbínb bóa 
Thệ phản chủ trương 

1) Nguyên tội làm cho con người hoàn toàn bị bại hoại, không 
thể lập được một công nghiệp nào cả. 

2) Vì thế, ơn cứu độ là hoàn toàn do từ ân súng của Thiên Chúa 
(Sola Gratia ) 

3) Con đường cứu rỗi của con người là tin vào lời hứa (Sola Fides) 
4) Simul iustus, Simul peccator. Sự công chính hóa chỉ như chiếc 
áo choàng phủ bên ngoài, nội tại con người vẫn là tội nhân. 

Công đồng trả lời: 

1) Tội nguyên tổ không làm bại hoại con người hoàn toàn; con 
người còn tự do làm lành lánh dữ, nói cách khác con người 
có thể tạo được công nghiệp. 

2) Công việc cứu rỗi của Thiên Chúa đòi hỏi sự cộng tác của 
con người. Mặc dầu nguyên tội có làm cho con người bị 
thương, nhưng vẫn còn ý chí để tham gia vào sự cứu độ. 


3) Việc công chính là cả một cuộc biến đổi tận căn nội tại, chứ không 


230 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 
phải chỉ phủ che bên ngoài. Nguyên nhân chính là hông ân của 
Thiên Chúa, nhưng đòi buộc có sự cộng tác của con người. 

** Vấn dë Bí tícb 
Công đồng đưa ra giáo thuyết Bí tích: 

— Người Công giáo phái tin tất cả có 7 phép bí tích do Chúa 
Giêsu thiết lập. 

— Bí tích không phải như Luther chủ trương, chỉ là để nuôi 
dưỡng đức tin, hay nhu Zwingli, chỉ là dấu hiệu cho người đã 
được công chính hóa, nhưng Công Đồng xác tín Bí Tích là 
dấu hiệu chứa đựng ơn thánh và ban ơn thánh cho người lãnh 
nhận khi không gặp cán trở. 

— Bí tích thành sự khi người chủ sự hoàn thành tất cả những 
nghi thức do Hội thánh chỉ định (Ex opere operato) 

— Công đồng cũng đưa ra giáo thuyết về mỗi bí tích, nhưng đặc 
biệt nhất là bí tích Thánh Thể: Chúa Giêsu hiện diện thực sự 
trong bí tích Thánh Thể, hiện diện bản thể, chứ không phải 
năng lực như Calvin chủ trương. Ngài hiện diện toàn diện, cả 
trong bánh cũng như rượu, trong mỗi phán nhỏ của hai chất 
trên. Cách thể hiện là Biến Thể (Transsubstantiatio), chống 
lại chủ trương bí hiệp (Consubstantiatio) của Luther. Công 
đồng cũng dạy: Thánh Thể không những là bí tích mà thôi, 
còn là lễ hiến tế dáng lên Cha, điều mà tất cá thé phản đều 
phủ nhận. 


Về kỷ luật 


Ngoài giáo thuyết chân chính, Hội thánh cần phải cải tổ, tẩy 
trừ những tệ lạm và canh tân Hội thánh cho đúng theo Lời Chúa. 


231 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

— Với các Giám mục, công đồng đưa ra nhiều điều khoản, chú 
trọng luật cư sở. Đặt ra luật cư sở là gián tiếp cấm các Ngài 
không được kiêm nhận nhiều nơi. Luật cư sở cũng là điều 
kiện để các Ngài có thể làm tròn nhiệm vụ của mình. 

Các Giám mục phải chú tâm đến nhu cầu giáo dân, để ý chọn 
lọc những phần tử xứng đáng để lĩnh nhận chức Thánh. Hằng 
năm phải thăm viếng các xứ đạo trong địa phận của mình. 
Công đồng cũng yêu cầu các Giám mục không dây mình vào 
chính trị, vào tiën bạc, lợi lộc và tránh шу thuộc vào những 
tranh giành của chi tộc. 

— Công đồng йді hỏi các linh mục phải giữ đức khiết tịnh, lo 
luyện tập các nhân đức cho xứng hợp với nhiệm vụ cao cả 
của mình. 

Trái với chủ trương thé phán và lời yêu cầu của Vua Carl V, 
công đồng buộc linh mục phải giữ luật độc thân. Các Ngài 
cũng phải giữ luật cư sở và lo giảng dạy giáo dân. 

Để có thể chu toàn sứ mệnh đó, Công đồng kêu gọi các 
Giám muc thành lập các chúng viện trong địa phận mình để 
đào tạo linh mục tương lai. Và đây có thể nói là công lớn của 
Công đồng. 

— VỀ mặt giáo dân 
Công đồng nhắc đến luật buộc giữ ngày Chúa nhật và các luật 
khác như cấm đấu gươm, ấn định nhiều luật về hôn phối. 

Còn vé đòi hỏi của đời sống công giáo, Công đồng muốn 
dành việc đó cho cuốn sách giáo lý của Công đồng. 

Cuối cùng, công việc quan trọng và khó khăn hơn cả là ngăn 
cấm các ông hoàng không được nhúng tay vào các 
vấn đề của Hội thánh. 


232 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 

Ngày 26. 1.1564 Đức Giáo Hoàng Pius IV ban tông huấn 

*Benedictus Deus ” châu phê các sắc lệnh Công đồng và chính thức 
công bố trên toàn Hội thánh. 


7. CUỘC CANH TÂN TRONG HỘI THÁNH 


Vào thời gian đầu của cuộc phân hóa đức tin, phong trào Cải 
Cách lan rất nhanh. Nhóm Thé Phần gây ảnh hưởng rất mạnh ở Miền 
Bắc nước Đức và các nước Bắc Âu, ảnh hưởng một phán nào ở Miễn 
Nam và phía Đông nước Đức. Nhóm Calvin lan nhanh ở Thụy Sĩ, 
miền Pfalz, Hà Lan, Anh và Tô Cách Lan cũng như nước Pháp. 

Đến giai đoạn thứ hai. Khoảng từ năm 1570 - Hội thánh 
La mã, qua Công đồng Tridentino, mới dàn dần lấy lại ảnh hưởng, 
thu thập lại những miễn của mình. Cuộc canh tân tôn giáo đi liền 
với phong trào chính trị Phản Cải Cách. 

Ngoài những Giáo Hoàng canh tân (1566-1605: Pius V, 
Gregor XIII, Sixtus V, Clemens VIII ) nhân tố dáy manh cuóc canh 
tán này, dó là Dóng Tén. 


a. 2504 “72% 


Ignatius thành Loyola, Đấng sáng lập Dòng Tên 
(Societas Jesu - S.J) 


1491 Ignatius ( Inigo López de Loyola ) được sinh ra trong lâu 
đài Loyola thuộc tỉnh Guipúzcoa miền Bắc Tây Ban Nha. 
1521 20 tháng 5, bị thương trong pháo dài Pamplona, một 
thời gian dài nằm trên giường bệnh. Khi lành bệnh, 

Ngài di Montserrat và xưng tội với một đan viện phu. 
1522/1523 Sống trong một cái hang ở Mansera, dën tội kham 
khổ và bắt đầu viết quyển “Linh thao” (tập 
"Exercitia Spiritualia" được viết từ năm 1522 đến 
1535 bằng tiếng Tây Ban Nha. Xuất bản bằng La 


233 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Ngữ vào năm 1548 tại Roma). 
1523/1524 Hành hương sang Thánh Địa 
1526/1527 Bắt đầu học La Ngữ ở Barcelona, Alcalá, 
Salamarca và cuối cùng ở Paris 

1528/1535 Học triết và thần học ở Paris 

1534 Tuyên thệ cùng với các người cùng chí hướng tại 
Montmartre ở Paris (Peter Faber, Franz Xaver, Jakob 
Laynez, Alfons Salmeron, Simon Rodriguez, Nicolaus 
Bobadilla ). Thành lập Dòng Tên. Ngoài ba lời khán nhu 
các dòng khác, Dòng Tên còn một lời khán: tuyệt đối 
vâng phục Đức Giáo Hoàng. 

1535 Sau khi thụ phong linh muc, Igratio được tuyển chọn 
làm Bề Trên cả đầu tiên của dòng. 

1540 Đức Giáo Hoàng Раш Ш chấp nhận việc thành lập dòng 
mới ngày 27.9 qua tự sắc “Regimini Militantis Ecclesiae" 

1548/1550 Hoàn tất qui chế dòng được soạn tháo từ năm 1544 

1556 Ignatio qua đời ngày 31.7 tại Roma 

1609 Được Đức Giáo Hoàng Paul V phong chân phước ngày 3.12. 

1622 Được Đức Giáo Hoàng Gregor XIV phong thánh ngày 12.3. 

1773 Đức Giáo Hoàng Clemens XIV chấm dứt Dòng Tên 

1814 Đức Giáo Hoàng Pius УП tái lập Dòng Tên. 
“Omnia ad maiorem Dei gloriam" (Tất cả cho vinh quang 
cao cá cüa Thién Chüa hon) dó là huy hiéu cüa dóng. 
Dóng dà tham gia quyét liét vào su canh tán cüa 
Giáo hói. 


Só thành vién tàng rát nhanh 


1556 Khoáng 1000 thành vién 
1750 Khoáng 22.590 thành vién 


234 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


Khoảng 600 thành viên 


Khoảng 35.086 thành viên 


€. (Оён cuác canh tán ở Roma 


4.12.1563 B€ mạc Công đồng Tridentinô 
13.11.1564 Đức Giáo Hoàng Pius IV ban hành Professio Fidei 


Tridentinô. 
9.12.1565 Đức Giáo Hoàng Pius IV qua đời 


b.1 Đức Giáo Hoàng Pius V (1566-1572) 


Antonio Michele Ghislieri, Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Thánh vu, 
được bầu làm Giáo Hoàng ngày 7.1.1566. Ngài cương quyết tiểu trừ 
các tệ lạm, trước hết ngay Tòa Thánh Roma. Đức Giáo Hoàng tổ 
chức lại các bộ, tẩy trừ tất cả những việc mại thánh, đặt các Hồng Y 
tài đức lên cầm đầu. Các Giám mục và linh mục không tuân theo 
sắc lệnh Công đồng đều bị cảnh cáo. Các đổi phong bại tục ở trong 
thành Roma bị bài trừ cách triệt để. Giáo dân trở nên sốt sắng và 
ngoan đạo hơn. 


Để chống lại các lạc thuyết Thệ Phản và để giáo huấn giáo 
dân, Ngài thúc đẩy việc soạn sách Giáo Lý Công Đồng. Với sự cộng 
tác của nhiều nhà thân học, sau năm năm cố gắng, Carôlô 
Bôrrômêo đã hoàn tất quyển Giáo Lý này vào năm 1566. Đức Giáo 
Hoàng ra lệnh sửa lại sách Nguyện (1568) và các sách lễ (1570). 
Ngài cũng cho xuất bản bộ Summa Theologicae của thánh Thomas 
thành Aquin và truyền day trong các đại hoc. 


Đối với các Vua Chúa, Ngài ra sắc lệnh “In caena Domini” để 
nhắc nhở trách nhiệm bảo vệ đức tin của họ. Công nghiệp đáng kể 


235 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

là Ngài đã tổ chức liên minh Công Giáo chống lại Hồi giáo và đã 
thắng được trận oai hùng ở vịnh Lepante 1571, chấm dứt được 
đường tiến công của Hồi Giáo sang Âu Châu. Từ đó Âu Châu được 
bình yên trước Hồi Giáo. 

Ngày 1.5.1572 Đức Giáo Hoàng qua đời. Nhờ Ngài mà trong 
sáu năm trời, các sắc lệnh của Công đồng Tridentino được thực 
hiện, không bị nằm chết trên giấy tờ như nhiều sắc lệnh của các 
Công đồng trước. Ngài mở đầu cho một thời đại Giáo Hoàng có tên 
tuổi vào cuối thế kỷ XVI. 


b.2 Đức Giáo Hoàng Gregor XIII (1572-1585) 


Ngày 13.5.1572 được bầu lên làm Giáo Hoàng. Lúc lên ngôi 
Ngài đã 70 tuổi. 

Để hoàn tất việc sửa chữa lại sách Nguyện và sách lễ của 
Giáo hoàng Pius V, vào ngày 24.2.1582 Ngài ban sắc chỉ “тег 
gravissimas" cho sửa lại lịch Phụng Vụ cho thích hợp với lich dân sự 
và bổ túc cuốn Tü-Dao-Luc. Ngài cũng cho xuất bán bộ thu tập tài 
liệu Giáo Luật bắt đầu từ Đức Giáo Hoàng Pius V. Nhưng công việc 
chính của Ngài là thiết lập và phát triển các chủng viện ở Roma. 

Để tiếp tục công việc canh tân, Ngài bắt buộc các Giám mục 
phái giữ luật cư sở và thiết lập Sứ Thần Tòa Thánh ở các nơi. Nhưng 
về phương diện chính trị, Ngài gặp nhiều thất bại trong việc chống 
lại Hồi giáo và Anh giáo. 

b.3 Đức Giáo Hoàng Sixtus V (1581-1590) 

Ngài là người nhiều nghi lực. Vừa lên ngôi Ngài lo tiêu diệt 
các giặc cướp quấy nhiễu dân chúng trong nước Tòa Thánh. Ở 
Roma, Ngài tháng tay bài trừ các đồi phong bại tục. Còn trong tổ 


236 


Bài 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 


chức Tòa Thánh, công cuộc đáng kể là đặt hệ thống các thánh bộ, 
ấn định số các Hồng Y là 70. 


Về vấn đề sách vở, Ngài cho ra đời bản dịch Thánh Kinh theo 
Septante goi là bán Vulgata-Sixtina, bán dịch này hơi vội vàng. 
b.4 Düc Giáo Hoàng Urban VII 
15.9.1590 - 27.9.1590 6 ngói chí có 13 ngày 


b.5 Düc Giáo Hoàng Gregor XIV 
5.12.1590 - 16.10.1591 


b.6 Đức Giáo Hoàng Innozenz IX 
29.10.1591 - 30.12.1591 


b.7 Đức Giáo Hoàng Clemens VIII 1592-1605 

Ngài cho tái bán và sửa chữa các sách Nguyện, sách lễ, sách 
nghi lé Tòa Thánh, bán các sách cấm Index, bán dich Vulgata- 
Sixtina-Clementia. 

Trong tó chức Tòa Thánh, Ngài đặt nhiều Hồng Y tài đức. 
Ngài cổ võ các cuộc canh tân và phân xử, ngăn сап sự chia rẽ 
giữa Dòng Tên và Dòng Đaminh do cuộc tranh luận về thuyết 
của Molina. 


b.8 Đức Giáo Hoàng Leo XI 
1.4.1605 - 27.4.1605 
b.9 Đức Giáo Hoàng Paul V 
16.5.1605 - 28.1.1621 
Ngài chú trọng đến luật cư sở của các Hồng Y, Giám mục. Đối 
với các linh mục, Ngài gửi nhiều huấn dụ cứng rắn nhắc nhở nhiệm 
vụ các cha xứ trong việc dạy dỗ đoàn chiên. Trong công cuộc truyền 


237 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


52. MI R x ` ⁄ ^ А, ‚А 
giáo, Ngài cổ võ và khích lệ rất nhiều. 


b.10 Đức Giáo Hoàng Gregor XV 
9.2.1621 - 8.7.1623 


Thành lập Thánh Bộ Truyền Giáo để thúc đẩy công cuộc 
truyền giáo. Thu hôi quyển chỉ huy thừa sai vé cho Tòa Thánh; 
chóng lai các tệ lạm của Bô Đào Nha và Tây Ban Nha về quyển 
bảo trợ. Ngài kết thúc công cuộc canh tân của Tòa Thánh: một nửa 
thế kỷ sau Công đồng Tridentino, Ngôi Giáo Hoàng được tôn trọng, 
quyền bính được tập trung và ảnh hưởng lan rộng. 


Với sự cổ võ của các Ngài, công cuộc canh tân ở các nước 
Công Giáo như Ý, Tây Ban Nha và Pháp cũng nổi lên mạnh 
mẽ. 

Nước Ý là nơi tình trạng Hội thánh bị suy đổi. Nay nhờ ở 
cạnh Tòa Thánh, cuộc canh tân được thực hiện sớm hơn cả. 
Đàng khác ở Ý cuộc canh tân đã được dọn dẹp đầy đủ. Như ta 
thấy, trước Công đồng Tridentino, phong trào canh tân đã nổi 
bật lên ở nhiều địa phận; các dòng tu đại thệ cũng được cải tổ; 
nhiều dòng mới được thành lập như dòng Théatines, Capucino, 
Barnabites, Ursulina và nhất là Dòng Tên. 


Hai khuôn mặt sáng ngời hơn cả trong thời kỳ này là 
Carôlô Bôrrômêô (1553-1584) trong việc cải cách các địa 
phận và Philipphé Néri (1515-1591) trong việc thành lập Dòng 
Giảng thuyết. 


Ở Tây Ban Nha trong thời kỳ này cũng có hai nhân vật đáng 
để ý là Teresa d'Avila và Gioan Thánh Giá trong việc canh tán 
dòng Carmel; dang khi công việc canh tân ở các dia phận và các tu 


238 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


viện khác vẫn tiếp tục. 


Công cuộc canh tân ở Pháp bắt đầu, chậm hơn Ý và Tây 
Ban Nha, vì chiến tranh tôn giáo kéo dài đến gần cuối thế kỷ 
XVI. Cũng như Ý có Carolo Borromeo là gương mặt sáng ngời 
trong việc canh tân các địa phận, thì ở Pháp có Phanxico đệ 
Sale. Và cũng như ở Ý, Hồng Y Bérulle đã theo khuôn khổ của 
Philipphé Néri lập ra hội dòng diễn giảng và hội này cũng giữ 
một dia vị quan trọng trong công cuộc canh tân Hội thánh Pháp 
sau công đồng Tridentino. 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
XX. CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I (1869 - 1870) 


4. BÔI CẢNH 
a- Phong trào "Жас 54.3 Bộ 


Thế kỷ 17 là thế kỷ của thuyết duy lý (Rationalismus). Thế kỷ 
này những tư tưởng trần thế và niềm tin vào sức lực khả năng của lý 
trí (Ratio) quyện lấy nhau. Lý trí tự minh chứng đủ khả năng để 
nhận được các qui luật của tự nhiên. Thời đại lớn của khoa học tự 
nhiên đã bắt đầu, phụ trợ có những nhận thức về toán học 
(Descartes, Newton, Leibnitz). Tất cả những thiết chế của con người 
(nhà nước, pháp luật) đều được kiểm tra trở lại để xem có đáp ứng 
với những đòi buộc của lý trí hay không. 


Trong những luật lệ do con người tạo ra trong dòng lịch sử, 


239 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
người ta tìm thấy một pháp lý thuần lý, một lé luật nội tai tự nhiên 
trong con người, mà Thiên Chúa đã thiết đặt trong tâm hón mọi 
người: “Luật tu nhiên không biến đổi vi chính Thiên Chúa cũng 
không thể biến đổi nó được" (Hugo Grotius) 

Những đường hướng căn bản về phê bình văn bản cũng được 
áp dụng vào trong khoa thánh kinh và cuộc chiến chống lại việc nối 
kết giữa tôn giáo và nhà nước cũng được bắt đầu (Spinoza). 


Tất cả thành quả của thế kỷ 17 chuyển sang thế kỷ 18 trong 
hình thức nhẹ nhàng hơn và lại bằng tiếng mẹ đẻ địa phương, chứ 
không bằng tiếng La tinh như ngày xưa: người ta gọi đó là phong 
trào Khai Sáng. 


Phong trào này được gọi bằng nhiều cách : Siècle de lumière , 
Aufklãrung, Enlightenment, Iluminismo, Siglo de las luces..Chúng 
ta goi là phong trào Khai Sáng hay Phong trào Anh Sáng. Kitó giáo 
cho rằng Đức Kitô chính là Anh Sáng đẩy lùi tăm tối của tội lỗi, của 
sự chết. Nhung trong thời đại này, Anh Sáng chính là Lý Trí ! chính 
lý trí mới giúp con người đẩy lui bóng tối và ngu dốt của thời đại do 
phong kiến và Kitô giáo gây ra. Phong trào Anh Sáng chuẩn bị tư 
tưởng cho cuộc Cách Mạng Tư sản. Phong trào bắt đầu tứ thế kỷ 
ХУП và lên cao trào ở thế kỷ ХУШ. 


Về Khoa học, chúng ta có những gương mặt như sau : 


Galilé (1564-1642) tác phẩm : Dialogo supra i due massimi sistemi 
del mondo, dšt nén táng cho món Vát L$ hién tai 

René Descartes (1592-1650) tác phẩm : Bàn vé phương pháp lập 
luận và tìm kiếm chán ly trong khoa hoc. 

Pascal, tác phẩm :Thư gửi một người ban ở tỉnh lé vé các cuộc 
tranh luận hiện tại ở Đại học Sorbonne. 


240 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


Isaac Newton (1661-1727) thường công bố các tư tưởng trong báo 
Philosophical transaction 


Leibnitz (1646-1716) tác phám : Von Nutzen der Vernunft ; Kunst 
oder Logik. 


Về văn hoc, chúng ta сб: 


Charles Louis Montesquieu (1689-1755) : Nhüng büc thu Ba Tu ; 
Tinh thần pháp luật : lập pháp, hành pháp, tư pháp. 


Voltaire (Francois Marie Anne — 1694-1778) bi giam 2 lần trong 
nguc Bastille ; trón sang Anh 4 nám. Ong dóng vai tró cuc ky 
quan trong trong trào lưu triết học Anh Sáng. Tác phẩm : 
Những bức thu triết hoc. 


Bách Khoa toàn thư (1746-1772) có hơn 160 văn sĩ cộng tác, do 
Denis Diderot (1713-1784) chủ biên : đại biểu các tư tưởng 
tiến bộ : tấn công phong kiến và Giáo hội ; dé cập d§ến chính 
trị, đạo đức , nghệ thuật, triết học, nghệ thuật và thủ công 
nghiệp... Tất cả đều được giải thích và phân tích theo quan 
điểm chủ nghĩa duy vật máy móc siêu hình. 


Jean Jacques Rousseau (1712-1778) tác phẩm : Khế Ước xã hội ; 
Emile. Ong nói lên quyền lợi và nguyện vọng của đại đa số 
quần chúng nhân dân, đặc biệt là của nông dân và tiêủ tư sản 


b. Những chủ trương quốc giáo. 
b1. Pháp giáo — Gallikanismus 


Từ thời Phipippe Le Bel, nước Pháp đã có thói quen giải quyết 
những vấn dé liên can với Giáo hội theo ảnh hưởng thuyết Đại 
Công Đồng. Cách xử lý này dần dân loại bó ảnh hưởng của Đức 


241 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Giáo Hoàng và gần như đưa Giáo hội Pháp ra đối kháng với Đức 
Giáo Hoàng. 


Tất cả những quyển của Đức Giáo Hoàng trên Giáo hội - quốc 
gia đều bị tước đoạt và trao lại cho nhà vua. Nhà vua cũng đòi buộc 
sự tùng phục của hàng giáo sĩ đối với mình hơn là với Đức Giáo 
Hoàng. 

Tất cả những sự tự do này cần được một lý thuyết đi kèm theo, 
lý thuyết đó càng ngăn chặn quyền Đức Giáo Hoàng chừng nào tốt 
chừng đó và phủ nhận cả quyển bất khả ngộ của Giáo Hoàng. Dưới 
trào của Louis XIV (1643-1715) việc liên lạc giữa Pháp Giáo và 
Đức Giáo Hoàng hầu như đưa đến khủng hoảng có thể ly khai. 


VÀI NIÊN BIỂU 


1048 Công bố những sự tự do của Giáo hội Pháp. 

1438 Vua Charles УП trong ngày quốc hội họp ở Bourges đã 
đưa ra 24 điều khoản về quyết định của Giáo hội Pháp 
và công bố như pháp lệnh. 


Pháp lệnh này: 

- Lấy giáo thuyết Tối Thượng Quyền của công đồng 
chung áp dụng trên mọi tín hữu và cả Giáo Hoàng 
(thuyết Đại Công Đông của Basel) 


- Hạn hẹp quyền chóng án vé Roma 

- Giáo hội Pháp chỉ xử lý theo những phong tục tôn giáo 
của nước Pháp mà thôi. 

Mọi thông tư của Đức Giáo Hoàng chỉ được thông báo 
trên đất Pháp qua sự đồng ý của nhà vua. 

Những điều khoản Bourges bị Công Đồng Latran V 
kết án và Hòa ước giữa Đức Giáo Hoàng Leo X và vua 
Franz I bị xóa bỏ tại Bologna. 


242 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


1594 Công bố "Sự tự do của Giáo hội Pháp" 

1680 Đại hội hàng giáo sĩ Pháp đứng về phía vua Louis XIV 
(1643- 1715) chống lại Đức Giáo Hoàng Innozenz XI 
(1676-1689) 

19 tháng 3, Hiến Chương Pháp Giáo do Giám mục 
thành Meaux là Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) 
biên soạn: 

1/ Đức Giáo Hoàng chỉ có quyền tinh thần, chứ không có 
quyên trần thế, đặc biệt là không có quyền trên các vua 
và các công hầu. 

2/ Công đồng chung lãnh nhận quyền hành trực tiếp từ 
Chúa Giêsu và đứng trên cả Đức Giáo Hoàng. 

3/ Quyền của Đức Giáo Hoàng bị han chế bởi các Giáo 
khoản do toàn Giáo hội xác nhận; ở nước Pháp việc 
hướng dẫn của DGH đối với Giáo hội Pháp phái bị ràng 
buộc vào luật tập quán của Pháp. 

4/ Những quyết định của Đức Giáo Hoàng về những vấn аё 
thuộc đức tin chỉ vô ngộ khi được toàn Giáo hội chấp nhận. 


Tất cả nhân dân trong nước Pháp đều phải học hồi bốn 
luận để này. Các giáo sư trước khi thi hành chức vụ 
phải tuyên thệ công nhận và giảng dạy bốn luận để 
пау. 


4 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Alexander УШ (1689-1691) 
kết án bốn luận đề này. 

18 tháng 4, Napoleon công bó 88 điều khoản tổ chức 
như pháp lệnh. 

Napoleon công bố Hiến Chương Pháp Giáo 1682 là luật 
pháp cho đế quốc. 


b2. Đức Giáo - Febronianismus 


243 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Tư tưởng quốc giáo cũng đã lan tràn trên nước Đức dưới hình 
thức của thuyết Febronianismus. 


9, 


1701-1790 Johann Nikolaus von Hontheim. Giám muc phó ó 
Trier tà nám 1748 


1763 Xuất bán tác phẩm ” De statu Ecclesiae et legitima 
potestate Romani Pontificis" duói biét hiéu là Febronius 
(mượn tên của cháu gái là Justina Febronia). Hontheim 
dua ra mót cái nhin vé Giáo hói hoc : 

1.Quyền hành trong Giáo hội dà được Chúa Kitô trao ban 
cho toàn Giáo hội và các Giám mục, trong danh của 
Người, hiện thực quyền hành đó. 


2.Đức Giáo Hoàng chỉ là Giám Mục thứ nhất, là Primus 
inter Pares và ngài phải tùng phục Công Đồng Chung. 


3.Tối thượng quyền của Đức Giáo Hoàng chỉ là tối thượng 

quyền giám sát (Primatus Inspectionis). 
Febronianismus khác với Gallikanismus ở chỗ quyền 
tước đoạt nơi Giáo Hoàng không trao lại cho thế quyên, 
nhưng trao lại cho các Giám Mục trong nước. 

1769 31 dé tài ở Coblenz (Khiếu nại vé viéc Giáo Hoàng xen 
vào quuên lợi của Giáo hội Đức). 

1785 Tranh luận về khâm sü Giáo Hoàng. Nghị hội EMS đòi buộc 
hủy bỏ khâm sứ tòa thánh, bỏ việc chống án về Roma.... 

1768 25 tháng 8, 23 diéu khoản của nghị hội EMS (chương 
trình của một quốc giáo Đức). 


b3. Áo Giáo – Josephinismus 


1711-1740 Hoàng đế Karl VỊ 
1740-1780 Nữ hoàng Maria Theresia. Thuyết Gallikanismus và 


phong trào Khai Sáng của Đức đã lan tràn cả Đế 
Quốc Áo. 


244 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


1780-1790 Hoàng Đế Joseph II (từ 1765 làm Hoàng dé, có 

vấn là quận công Kaunitz (+1794) muốn thiết lập 
một Giáo hội nhà nước; phải hạ Giáo hội xuống 
thành cơ quan của nhà nước. 
Trong thực tế, Hoàng đế không phải là người thù 
hằn gì Giáo hội, nhưng quan niệm sai, nên ông đưa 
ra hết thông tư này đến thông tư khác để sửa đổi 
Giáo hội. 


- Tất cả những sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng hay 
Giám mục đều phải có sự ưng thuận của Hoàng Đế. 


- Ông cho bỏ tất cả những nhượng quyển dành cho 
Đức Giáo Hoàng, cả về luật kiểm soát dòng tu. 

- Ông còn đưa ra những nghi thức cho phụng vụ, loại 
bỏ việc đi kiệu và hành hương. 

- Luật tệ hại nhất là loại bỏ mọi chủng viện thuộc 
quyền Giám Mục. Từ nay chỉ còn 4 đại chủng viện 
tổng hợp ở Wien, Pest, Pavia và Louvain. 

1781 Chiếu chỉ khoan dung cho các tín hữu Chính Thống và 
Tin Lành. 
1782 Mọi tài sản của Giáo hội đều nằm dưới quyền nhà nước: 
ông bắt đóng cửa tất cả 700 tu viện lớn nhỏ. 
Mọi người đều cố gắng thuyết phục ông ta, cả Đức Giáo 
hoàng Pius VI năm 1782 thân chinh sang Wien để 
thuyết phục, nhưng vô ích. 
Khi các chư hầu như Bỉ, Ungarn cũng phản đối thì 
Hoàng đế qua đời. 
1790-1792 Hoàng dé Leopold II rút lại nhiều sắc lệnh của 
Joseph dù vậy tư tưởng quốc giáo vẫn còn ảnh 
hưởng mạnh trong nước. 


245 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


с. («ác cách mang Pháp (789 


Trước Cách Mạng, Pháp còn là một nước nông nghiệp lạc hậu. 
Công thương nghiệp tư bản bắt đầu phát triển, nhưng chế độ thuế khóa 
của Nhà Nước kìm hảm ngăn chận việc phát triển này. Vào thời này , 
nước Pháp theo chế độ Quân chủ chuyên chế bảo vệ phong kiến. Nước 
Pháp lúc ấy có 26 triệu người , trong đó có 270.000 người có đặc quyền 
gồm 140.000 qúi tộc và 130.000 giáo sĩ ; tức là nhóm đặc quyën chỉ là 
1% dân số, trong khi đó 99% thuộc đẳng cấp thứ ba, vừa không được 
tham gia chính trị, vừa phái phục vụ đẳng cấp có quyền. “Giáo si phục 
vụ nhà vua bằng lời cầu nguyện ; quí tộc bằng lưỡi kiếm ; đẳng cấp thứ 
ba bằng của cải.” Đẳng cấp thứ ba phải đóng góp của cải, phải chịu 
mọi thứ thuế và nghĩa vụ để hai đẳng cấp trên sống phè phởn. Chính sự 
nghèo đói của dân chúng và đời sóng xa xỉ của vua chúa là ngòi nổ đưa 
đến cách mạng. 

"Đẳng cấp thứ ba" gồm nhiều giai cấp và đẳng cấp: tư sản, 
tiểu tư sản, thợ thủ công, nông dân và công nhân. Đứng đầu đẳng 
cấp thứ ba là giai cấp tư sản, có thế lực kinh tế, nhưng không có 
quyển hành chính trị. Các giai cấp khác trong đẳng cấp thứ ba bi các 
lãnh chúa và Giáo hội bóc lột nặng në, đời sống rất cuc khổ. Máu 
thuẫn trong xã hội phong kiến giữa hai đẳng cáp có đặc quyển và 
"đẳng cấp thứ Ба" ngày càng sâu sắc. 


Nhà vua bất lực đối với giai cấp thượng lưu. Hành chánh và 
luật pháp nát bét. Vua không cương nghị. Các chính trị gia ý thức, 
xách động quần chúng. Nhưng nhân tố chính của cuộc cách mạng 
1789 ở Pháp là, ngoài vấn để mâu thuẫn kể trên, phái nói đến thế 
giới quan của phong trào Khai Sáng và lý tưởng này được hiện thực 
trong cuộc chiến tranh giành độc lập ở Mỹ. 


Cuộc Cách mạng 1789 có thể chia ra làm 3 thời kỳ : 
246 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
+ Giai đoạn Cách Mạng bùng nổ và nên thống trị của Đại Tư 
Sản Lập Hiến (14.7.1789 — 10.8.1792) 


Ngân khó trống rổng, không còn tién trả lương cho viên chức 
„quân đội ; nông thôn lại bi nạn đói hoành hành ; hiệp ước thương 
mại với Anh chỉ có lợi cho qúi tộc, dẫn đến suy thoái công nghiệp, 


thất nghiệp tràn lan. 


5.5.1789 Hội Nghi 3 cáp hop tai Versailles : 200 quí tóc, 300 
giáo sĩ, 600 cấp thứ ba. Lấn cán vé cách bỏ phiếu. 


17.6.1789 Các dai biéu dáng cáp thú ba tu tuyén bó là : Hói 
Đồng dán tộc : không cán vua và nắm quyén tư pháp. 


9.7.1789 Hội Đồng dân tộc tự tuyên bố thành Quốc Hội Lập 
Hiến. Vua cho quân đội tấn công. 


14.7.1789 Phá ngục Bastilles 


26.8.1789 Quốc Hội lập hiến thông qua bản “Tuyên ngôn 
nhân quyền và dân quyền “ gồm 17 điều : tinh thần tự 
do, binh đẳng, bác ái được nêu cao. Quyén lực của nhà 
vua, cũng như chế độ đẳng cấp trong xã hội phong 
kiến bị bãi bỏ. Quốc Hội ra lệnh : 


- tich thu tài sàn của Giáo hội làm tài sån quốc gia và 
đem ra phát mại. 


- Tháng 11.1790 Quốc hội quyết dinh : Giáo hội phái 
chịu tùng phục quốc gia, không lệ thuộc vào Vatican. 


247 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
- Сас linh muc và giám mục phái do dân bầu và được ăn 
lương của Nhà Nước. 


- Các việc hộ tịch (khai sinh, hôn nhân...) phải chuyển 
sang Nhà Nước. 


21.6.1791 Vua Louis XVI và vợ muốn trốn ra nước ngoài, 
nhưng bị bắt. 


+ Giai đoạn 2 : giai đoạn của phái Cộng Hòa tư sản Jirondin 
(10.8.1792 — 31.5.1793) 


Sau khi lập trật tự, Quốc Hội Lập Hiến tuyên bố : “Cách 
Mạng đã kết thúc. Hãy dé cho dân tộc trở về với niêm hân 
hoan hạnh phúc.” Quốc Hội Lập Hiến giai tán, bầu ra Quốc 
Hội Lập Pháp để bảo vệ Hiến Pháp 1791. Quốc Hội mới gồm 
246 ghế thuộc cánh hữu và 136 ghế thuộc cánh tả gồm có 
nhóm cách mạng tư sản Jirondin và nhóm cách mang cực tả 
Giacobin. Jirondin là đại biểu tư sản công nghiệp và thương 
nghiệp; vì nhiều lãnh tụ nhóm này là đại biểu của quận 
Jirondin ở Tây nam nước Pháp. Giacobin là đại biểu tư sản 
trung và nhỏ. Họ là bộ phận cách mạng nhất của giai cấp tư 
sản. Họ thường họp ở “Câu lạc bộ Giacobin” lập ra từ đầu 
cách mạng. 


1792-1797 Liên Minh Ao-Phổ chóng Pháp 
20.4.1792 Pháp tuyên chiến với Áo — thua trận 


11.7.1792 Quốc Hội tuyên bố “Tổ Quốc Lâm Nguy” - tổng 
động viên. Bài ca Marseillaise hát vang kháp nơi 


248 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


5.8.1792 các khu vực ở Paris chuẩn bị khởi nghĩa 


10.8.1792 Khởi nghĩa : truất phế nhà vua. Sắc lệnh thành lập : 
Hiệp Hội dân tộc. 


21.9.1792 Hiệp Hội dân tộc khai mạc : thiết lập nên Cộng 
Hòa 


21.1.1793 Vua Louis XVI lên đoạn đầu đài 


31.5 đến 2.6.1793 Khởi nghĩa hạ nhóm Jirondin. Nhóm 
Giacobin lên làm chủ Quốc Hội. 


+ Giai đoạn 3 : Nền chuyên chính dân chủ cách mạng 
Giacobin (2.6.1793 — 27.7.1794) 


3.6.1793 Sắc lệnh tịch thu đất đai của những người bó trốn ra 
nước ngoài, chia và bán cho dân, trả dán trong vòng 10 
năm. 


10.6.1793 chia đất Công Xã cho dân 


17.7.1793 nông dân được giải phóng khói phái đóng thuế cho 
phong kiến 


24.6.1793 Hiến Pháp Cộng Hòa 
23.8.1793 lệnh Tổng Động Viên toàn quốc 
3.1794 khi quân đội Pháp chủ động trên chiến trường, thì nội 


bộ Giacôbin đấu đá gay gắt 


249 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
27.7 (tức ngày 9 tháng Termidor) Phản cách mạng bắt 
Robespierre, Saint Juste và Culon. Hôm sau xử tử 
không cần bản án. Nên chuyên chính Giacobin tan rã. 


1789 Vào đầu năm, để giải quyết vấn để ngân quỹ, vua 
Louis XVI (1774-1792) theo lời khuyên của Necker, quốc 
vụ khanh, cho triệu tập hội nghị toàn quốc. 


5 tháng 5, khai mạc Hội nghị toàn quốc ở Versailles. 


Dáng cấp thứ ba đòi buộc đầu phiếu theo đầu người chứ 
không theo đẳng cấp. 


17 tháng 6, Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố, thành lập Hội 
Nghị quốc gia và sau khi tuyên thệ vào ngày 20.6 sẽ 
không bao giờ rời nhau, trước khi có hiến pháp mới. 


14 tháng 7, dân chúng Paris kéo đến chiếm ngục 
Bastille, tượng trưng cho chế độ độc tài của vua chúa. 
Quân đội tự giải tán; nhiều quí tộc trốn ra nước ngoài; 
chấm dứt hệ thống phong kiến.Cách mạng lan rộng 
khắp cả nước. Vë những tin đồn vô căn cứ, dân quê lo 
sợ, lập các đoàn quân tự vệ. Không thấy Thổ Phỉ xuất 
hiện, họ quay ra cướp phá các dinh trại, đền đài của 
giới quí tộc. Để chấm dứt cuộc hỗn loạn đó, 
4 tháng 8, hội nghị bàn luận việc cấp tốc thành lập một 
chế độ mới. 
26 tháng 8, tuyên bố Luật Nhân Quyền. 
Bản tuyên ngôn nêu lên khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do - 
Bình đẳng - Huynh dé", xác dinh các quyển tự do dàn 
chủ, quyền bình đẳng giữa các công dân, nhưng lại 
khẳng định quyền tư hữu tài sản là một quyền thiêng 
liêng bất khả xâm phạm. Thành quả Cách mạng được 
chính thức ghi vào hiến pháp 1791. 

1790 Truất các đặc quyền của giới quí tóc và giáo sĩ. Tịch thu 


250 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


tài sản Giáo hội. 
1791 Cuộc chạy trốn của vua Louis XVI thất bại 
1791-1792 Quốc Hội lập hiến 
1792 Chiếm điện Tuilerie, bát vua và cả gia đình nhốt ở Temple. 
21 tháng 9, chấm dứt thời quân chủ. 
Nước Pháp thành nước Cộng Hòa. 
1792-1797 Liên minh I chống Pháp. Thỏa ước giữa Áo (Hoàng 
đế Leopold II) và Phó (Vua Friedrich Wilhelm II) chống Pháp. 
1793 21 tháng 1, xử tử vua Louis XVI. Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, 
Đức ký kết vào liên minh chống Pháp. 
1793-1794 Sợ hãi đè nặng nước Pháp, nhiều quí tộc lên máy chém 
1794 Lật đổ Robespierre 
1795 Hòa ước giữa Pháp - Phổ 
1795-1799 Chính quyên Đại Nghị (Directorium) ở Pháp. 
1796 Viễn chinh oai hùng của Bonaparte (1769-1821) ở Y 
1797 Hòa ước Campo Formio 
1798 Quân Pháp chiếm Roma, thiết lập nước Cộng Hòa Roma. 
Đức Giáo Hoàng Pius VI bị bắt làm tù binh và bị điệu về Pháp. 
1798-1799 Viễn chinh của Bonaparte sang Ai Cập 
1799-1802 Liên minh II chóng Pháp, gồm Nga, Áo, Bồ Đào Nha, 
Neapel, Thổ. Phổ đứng trung lập. 
1799_ Pháp chiếm Neapel 
1799-1804 Chính thể Tổng tài ở Pháp: Napoleon Bonaparte 
Tổng tài đầu tiên. 
1800 Hòa ước Lunéville xác nhận lai hòa ước Campo Formio 
1802 Hòa ước ở Amiens giữa Anh - Pháp. 
Tổng tài Napoleon đến suốt đời. 


1804-1814 Hoàng dé Napoleon I Dé chế. 


Sau cuóc dáo chính пат 1794, giai cáp tu sàn Pháp tháy cán 


251 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

có một chính quyền độc tài để vừa đàn áp nhân dân và bọn bảo 
hoàng, vừa đánh thắng liên minh phong kiến, cho nên đưa Napoleon 
Bonaparte lên ngôi hoàng đế Pháp năm 1804 (ức là Napoleon 1), 
lập ra Đế chế thứ nhất. 


Phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản Pháp, Napoleon đàn áp 
nhân dân trong nước để bóp chết cách mạng và mở rộng cuộc chiến 
tranh xâm lược khắp Châu Âu, lập nên đế quốc rộng lớn bằng một 
nửa lãnh thổ và dân số Châu Âu lúc bấy giờ. 

Vấp phải cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân các nước 
bị chiếm, đặc biệt của Tây Ban Nha (1808 - 1813) và cuộc chiến 
tranh giữ nước năm 1812 của nhân dân Nga, đế quốc Napoleon suy 
yếu dần, sau đó Napoleon bị liên minh Nga, Áo, Phổ, Anh đánh bại; 
đến năm 1815 thì Đế chế thứ nhất sụp đổ. 

1769 Napoléon sinh ngày 15 tháng 8 tại Ajaccio, đảo Corsica, 
con thứ nhì của gia đình Carlo và Letizia Buonaparte. 

1779-1784 Học quân sự tại Brienne, rồi Paris. 

1785 Tháng 9, Napoleon tốt nghiệp với hàm thiếu úy pháo 
binh, đóng quân tai Valence (1789 Cách Mang) 

1790 Napoléon tró lai qué huong Corsica giúp Pháp cüng có 
lai viéc cai tri. 

1793 Tháng 9, chi huy don vi pháo binh bao váy Toulon: 


chién tháng dàu tién trong nghiép quán su và dugc 
tháng cáp thiéu tuóng. 


Tháng 10, Napoléon üng hó Barras trong viéc dàn áp 
nhóm Báo Hoàng nói dáy tai Paris. 40 kháu dai bác 
cùng nó: hàng ngàn người chết và vô só bi thương. 

Chí huy quán dói Pháp ó Y 

Tháng 2, Napoléon chiém Matua 


Tháng 4, Napoléon dinh chién vói Áo 


252 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


Tháng 5, trở về Paris như anh hùng dân tộc. 

Tháng 5, giong buôm đến Ai Cập, làm chủ châu thổ 
sông Nil. 

Tháng 8, hạm đội của Napoléon bị đô đốc Nelson 
của Anh thiêu hủy ở vịnh Aboukin. 

Tháng 2, rút lui khỏi Ai Cập. 

Tháng 8, Napoléon trở vë Pháp. 

Tháng 11 đảo chính tháng Sương Mù. Napoléon được 
bầu làm Tổng Tài thứ nhất và trở thành độc tài. 
Napoléon dë cử làm Tổng Tài suốt đời 

Tháng 5, Viện Nguyên Lão tuyên bố: Napoléon là 
“Hoàng đế nước Pháp” 

Tháng 12, Napoléon đăng quang ở nhà thờ Đức Bà ở Paris. 
Tháng 11, quân Pháp chiến thắng ở Austerlitz. 


Napoléon lên ngôi vua nước Y. 
Tháng 6, quân Pháp bị đánh bại ở Tây Ban Nha. 
Tháng 9, tiến công Moscow. 


Tháng 10, quân Pháp rút lui khỏi Moscow : từ nửa triệu 
chỉ còn không tới 10 ngàn người. 

Liên minh Phó-Nga tiến quân xâm lược nước Pháp 
Tháng 3, Paris rơi vào tay Liên minh. 

Tháng 4, Napoléon thoái vị. 

Tháng 5, Napoléon bị dày tới đảo Elba. 

Tháng 3, Napoléon trở lại Pháp. Bắt đầu thời kỳ “100 ngàu”. 
Tháng 4, Napoléon thiết lập chính phủ mới ở Paris. 
Tháng 6, Napoléon chiến thắng ở Ligny và bị đánh bại 
ở Waterloo. Napoléon thoái vị lần thứ hai. 


Tháng 10, bị lưu đày tới St. Hélène. 


253 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1821 5 tháng 5, Napoléon qua đời. 


Cách mạng tư sản Pháp ảnh hưởng sâu rộng đến khắp Châu 
Âu và Châu Mỹ, nhất là sau khi cách mạng công nghiệp hoàn 


thành ở Anh (khoảng năm 1830) và được xúc tiến ở 
nhiều nước. 


Tiếp đó là cao trào cách mạng 1848 - 1849 ở Châu Âu (Pháp, 
Đức, Ý, Áo, Hung, Tiệp) Những cuộc cách mạng này, tuy đều thất 
bại, nhưng làm suy yếu chế độ phong kiến ở nhiều nước và đẩy nhanh 
quá trình hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu, Châu Mỹ. 


Tiếp sau trào cách mạng 1848 - 1849, cuộc vận động thống 
nhất đất nước ở Ý và ở Đức, cuộc cải cách rộng mở ở Nga (1861), 
cuộc nội chiến bãi bó chế độ nô lệ ở Bắc mỹ (1861 - 1864), cuộc 
đấu tranh duy tân ở Nhật (1867 - 1868), về thực chất đều là những 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 


d. Phang trào tråa thE hóa Gida 484 ( Sécalarisatioa) 


Phong trào trần thế hóa là phong trào các nhà nước chiếm lấy 
những quyền lợi vé tài sån, lợi tức của Giáo hội mà không có sự 
đồng ý của Giáo hội. 

- Ngay từ thời Trung Cổ đã có nhiễu lần, nhà nước tịch thu tài 
sản Giáo hội, nổi bật nhất là vụ vua Philipp Le Bel của Pháp 
tịch thu tài sản của Tăng đoàn Đền Thờ. 

- Trong vài năm vua Henri VIII của nước Anh tịch thu gần 1000 
tu viện. 

- Vào thế kỷ 17 tùy theo chính trị của các triểu đại như 
Habsburger, Wittelbacher, Lothringer... với nước Tòa Thánh, 
mà họ tịch thu tài вап Giáo hội. 


254 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
- Hoàng đế Joseph II (1765-90) của Áo đã đóng cửa và tịch thu 
tài sản trên 700 tu viện. 
- Những mién Tin Lành, các lãnh chúa đều trung dụng tài sån 
Giáo hội Công Giáo. 
1774-1793 Vua Louis XVI ở Pháp 
1775-1799 Đức Giáo Hoàng Pius VI 
1789 14 tháng 7, bát dàu cuóc cách mang Pháp chiém nguc 
Bastille 
24 tháng 8, Quyét dinh сйа hói nghi toàn quóc : loai bó 
những đặc ân của giai cáp qui tóc và giáo si : bỏ thuế 
tháp phán mà dàn phái dóng cho giáo si. 


2 tháng 11, quốc hữu hóa tài sản của Giáo hội theo yêu 
cầu của Talleyrand, Giám mục Artun. 


1790 13 tháng 2, đóng cửa tất cả các dòng tu và tu hội ở Pháp. 

1790 12 tháng 7, bán " Dân hiến giáo si " được quốc hội chấp 
thuận: phân chia lại các địa phận. 

1792 2 đến 7 tháng 9, giết hại các linh mục và giáo dân 
trung thành với Giáo hội ở Paris. 

1792-1806 Hoàng đế Franz II của đế quốc Áo. 

1793 Loại bỏ niên lịch công giáo và chính thức loại bỏ 
Kitô giáo (quuết dinh ngày 7-10. 11) 

1798 Chiếm Roma 

1800-1823 Đức Giáo Hoàng Pius VII 

1801 9 tháng 2, hòa ước ó Lunésille: phần đất Đức; tả ngan 
sóng Rhein tách ra khói dát Pháp. 
15 tháng 7, hiệp ước của Pháp 
18 tháng 4, Napoleon ban hành 77 diéu khoán làm 
thành luát nhà nuóc. 
25 tháng 2, quyết nghị ở Regensburg : tịch thu tài sản 
Giáo hói ó Düc. 


255 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1804 2 tháng 12, phong vương cho Napoleon tại đại giáo 
đường Notre Dame de Paris. 

1806 6 tháng 8, Hoàng đế Franz II của Áo từ chức. 
Chấm dứt đế quốc Đức thần thánh. 

1809 17 tháng 5, quyết nghị của Napoleon, ký tại Schonbrunn 
ở Wien, về việc sáp nhập nước Tòa Thánh vào đế quốc 


Pháp "cách vinh vién" 

1813 25 tháng 1, Napoleon ép Đức Giáo Hoàng Pius VII ở 
Fontainebleau ký một hiệp ước mới. 

1814 7 tháng 8, cho dòng Tên được phép hoạt động trở lại. 

1814-1815 Hội nghị ở Wien - tái lập nước Tòa Thánh 
(9.6.1815) 


II. CÓNG DÓNG VATICANÓ I (1869 - 1870) 


1869 - 1870 (8.12.1869 - 20.10.1870) Công Đồng Vaticano I 
duói trào Düc Giáo Hoàng Pius IX (1846-1878) 
Chủ dé: - Lên án thuyết duy lj và thuyết chủ truong 
Giáo hói Pháp dóc láp. 
- Tín điều bát khá ngộ của Đức Giáo Hoàng. 


Vài Niên biểu 
1867 6 tháng 6, loan báo triệu tập công đồng. 
1868 29 tháng 6, Tông hiến triệu tập công đồng. 
1869 2 tháng 12, Ủy ban tiên công đồng 
8 tháng 12, khai mạc công đồng 


Kỳ họp đầu tiên 


256 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


10 đến 20 tháng 12, Hội nghị lần đầu, chuẩn bị, chọn 
để tài thảo luận 
28.12-10.1, thảo luận cho lược dó về đức tin công giáo. 


Kỳ họp lần hai 
6 tháng 1, Tuyên tín 
14 tháng 1-22 tháng 2, Vấn nạn về kỷ luật và Giáo Luật. 
22 tháng 2-18 tháng 3, tạm ngưng các cuộc thảo luận 
công khai 
18 tháng 3 - 19 tháng 4, thảo luận về hiến chế niềm tin 
công giáo. 


Kỳ họp lần 3 


24 tháng 4, công bố thành luật Hiến chế về đức tin 
Công giáo 
29 tháng 4-13 tháng 5, thảo luận về giáo lý yếu lược. 
13 tháng 5-13 tháng 6, thảo luận chung lược đồ về Đức 
Giáo hoàng và sự сап thiết để xác định sự bất khả ngộ 
của Đức Giáo Hoàng. 
6 tháng 6-13 tháng 6, thảo luận về Tối Thượng Quyền 
11 tháng 7, trình bày bản văn - tranh luận 
13 tháng 7, tạm thời bó phiếu 
16 tháng 7, trình bày những điểm thay đổi. 

Ky họp lån 4 
18 tháng 7, công bố thành luật Hiến chế về ngôi Giáo Hoàng. 
19 tháng 7, Pháp tuyên chiến với Phổ 
20 tháng 9, quân đội Y chiếm Roma: chấm dứt quyển 
trần thế của Đức Giáo Hoàng 
20 tháng 10, dời Công Đồng đến Sine die 


257 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Trong những dự thảo quan trọng trình bày giữa công đồng, chỉ 
có hai là được bàn cãi và chấp thuận. 

1/ Constitutio de fide, được chấp thuận ngày 24.4.1870 

2/ Constitutio de ecclesia, được chấp thuận ngày 18.7.1870 


1.CONSTITUTIO DE FIDE (D 1781 t) 

Bán уап chia ra bón chuong vói nhüng dé tài: 

1/ Su hiện hữu và nhận thức về một Thiên Chúa có Ngôi vi. 

2/ Sự cần thiết của Mặc Khải. 

3/ Bản chất của đức tin. 

4/ Sự liên lạc giữa đức tin và lý trí 

Chương IV của hiến chế nói về sự liên lạc giữa đức tin và lý 
trí có thể nói là phần quan trọng nhất. 

Qua cơ sở lý luận, chúng ta thấy Công đồng Vaticano I đã 
nhận quan niệm của Thomas: đức tin và lý trí cùng đứng chung với 
nhau mà không có xung khắc, chỉ vì cả hai là do Thiên Chúa xếp 
đặt. Nơi nào mà lý trí không thể hợp nhất được với đức tin, có nghĩa 
là với tín lý, thì lý trí phải tùng phục đức tin. 

Mặc khải siêu nhiên chứa chất trong Thánh Kinh. Để giải 
thích những mặc khải đó phải căn cứ vào những luật căn bản do 
công đồng Tridentino đã dë ra. Ngoài ra còn có mặc khái tự nhiên. 

Mặc dầu không xác định tên tuổi, nhưng mọi người đều biết là 
công đồng lên án chủ thuyết phê bình (Kritizismus) của Kant: "А? 
chủ trương rằng Thiên Chúa duy nhất và chân thật, Đấng sáng tạo và 
là Chúa chúng tôi, với ánh sáng tự nhiên của lý trí qua sáng tạo 
không thể nhận thức một cách chắc chắn được, kê ấy bị kết án" (điều 
2, khoản 1). 

Như vậy thần học tự nhiên theo chủ thuyết Thomas 


258 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


(Thomismus) đã trở thành nền táng vững chắc cho Công giáo: 

"Nếu ai nói rằng, mặc khải thiên linh không thể qua những 
dấu chứng bên ngoài tin tưởng được, chính vì thế chỉ qua cám 
nghiệm nội tâm hay qua thông ban ân súng cá nhân mới chuyển 
con người đi đến đức tin, thì kẻ đó bị kết án” (điều 3, D 1812) 

"Nếu ai bảo không thể nào có phép lạ được, và vì thế những 
câu chuyện tương tự như vậy hay là trong Thánh Kinh chỉ là 
những ngụ ngôn hay huyền thoại; hay là phép lạ không thể nào 
nhận thức được và qua đó nguồn gốc thiên linh của Kitô giáo 
cũng không thể minh chứng cách vững chắc được, kẻ đó bị kết 
án” (d. 4, D 1813). Phép lạ là “những dấu chứng chắc chắn 
nhất của Mặc Khải thiên linh” (đ. 3, D 1790) 


2.CONSTITUTIO DE ECCLESIA 


Lược dó " Về Giáo hội Chúa Kitô " từ ngày 21.1.1870 được 
trao cho các nghị phụ 


Lược đồ gồm: 

Chương 1-10 : Giáo thuyết về Giáo hội 

Chương 11-12 : Bàn về Tối Thượng Quyển (Primatus) 

của Đức Giáo Hoàng 

Chương 13-15 : Liên lạc giữa Giáo hội và Nhà nước. 

Về tối thượng quyén, chúng ta được công đồng day như sau: 

" Chúng tôi canh tán lại quyết định của Công đồng chung 
Florenz, theo đó mọi tín hữu phái tin rằng, Tòa Thánh và Đức 
Giáo Hoàng ở Roma có một ưu thế trên cả trái đất. Đức Giáo 
Hoàng ở Roma chính là người kế vị thủ trưởng Tông Đồ thánh 


259 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
thiện Phêrô, người đại diện chân thật của Chúa Kitô và như là 
đâu của cả Giáo hội, là cha và là thầy của mọi Kitô hữu. Trong 
Thánh Phêrô, qua Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Ngài đã 
được trao toàn quyên để chăn dắt, cai trị và quản lý toàn cả 
Giáo hội, như trong các văn thu của các Công đông chung và 
trong các giáo khoản thánh đã nói tới”. 


Sau đó định nghĩa được tiếp nối: 


“Nhưng quyền của vị linh mục tối cao này không ngăn chận 
quyền hành trực tiếp và theo thánh chúc của thám quyền giám 
mục. Chỉ vì những giám mục do chính Chúa Thánh Linh thiết lập, 
kế vị các Tông Đô, như là mục tử thực sự cho đoàn chiên được trao 
phó cho các ngài. Mỗi người chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên 
của minh, hơn nữa quyền hành của giám mục còn được quyên 
hành của vị chủ chăn chung bảo trợ, củng cố và bảo vệ ...” 

Với xác định: 

" Quyên tối thượng của Đức Giáo Hoàng là một quyền giám 
mục trực tiếp và riêng biệt theo nhiệm vụ trên toàn Giáo hội và 
từng Giáo hội”. 

Công đồng Vaticano I chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài suốt 
thời Trung cổ về Thuyết Đại Công Đồng (Conzilianismus) chấm dứt 
Thuyết Giám mục (Episkopalismus), đưa đến cuộc chiến thắng 
Thuyết Giáo chủ (Papalismus). 


Xác định về sự bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, Công Đồng viết: 


“Khi Đức Giáo Hoàng La mã Ex Cathedra tuyên bố, có nghĩa 
là khi Ngài sử dụng chức vụ là chủ chăn và thây dạy mọi tín hữu 
và nhờ vào quyên chức vụ Tông Đồ tối cao, quyết định một cách 
dứt khoát một giáo thuyết về đức tin hay luân lý cho cá Giáo hội 


260 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
phải tuân giữ, thì Ngài được hưởng Quyền Bất Khả Ngộ nhờ vào 
sự hỗ trợ thiên linh đã được hứa ban trong Thánh Phêrô; với 
quyền đó chính Đấng Cứu độ thiên linh đã muốn củng có cho 
Giáo hội của mình trong việc xác định tối hậu một giáo thuyết về 
đối tượng đức tin hay luân lý. Chính vì thế những xác định 
tối hậu của Đức Giáo Hoàng La mã qua chính Ngài, chứ không 
qua sự thỏa thuận của Giáo hội mà bát biến (Ex Sese, non autem 
ex consensu ecclesiae irreformabiles)" 


Tín diéu không xác dinh rằng, Đức Giáo Hoàng trong moi 
phán quyết đều không sai lầm. Quyền bất khá ngộ không liên hé 
đến con người, nhưng là với chức vụ Giáo Hoàng. Với con người chỉ 
khi là người mang lấy chức vụ thôi. 

Quyền bất khả ngộ bi ràng buộc vào những điều kiện nhu sau: 

1/ Đức Giáo Hoàng phải tuyên bố “ex cathedra" có nghĩa là khi 
nói, Ngài sử dụng quyền giáo huấn tối cao trong Giáo hội. 

2/ Đối tượng phải là một giáo thuyết về đức tin hay luân lý, lẽ tất 
nhiên ở đây thuật ngữ luân lý có thể bao gồm nhiều phương diện. 

3/ Giáo thuyết đó phải được Đức Giáo Hoàng công bố cách rõ rệt 
là phái ràng buộc cho toàn Giáo hội. Tất nhiên ở đây muốn nói 
đến việc thiết lập, tuyên bố về tín điều, chứ không phải là tuyên 
bố quan niệm thần học riêng tư. 

4/ Điều kiện cuối cùng gắn với lời xác định: “Thánh Linh được 
hứa ban cho các người kế vị Phêrô, không phải để các Ngài dưới 
sự mặc khải của Thánh Linh, tuyên bố một giáo thuyết mới; 
nhưng là để cho các Ngài, dưới sự bảo trợ của Thánh Linh bảo trì 
và giải thích cách trung tín mặc khải do các tông đồ lưu truyền lại 
hay là gia sản của đức tin (depositum Fidei)”(D 1836) 


Đức Giáo Hoàng không thể tuyên bố mặc khải mới được, vì 


261 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

theo đức tin Kitô giáo, tất cả mặc khải thông ban cho nhân loại đã 
chấm dứt với Chúa Kitô và các môn đệ của Người. Như thế, từ đây 
trong tương lai chỉ có thể có những khám phá mới về chân lý "сй". 
Như vậy sự bảo trợ của Thánh Linh bớt đi tính chất sáng tạo, mà chỉ 
là để bảo trì. Đức Giáo Hoàng nhờ đó, khi xác dinh tín điều, được 
gìn giữ cho khỏi sai lạc. Việc giữ gìn khỏi sai lạc này không những 
là thực tế, mà còn đi theo bản chất nữa, có nghĩa là, khi Đức Giáo 
Hoàng quyết định trong những điều kiện, thì không những Ngài 
tránh được mọi lỗi lầm mà thôi, nhưng Ngài cũng không thể nào sai 
lầm được. 


262 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


XXI. CÔNG ĐỒNG VATICANO II (1962-1965) 


4.BÔI CẢNH 


Giáo hội đứng trước một bối cảnh từ năm 1870 đến 1914 và từ 
1914 cho đến ngày hôm nay cực kỳ khó khăn. 


а. (870 - 1714 


a.1. Giái thé nuóc Tóa Thánh 


1870 22 tháng 9, nguói Y tién vào Roma. 
2 tháng 10, qua một cuộc trưng саи dán y, toàn dân 
thóa thuán nuóc Tóa Thánh phái thuóc vào dát Y. 


21 tháng 12, Roma dugc tuyén bó là thú dó cúa nuóc Y. 

1871 Tháng 5, những liên lac vé luật lé và quyền sở hữu của 
Đức Giáo Hoàng được pháp luật qui định. Từ đó Đức 
Giáo Hoàng tự goi mình là “ Tü nhân của Vatican" 


Có phải việc giải thể nước Tòa Thánh là một mất mát lớn đối 
với Ngôi Giáo Hoàng hay không, như người ta thường nói ? 
Bismarck giải thích vào năm 1873 “ Đức Giáo Hoàng từ khi trở 
thành người ăn xin lại nguy hiểm hơn là Ngài д quyển cao chức 
trọng”. Ông ta nói như vậy không phải là sai. Kinh tế xuống dốc ở 
nước Tòa Thánh đã dần dần đi vào quên lãng. Ngôi Giáo Hoàng bây 
giờ mới có thể quay về với chính trách nhiệm của mình và trong 
thực tế là nằm trong hào quang sáng chói của tử đạo. 


Lịch sử cho thấy từ năm 1871 đến 1914 ngôi Giáo Hoàng đã 
đi lên một cách vững mạnh trước một bối cảnh quá lớn và quá đa 
dạng. 


263 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

a.2. Ngày xưa lịch sử Giáo hội chỉ khoanh vùng ở Châu Âu, 
họa lắm là miền Bắc Phi Châu và Tiểu А. Nhung từ khi Hồi giáo tấn 
chiếm từ thế kỷ VII trở đi, Giáo hội không còn kiểm soát ở Bắc Phi 
cũng như Tiểu Á. Giáo hội Đông phương cũng đóng cửa ngõ từ xứ 
Hy Lạp. Bối cảnh cụ thể chỉ ở Châu Âu. 

Nay những cuộc phát kiến đất mới kèm theo công cuộc truyền 
giáo, làm cho lịch sử Giáo hội mở một trang mới, bung ra toàn thế giới. 


a.3. Cùng với cuộc cách mạng 1789 là cuộc bùng nổ về kỹ 
nghệ nhờ vào những khoa học mới. 


ae SA • 0 А 
Vài niên biểu về khoa học 


1542_ Nikolaus Kopernikus (1473-1543) cho xuất bản tác phẩm 
"De Revolutionibus orbium coelestium libri IV" 

1646 5 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Paul V kết án lý thuyết của 
Kopernikus 

1619 Johann Kepler (1571-1630) xuất bản tác phẩm chính 
"Harmonices mundi" 

1633 Galileo Galilei (1564-1642) bi Tóa Thánh buóc phái rút 
lời lại vé lý thuyết của ông viết trong tác phẩm "Dialogo 
dei massimi sistemi" xuất bản năm 1632 trong đó ông 
truyền bá lý thuyết của Kopernikus. 

Jean Baptiste Lamarck (1744-1821) xuất bản tác phẩm 
chinh “Philosophie Zoologique” 

Charles Darwin (1809-1882) xuất bản tác phẩm chính 
“On the Origin of Species bu Means of Natural Selection” 
Marie (1867-1934) và Pierre Curie (1859-1906) khám 
phá ra Radium (226/88 Ra) 

Ernst Haeckel (1834-1947) xuất bản tác phẩm "Die Weltratsel" 
Max Planck (1857-1947) trinh bày lý thuyết Quanten và 
hướng dán vé hiệu quá của Quanten. 


264 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


Albert Einstein (1879-1955) trình bày lý thuyết tương đối. 
Ernst Rutherford (1878-1937) thành công trong việc biến 
đổi nguyên tử (phóng vào tia Alpha) 


2 


Ném bom nguyên tử ở Hisroshimsa (6 tháng 8) và 
Nagasaki (9 tháng 8) 

Pierre Teilhard de Chardin (sinh năm 1881) tham gia vào 
phái đoàn khám phá người tiền sử Sinanthropus 

4 tháng 10, Liên Xô, lần đầu tiên trên thế giới đưa vệ 
tỉnh nhân tạo vào quỹ đạo của trái đất. 

12 tháng 4, Con tàu vũ trụ phương Đông 1 của Liên Xô đã 
đưa Alexcjewitsch Gagarin, con người đầu tiên bay vào vũ trụ. 
23 tháng 7, vào hồi 21giờ 33 phút 3 giây tàu vũ trụ liên 
hợp 37 đưa nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân và 
nhà du hành vũ trụ Liên Xô V.V Gorebatco vào vũ trụ. 


a.4. Kỹ nghệ phát triển, nảy sinh ra nhiều cái hay 

- Đời sống Âu Châu tiến nhanh trên con đường phón vinh 

- Dé ra tệ nạn xã hội, bóc lột nhân công, thất nghiệp. 

- Từ những vấn dé xã hội, phát sinh các nghiệp đoàn, đẳng công 
nhân, đảng Cộng Sản... để đấu tranh cho quyền lợi của công nhân. 

- Sản phẩm dư thừa phải tìm thị trường. Đây là thời gian tư 
bản trở thành thực dân. Vừa tìm thị trường, vừa cướp bóc tài nguyên, 
vật tư sàn xuất, tìm nô lệ nhân công... 

Khi các cường quốc tranh giành thuộc địa, lập tức sẽ được đến 
nhiều xung khắc trong việc bảo vệ quyển lợi và ảnh hưởng của 
mình. Nếu hòa hoãn sẽ có một thứ “ chính trị thuộc địa” nghĩa là họ 
thương lượng trao đổi với nhau; nước thuộc địa trở thành những món 
hàng đổi chác. Nếu bất hòa sẽ đưa đến thế chiến để dùng binh lược 
chia lại bản đồ thế giới. 


265 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


С. Các ui Gida 72222 


b.1. Người kế vị Đức Giáo Hoàng Pius IX là Đức Lêô ХШ 
(1878-1903) Khác biệt với Đấng tiền nhiệm, Ngài không hoàn toàn 
bỏ những tư tưởng mới. Thông điệp đầu tiên của Ngài tổ ra như 
muốn hòa giải giữa công giáo và văn hóa thời mới. Từ đó người ta 
thấy được hai hướng di của công giáo trong thời mới: chống Thệ 
phản và chống duy tân thuyết. 


Một điểm đặc biệt là những thông điệp quan trọng của Ngài 
dành cho những vấn dé luân lý và chính trị xã hội. Nổi danh nhất là 
thông điệp “Rerum novarum” ngày 15.5.1891 đã đưa đến cho Ngài 
một biệt hiệu là “Đức Giáo Hoàng lao động”. 

Vài nét sơ lược về Giáo hội với vấn dë xã hội: 

Học thuyết Xã Hội của Kitô giáo ra đời cùng lúc với Kitô 
giáo, vì đạo không những bao gồm những chán lý vé Thiên Chúa , 
nhưng còn dạy cho tín hữu cách sống tương quan với tha nhân, gia 
đình và xã hội. Theo nghĩa hẹp, Học thuyết xã hội của Kitô giáo 
hình thành độ một thế kỷ nay ; có thể lấy Thông Điệp “Rereum 
Novarum” làm khởi điểm. Bối cảnh của Thông Điệp này là cuộc 
cách mang kỹ nghệ ở Au Châu, lôi kéo theo nhiều thay đối về sản 
xuất, đồng thời cũng làm biến đổi cách tương quan xã hội. Học 
thuyết xã hội nằm trong sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh , loan 
báo những chân lý về phẩm gía con người , tố giác những gì trái 
ngược với nhân phẩm đó, đồng thời Hội Thánh cũng dán thân cái 
thiện những cơ chế xã hội, để nhân phẩm con người được luôn tôn 
trọng và phát triển. Từ cái nhìn đó, chúng ta có thể thấy nội dung 
chính yếu của học thuyết là : quan niệm về con người , về nhân 
phẩm, quyén lợi và nghĩa vụ của con người trong tương quan với xã 
hội ; từ đó, học thuyết cũng phái đá động tới các vấn dé : 1. Gia dinh 


266 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
; 2.kinh tế, bao gồm tư sån, lao động ; 3. Chính trị, bao gồm những 
vấn dé chính phủ, dáng phái ; 4. Văn hloa, khoa học, kỷ thuật ; 5. 
Cộng đồng quốc tế, với những vấn dë chiến tranh, hòa bình, hợp tác, 
phát triển , lẫn các vấn đề di dân, tị nạn ; 6. Vấn dë môi sinh. 


Emmanuel von Ketteler 1811-1877 

Friedrich Ozanam 1813-1853 

Adolf Kolping 1813-1865 

Karl Marx 1818-1885 
Tuyén ngón cóng sán 


Düc Giáo Hoàng Léo XIII 1878-1903 
Thóng diép Rerum novarum (15.5.1891) 
Đức Giáo Hoàng Pius XI 1922-1939 
Thóng diép Quadragesimo anno (15.5.1931) 
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII 1958-1963 
Thóng diép Mater et magistra (15.5.1961) 
Thóng diép Pacem in terris (14.4.1963) 
Cóng dóng Vaticano II 1962-1965 
Hién ché muc vu “Giáo hói trong thói mói" 1965 
Đức Giáo Hoàng Phaoló VI 1963-1978 
Thông điệp Populorum Progressio (26.3.1966) 
Tông thư Octogesima Adveniens (15.5.1971) 
Tông huấn Evangelii Nuntiandi (8.12.1975) 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô П 1978 - .. 
Thông điệp Laborem exercens (14.9.1981) 
Thông điệp Sollicitudo rei socialis (30.12.1987) 
Thông điệp Centesimus annus (1.5.1991) 


Chüng ta biét Thugng Hói Dóng Giám Muc (THDGM) 


267 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

thường kỳ lần thứ 10 năm 2000 sẽ là THDGM bàn về “Giám 
Mục, thừa tác viên của Тїп Mừng Đức Giêsu Kitô phục vụ niềm hy 
vọng của thế giới “(Eoiscopus minister Evangelii Jesu Christi 
propter spem mundi). Để chuẩn bị, Văn phòng Tổng Thu ký đã 
gởi cho các Giám Mục trên thế giới tập Lineamenta để gợi ý. 
Bản này, ngoài Lời giới thiệu, gồm có 5 chương. Ở chương IV (số 
72-85), bản văn trình bày : 1. Bổ phận truyền giáo của GM ; 2. Đối 
thoại liên tôn giáo ; 3. Chịu trách nhiệm về thế giới. Trong số 3. 
“Chịu trách nhiệm vé thế giới”, bán văn nhấn mạnh đến học thuyết 
xã hội. Chúng ta ghi lại bản tóm để thấy tầm quan trọng của học 
thuyết trong ngày hôm nay : 


“Chịu trách nhiệm vé thế giới nói chung, vé các vấn đề, về yêu 
cầu, các chờ đợi của thế giới là một phán trong bón phận của Hội 
Thánh , đó là dán thân Phúc Ат hóa thế giới. Trong đó, người phái 
chịu trách nhiệm đầu tiên là các GM, bằng cách đọc ra các “dấu chỉ 
thời đại ”để từ đó đánh thúc niềm hy vong noi con người . 


Có rất nhiều lãnh vực, trong đó các GM được mời gọi phải 
giúp đỡ người ta đọc ra dấu chỉ thời đại. Đáng kể nhất là lãnh vực 
học thuyết xã hội, chẳng những không xa lạ với sứ điệp Tin Mừng mà 
còn là một phán cốt yếu vì đó là những kết luận rút ra tháng từ Tin 
Mừng để áp dụng cho đời sống xã hội dân sự và chính trị. Ró ràng sứ 
mạng của Giáo hội là giới thiệu Đức Giêsu cho moi người ; chính vì 
thế có sự phân biêt hẳn giữa Giáo hội và cộng đông chính trị. Nhưng 
dù độc lập và tự trị đến đâu, cá hai bên đều có chung một điều là 
phục vụ con người trong ơn gọi riêng và chung của họ. Thế nên, 
Giáo hội không muốn và không bao giờ cạnh tranh với cộng đồng 
chính trị ; nhưng Giáo hội cũng không đứng ngoài các vấn đề xã hội 
của con người . Giáo hội có thể đề xuất những giat pháp cho các vấn 
đề trần thế, nhất là khi thấy phẩm glia và quyển lợi con người bi 


268 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


thương tổn. 


Trong chương trình Phúc Ат hóa thế giới, việc chăm sóc người 
nghèo chiếm một chỗ đứng quan trọng. Giáo hội quan tâm làm sao 
cho người ta những hiểu việc phát triển con người theo nghĩa hết sức 
chật hẹp, thuần túy kinh tế, mà phải hiểu theo một nghĩa nhân bán 
toàn vẹn. Giáo hội không có nhiệm vụ đưa ra các giai đáp cho các 
vấn đề kinh tế và xã hội, nhưng học thuyết xã hội của Giáo hội cũng 
gói ghém nhiều nguyên tắc rất quan trọng để xây dựng một hệ thống 
kinh tế và xã hội công bằng. Tại địa phận mình, các GM sẽ cổ võ các 
sáng kiến thích hợp, giúp người ta vượt qua các thái độ lãnh đạm, thụ 
động và ích kỷ. Dùng giáo huấn của mình để đánh thức lương tâm 
các Kitô hữu dé họ hành động chung với người khác, với những 
phương tiện sẵn có, hầu bênh vực anh em mình trước những lạm dụng 
xâm phạm tới phẩn gía con người . 


Noí tới công bằng và bác ái huynh đệ là không thê không nói 
tới hòa bình. Không những bằng cách tù khước sử dụng bạo lực mà 
còn can dám dep bỏ mọi trở ngại cho con đường hòa bình. Bắt йди 
bằng việc dẹp bỏ tội ích kỷ từ trong lòng mình. Thứ đến, phải tan 
dụng mọi cơ hội ngay trong đời sống thường ngày để thực tập sống 
hòa bình. Sau cùng, phải giới thiệu một nën văn hóa đối thoại và hoà 
bình cho các thế hệ sau..” (trích tập Bài giảng Chúa Nhật tập 5- 
1998, TGM, trang235-237). 


b.2. Kế vị Đức Leo XIII là Đức Giáo Hoàng Pius X 
(1903 - 20.8.1914) được Đức Pius XII phong thánh ngày 25.5.1954 

Châm ngôn của Ngài là " Omnis instaurare in Christo". Uu tư 
của Ngài là canh tân nội bó Giáo hội: giáo nhac, giáo luật, kinh nhật 
tụng. Ngài thấy trước thế chiến thứ nhất, vì quá âu lo nên khi thế 
chiến vừa bùng nổ Ngài qua đời. 


269 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


e. (1014 cha đếu agâàg aag 


Từ 1914 đến hôm nay, thế giới trải qua hai cuộc thế chiến: 
1914-1918 thế chiến thứ nhất và 1939-1945 thế chiến thứ hai, 
chấm dứt với hai quả bom nguyên tử nổ tung trên đất Nhật 
Hisroshima và Nagasaki. 


Truóc thé chién thú nhát, dà có bón cuóc chién tranh: 


— Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha (1898) dẫn đến việc Mỹ chiếm 
Cuba và Philippin 


— Chiến tranh Anh-Buren (1899-1902): Anh thôn tính hai quốc gia 
của người Buren, sáp nhập vào nước Nam Phi. 


— Liên quán tám nước đế quốc can thiệp vũ trang vào Trung 
Quốc (1900) để đàn áp phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. 


— Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905). 


Chủ nghĩa đế quốc - thuc dán, vơ vét tài nguyên vật chất của 
các thuộc địa làm cho kỹ nghệ, thương mại ở các cường quốc tiến 
triển đến chóng mặt. Trước mối lợi thu gặt từ các vùng thuộc địa 
làm cho các cường quốc mâu thuẩn nhau, xâu xé nhau, các nước đế 
quốc ít thuộc dia nhu Đức dài chia lại bản đồ thế giới : 

- Мао thuẩn giữa các đế quốc càng ngày càng gay gắt, 
đưa đến sự thành lập các khối quân sự-chính trị đối lập, 
đưa đến chiến tranh để chia lại thị trường thế giới. 

- Мао одл giữa tư bán và lao động trở nên sâu sắc hơn, 
phong trào đấu tranh của giai cấp vô sàn ngày càng có 
tích chất quần chúng, tạo điều kiện để giàng thắng lợi. 


270 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
- Phong trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mé ở các 
nước thuộc йа. 


Các đế quốc xâm chiếm thuộc địa đi đến mâu thuẫn và 
tranh chấp, chia thành hai khối kình địch nhau: Khối Liên Minh 
(thành lập năm 1882) gồm các nước Đức, Ао- Hung và Y (đầu 
thế kỷ XX, Ý rút khỏi liên minh này); Khối Hiệp Ước gồm Anh, 
Pháp và Nga. Hai khối ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực 
chuẩn bị chiến tranh. Ai cũng muốn thanh toán địch thủ để làm 
bá chủ thế giới. Gây chiến tranh, các cường quốc còn nhằm tình 
hình chiến tranh để tăng cường đàn áp phong trào công nhân và 
phong trào giai phóng dân tóc. 

Chiến tranh thế giới có thể chia ra làm hai giai đoạn : giai 
đoạn đầu (1914-1916) uu thế thuộc phe Đức -Ao ; trong giai 
doan hai (1917-1918) uu thé chuyén sang phe Hiép Uóc. 


1914 28 tháng 6, Hoàng thân thừa kế ngôi vua Áo-Hung bị 
ám sát ó Serbie 


23 tháng 7, Áo-Hung gói tối hậu thu cho Serbie. 
Khói Hiép Uóc üng hó Serbie 
28 tháng 7, Áo-Hung tuyên chiến với Serbie, châm ngòi 
nổ cho thế chiến. 
1 tháng 8, Đức tuyên chiến với Nga 
2 tháng 8, Đức tấn chiếm Luxemburg 
3 tháng 8, Đức tuyên chiến với Pháp 
4 tháng 8, Đức xâm chiếm Bỉ. Anh tuyên chiến với Đức 
Từ 6 đến 12 tháng 8, Áo-Hung tuyên chiến với Nga; 
Serbie tuyên chiến với Đức; Pháp và Anh tuyên chiến 
với Áo-Hung. 

Các cường quốc lâm chiến, kéo theo tất cả các thuộc địa. Trong 


271 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
vài tháng đầu, Đức mất tất cá các thuộc địa của mình. Nhu thế 
lúc đầu chỉ có năm cường quốc tham chiến, nhưng dần dần kéo 
đến 38 nước và cả các thuộc địa trở thành thế chiến đầu tiên 
trên toàn hành tinh; nhưng trọng điểm vẫn là Âu Châu. 
1914-1916 Phe Đức -Áo chiếm ưu thế 
1917-1918 Phe Hiệp Ước chiếm ưu thế 
1917 6 tháng 4, Mỹ tuyên chiến với Đức, sau đó với Áo. 
7 tháng 11, Cách mạng tháng 10 Nga: Bolschevisten dưới 
sự lãnh đạo của Lênin và Trotzki lên nắm chính quyền. 
1918 3 tháng 3, Nhà nước Xô Viết ký hoà ước với Đức 
14 tháng 4, Đồng minh với sự chỉ huy của Thống Chế 
Foch bắt đầu tổng tấn công. 
9 tháng 11, Cách mạnh bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân 
chủ, thành lập chế độ Cộng Hòa. 
11 tháng 11, Chính phủ mới ở Đức đầu hàng vô điều kiện. 
1919 28 tháng 6, Hoà Ước Verseilles được ký kết. 
Các nước bại trận phải chịu những điều khoản nặng nề. 


Thế chiến thứ nhất tạo một kết quả: 
- 10 triệu người chết 
- 20 triệu người bị thương 
- Tất cả kinh tế đều kiệt quệ 
- Bản đồ thế giới được sắp xếp lại 
Nước Đức bại trận phải gánh chịu một hậu qủa nặng në nhất : 
mất hết thuộc địa, phải cắt nhượng cho nước ngoài 1/8 lãnh thổ nước 
minh và phải trả những khoản bói thường chiến tranh to lớn. Những 
nước thắng trận thỏa mãn như Anh, Pháp, Mỹ..Những nước bất mãn 
như Đức, Italia, Nhật.. Mặc dù Italia và Nhật là những nước thắng 
trận, nhưng vẫn bị chèn ép không được nằm trong hệ thống 
Versailles. Ba nước này không có thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu 
272 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
và thị trường, nên khi gặp khủng hoảng kinh tế vào những năm 
1929-1933, họ phái di con đường Chủ Nghĩa Phát Xít để đối nội, 
đàn áp các phong trào cách mạng, đối ngoại, tiến ành chiến tranh 
phân chia lại thế giới. 


Sau thế chiến thứ I, Italia bi tàn phá nặng në, kinh tế suy зир: 
chỉ từ tháng 6-1919 đến tháng 10-1922 có đến 8 chính phủ sụp đổ. 
Mussolini lập dáng “Fascio di Combatimento" (Cụm chiến đấu). Từ 
Fascio mà có dáng Phát xít, chủ nghĩa Phát Xít. Ngày 29.10.1922 
dưới áp lực Vua Victor Emmanuel III chấp thuận cử Mussolini là 
Thủ Tướng. Hôm sau, 30.10.1922 phát xít tổ chức “Cuộc tiến quán 
vào Roma” lật đổ chế độ cũ, nën dân chủ đại nghị, thiết lập chế độ 
mới. Bên Nhật, cuộc đảo chính ngày 26.2.1936 do “Phái sĩ quan 
trẻ” sát hại 80 chính khách, trong đó có cựu thủ tướng Saitó và 5 bộ 
trưởng đương nhiệm, đánh dấu qúa trình phát xít hóa nuoc Nhật. Sau 
cuộc đảo chính, ngày 25.11.1936 Nhật ký với Đức “Hiệp Ước chống 
Quốc Tế Cộng Sản” và ngày 7.7.1937 phát động chiến tranh xâm 
lược trên toàn Trung Quốc. Chủ nghĩa phát xít Đức xuất hiện qua 
cuộc lật đổ chế độ quân chủ do vua Wilheim II. Tháng 8.1919, 
Hitler gia nhập “Đảng công nhân Đức “. Sau đó trở thành lãnh tụ. 
Hitler cải tổ dáng và đổi tên thành “Đảng công nhân quốc gia xã hội 
chủ nghĩa” gọi tắt là “Đảng Quốc Xã”. Ngày 8.11.1923 đảng tổ 
chức cuộc đảo chính, nhưng thất bai, Hitler phái ngồi tù 5 năm. 
Trong tù ông viết quyển "Mein Kampf” (Cuộc chiến đấu của tôi) là 
sách gối đầu giường của Chủ Nghĩa Phát Xít. Ngày 30.1.1933 Tổng 
thống Hindenburg buộc phái mời Hitler làm Thủ Tướng. Vừa nắm 
quyền Hitler dựng ngay vụ “Đốt cháy nhà Quốc Hội” tạo cớ tàn sát 
người Cộng Sản ; sau đó khủng bố các dáng phái chính trị và giai 
tán Quốc Hội : Hitler là Thủ Lĩnh tối cao. 


273 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 chia các nước lớn thành 
2 khối : khối Phát xít gồm Đức, Italia và Nhật và khối Mỹ, Anh, 
Pháp. Nhưng cả hai khối đều coi Liên Xô là kẻ thù. Khối Mỹ-Anh- 
Pháp hy vọng phát xít sẽ tuyên chiến và tiêu diệt Liên Xô , nên 
dung túng. Đức thôn tính Ао, sau đó ngày 15.3.1939 chiếm đóng 
Tiệp Khắc. Ngày 23.8.1939 Đức ký với Liên Xô “Hiệp Ước không 
xâm phạm lẫn nhau”. Yên chí ở phía Đông, Hitler tiến công vào 
phía Tây : ngày 1.9.1939 Đức tấn công Ba Lan : chiến tranh thế giới 
thứ II bùng nổ. 


Chiến tranh thế giới thứ II có thể chia ra làm 2 thời kỳ : thời 
kỳ đầu từ tháng 9.1939 đến thàng 6.1941, Đức tiến công xâm chiếm 
Аи Châu ; Ý, Nhật cũng phát động tiến công xâm lược, thống trị thế 
giới. Thời kỳ thứ 2 từ tháng 6.1941 đến tháng 9.1945 : Đức tiến công 
Liên Xô. 


1917 Cách mạng Nga thành công 
1923 Vị trí Đức được tái lập 


1933 30 tháng 1, Adolf Hitler được Paul Von Hindenburg chọn 
làm thủ tướng. Đẩy mạnh Đức quốc xã. 


1934 2 tháng 8, Hindenburg qua đời. Hitler làm *Führer" (lãnh tụ) 

1934-1939 Bách hại Do Thái 

1939 23 tháng 8, thỏa ước không tấn công giữa Đức và Liên Xô 
1 tháng 9, lúc 4 giờ 45 phút thế chiến thứ hai bùng nổ 
3 tháng 9, Liên Minh Anh-Pháp tuyên chiến với Đức. 
29.9.1939 Vasava rơi vào tay Đức 
9.4 Düc tán cóng Na Uy và Dan Mach 
10.5 Dúc tán cóng vào Bi, Hà Lan, Luxembourg và Pháp 
15.5 Hà Lan đầu hàng 


274 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


27.5 Bỉ, rồi Luxembourg đầu hàng 
22.6 Hòa Ước với Pétain :3/4 nước Pháp thuộc Đức ; 
Pháp phải nuôi toàn bộ quân đội chiếm đóng Đức . Đức 
lần lượt chiếm Hungari, Rumani, Bulgarie, Hy lạp, Nam 
Tư tạo bàn đạp để tiến công Liên Xô. Như thế, trừ 2 
nước trung lập là Thụy Sĩ và Thụy Điển, 2 nước Pháp xít 
Tây Ban Nha và Вб Đào Nha, cũng như nước Anh, toàn 
Au Châu đều bị đặt dưới quyển thóng trị của Đức và Y. 
ngày 22.6 Đức tấn công Liên Xô theo kế hoạch 
“Barbarossa”. Tháng 10.1941 bao vây Leningrad, tiến 
sát Mascơva. 

6.12.1941 Hồng Quân Liên Xô phản công 

7.12.1941 Nhật tấn công Trân Châu Cảng 

1.1.1942 bản “Tuyên bố của 26 nước liên hiệp hành động 
chung chống phát xít “ ký tại Oasinhtơn 


19.11.1942 Hồng quân Liên Xô chuyển sang tiến công 
24.12.1943 Liên Xô Tổng tiến công. Quân đội Liên Xô đã tiến 
qua lãnh thổ các nước Đông Au Ba Lan, Rumanie, 
Bulgarie, Nam Tu , Tiệp Khác, Hungarie, Albanie và Ao 
16.4.1945 Liên Xô bát đầu tấn công vào Berlin 


1945 30 tháng 4, Hitler tự sát 
8 tháng 5, Đức đầu hàng vô điều kiện. Kết thúc chiến 
tranh thứ II tại Au Châu. 
6 tháng 8, ném bom nguyên tử xuống Hisroshima 
9 tháng 8, ném bom nguyên tử xuống Nagasaki 
8 tháng 8, Liên xô tuyên chiến với Nhật Bản, tiến quân 
vào Mandschurei 
2 tháng 9, Nhật Bản đầu hàng. Quân đội Mỹ chiếm 
đóng Nhật Bản. 


Thế chiến thứ hai tạo một kết quả : 
275 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
- 53 triệu người chết 
- 90 triệu người bị thương 
- Thế giới bị tàn phá 
- Nạn đói và thất nghiệp khắp nơi 
Từ thế chiến thứ II đến nay, có những đặc điểm như sau : 

- _ Chế độ Cộng Sản trở thành hệ thống thế giới, luôn cạnh 
tranh với hệ thống tư bản, tạo thành chiến tranh lạnh 
kéo dài cho đến khi bức tường Berlin sụp đổ (1989) 

- Phong trào giai phóng các dân tộc làm sụp đổ nhanh 
chóng chế độ thuộc địa. 

- Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và phong 
trào dân chủ phát triển mạnh mẻ. 

-  Viéc sụp đổ bức tường Berlin ngày 9.11.1989 đã mở 
một trang sử mới, không những ảnh hưởng trên chính trị 
tại Au Châu, nhưng còn cá cho trật tự của thế giới. 
Người ta không còn sợ chiến tranh lạnh nữa, nhưng là 
sợ chiến tranh kinh tế, những cuộc khủng hoảng xã hội 
: thất nghiệp, bạo lực, khủng bố, các cuộc chiến tranh 
sắc tộc và tôn giáo, cũng như vấn để ma túy, mại dám , 
ô nhiễm môi sinh toàn cầu... 


Các vị Giáo Hoàng thời Cận Đại 


cl. Kế vị Đức Pius X là Đức Giáo Hoàng Benedikt XV 
(3.9.1914-22.1.1922). Ngài lên ngôi khi bát đầu thế chiến thứ nhất, 
nên ưu tư của Ngài là hòa bình thế giới. 

Ban hành quyển giáo luật "Codex iuris canonici" ngày 
27.5.1917. Ngày 15. 101917 Lập viện nghiên cứu 
Đông phương. Ngày 30.11.1919 ban hành thông điệp "Maximum 
illud" đưa ra nguyên tắc truyền giáo và lập hàng giáo sĩ bán 

276 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


c2. Ngày 22.1.1922 Đức Benedikt XV qua đời sau một cơn 
cảm cúm. Lời nói cuối cùng của Ngài: “Chúng tôi chỉ muốn hiến 
cuộc sống của chúng tôi cho hòa bình thế giới". Ngày 6.2.1922, 
Hồng y Achille Ratti lên ngôi Giáo Hoàng lấy danh hiệu là Pius XI 
(6.2.1922- 10.2.1939). 

Ngài là Giáo Hoàng của Công Giáo Tiến Hành, của các 
Thông điệp... Ngày 2.9.1924 Ngài nhắc đến bổn phận của tín hữu là 
phải chú tâm về vấn đề chính trị. 

Đối với chế độ Phát xít quốc xã của Hitler, Ngài kết án rất 
nặng qua Thông điệp bằng tiếng Đức "Mit brennender Sorge" ban 
hành ngày 14.3.1937. Khi Hitler sang Roma năm 1938, Ngài 
không muốn gặp kẻ giết hàng van người vô tội. Ngài cho đóng 
cửa Vatican. 


c3. Vài tháng trước thế chiến thứ II bùng nổ, hồng y 
Eugenio Pacelli lên ngôi Giáo Hoàng, lúc Ngài 63 tuổi, lấy danh 
hiệu là Pius XII (2.3.1939-9.10.1958). Ngài là người Cha đau khổ, 
khi thấy con cái của mình trên toàn thế giới giẫy chết trong biển lửa 
của thế chiến (1939-1945). 

Sau đình chiến 1945, Ngài luôn luôn kêu gọi những người có 
thiện chí và cả thế giới công giáo đứng lên xây dựng hòa bình. 

Các Thông điệp quan trọng của Ngài 

- Mystici Corporis: về Nhiệm Thể Chúa Kitô(29.6.1943) 
- Divino afflante Spiritu: về Thánh Kinh (20.9.1943) 


- Humani Generis: tố cáo các lạc thuyết (12.8.1950) 
- Tuyên bó tín điều "Đức Maria hồn xác lên trời"(1.11.1950) 


277 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
c4. Ngày 28.10.1958 Đức Hồng y Argelo Giuseppe Roncalli lên 
ngôi Giáo Hoàng lấy danh hiệu là Gioan XXIII (1958- 3.6.1963) 

Ngài là con người đối thoại với thế giới, với Cộng Sản, với 
mọi tôn giáo bạn. 

Ngày 11.10.1962 Ngài khai mạc công đồng chung thứ 21, 
Vaticano II, một sự kiện lịch sử cho thế kỷ này 

c5. Trong cơn hấp hối, vị Cha già Gioan XXIII cho gọi 
Hồng y Gioanni Battista Montini từ Milan đến và trối: "Tói trao cho 
Hồng y Giáo hội, Công đông và hòa bình". 

Ngày 21.6.1963, Hồng y Montini được bầu làm Giáo Hoàng 
lấy danh hiệu là Phaolô VI (21.6.1963-6.8.1978) 

Cuộc đời làm Giáo Hoàng đã được Ngài sử dụng để thực hiện 
lời trối của vị tiền nhiệm. Ngày 7.12.1965 Ngài đại diện cho 
Giáo hội Công giáo giao hòa với Giáo hội Đông phương. Ngày 
8.12.1965 Ngài bế mạc công đồng chung Vaticanô II. 

Những thông điệp lớn của Ngài: 

- Ecclesiam Suam 6.8.1964 
- Mysterium Fide 
- Populorum Progressio 

c6. Lúc 19 giờ 30 ngày 26.8.1978 Hồng y Albino Luciani được 
bầu làm Giáo Hoàng với danh hiệu Gioan-Phaoló I. Với nụ cười 
Ngài vẫy tay chào dân chúng. 

Nhưng 33 ngày sau, theo đài Vatican: sáng ngày 29.9.1978 
vào lúc 5.30 giờ Roma (tức là 19.30 giờ Việt Nam), khi không thấy 
Đức Giáo Hoàng tới nhà nguyện dâng lé, người ta mới mở phòng 
ngủ và thấy đèn ngủ còn sáng, quyển sách mở sẵn trong tay, nhưng 
Đức Gioan Phaolo I đã tắt thở từ lâu. 


278 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


c7. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo П (1978) 


- Karol Wojtyla sinh ngày 15.8.1920 trong một gia đình lao 
động ở Wadowice, một thị trấn công nghiệp nhỏ bé gần 
thành phố Krakow (Ba Lan) 

- Trong những năm thế chiến thứ hai, vừa đi làm trong một 
xưởng hóa chất, vừa học thần học và tích cực tham gia kháng 
chiến chống Đức quốc xã. 

- 1.11.1946, Thụ phong linh mục lúc 26 tuổi. Du học ở Roma. 
Đậu tiến sĩ triết học ở đại học Angelicum năm 1948. Về 
nước đậu tiến sĩ thần học tại đại học nhà nước ở Krakow. 
Làm phó xứ, tuyên úy sinh viên, giáo sư Đạo đức học tại Đại 
học Công giáo Lublin và phân khoa thần học Krakow. 

- 28.9.1958, Thụ phong giám mục, sau khi được cử làm 
giám mục phụ tá giáo phận Krakow 

- 13.1.1964, Tổng giám mục giáo phận Krakow tham dự công 
đồng Vaticano II 

- 26.6.1967, nhận tước vị Hồng y. 

- Đã tham dự Đại Hội Giám mục thế giới lần thứ hai (1969), 
thứ ba (1971), thứ tư (1974) và thứ năm (1977). Từ đại hội 
lần thứ tư được bầu vào Hội đồng thường vụ. 

- 16.10.1978, được bầu làm Giáo Hoàng lấy danh hiệu là 
Gioan-Phaolô II. 

- 22.10.1978, lễ đăng quang. 


2. NHỮNG NIÊN HIỆU QUAN TRONG МНАТ СОА CÔNG 
ĐỒNG VATICANO II 


1959 25 tháng Ol, tại Dén thờ Thánh Phaolô ngoai thành, 
Đức giáo Hoàng Gioan XXIII loan báo cho các Hồng y 


279 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


biết ý định triệu tập một công đồng. 


Giai đoạn tiền chuẩn bị: 1959 - 1960 
17 tháng 5, thành lập Ủu Ban Tiền Chuẩn Bị do 
Đức Hồng y Tardini làm chủ tịch. 
18 tháng 6, Văn thư của Đức Hồng y Tardini gói cho 
tất cả các Hồng у, các Tổng Giám muc, các Giám muc, 
các Thánh bộ, các bë trên Dòng, các Đại học Công giáo, 
các phân khoa Thần học, để xin góp ý và để tài cho 
Công đồng. Ủy ban đã nhận được một 1998 thư trả lời 
(77%), sắp xếp thành những аё mục và cho in. 
29 tháng 6, thông điệp "Ad Petri cathedram" trình bày 
những nét chính vé các mục đích của Cộng đồng. 


Giai đoạn chuẩn bị: 1960 - 1962 


1960 05 tháng 6, Tự sắc "Superno Dei" thành lập 15 ủy ban 
và văn phòng chuẩn bị Công đồng: ủy ban trung ương, 
thần học, về các giám mục và việc cai quản các Giáo 
phận, về hàng Giáo sĩ và Giáo dân, về các Tu sĩ, về các 
Bí tích, về Phụng vụ thánh, về việc Giáo dục và các 
chúng viện, về các Giáo hội Công giáo Đông phương, về 
truyền giáo, về Tông đồ giáo dân, vé các lễ nghi, về báo 
chí và phim ảnh, về hiệp nhất các Kitô hữu và văn 
phòng hành chánh. 

Tháng 6, một chương trình làm việc và các câu trả lời 
bản thăm dò ngày 18.6.1959 được gởi đến cho các ủy ban. 

1961 19 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Gioan ХХШ tuyên bố 

Thánh Giuse là bổn mạng Công đông. 
12-20 tháng 6, ủy ban trung ương chuẩn bị Công đồng 
họp lần đầu tiên. Tính đến ngày 21.6.1962, ủy ban đã 
họp bảy lần để khảo sát các để tài và các lược dó đã 
được để nghị. 


280 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 

25 tháng 12, Tông hiến "Humanae Salutis" triệu tập 
Công đồng vào năm 1962. 

1962 02 tháng 02, Tự sắc "Concilium" án định sé khai mạc 
Công đồng vào ngày 11.10.1962. 
O1 tháng 7, Thông điệp "Poenitentiam agere" xin các tín 
hữu cầu nguyện và hy sinh cho công đồng. 
02 tháng 7, Thư "П tempo massimo" cũng xin các tu sĩ 
nhu váy. 
10 tháng 7, Lời mời goi các anh em ly khai gói quan sát 
vién dai dién tham du các buói hop Cóng dóng. 
Tháng 7 và 8, gởi đến các Giám muc những bán sơ thảo 
về các lược sẽ được thảo luận trong Công đồng. 
05 tháng 9, Tự sắc "Appropinquante Concilio” ấn dinh 
luật lệ của Công đồng. 
11 tháng 9, một tháng trước ngày khai mạc Công đồng. 
Đức Giáo hoàng ngỏ lời với thế giới qua làn sóng điện. 


Ky họp đâu tiên của Công đông: từ 11 tháng 10 đến 8 tháng 12. 


1962 11 tháng 10, Khóa , Nghi thức long trọng khai mac 
Công đồng với bài diễn văn của Đức Giáo hoàng. 
13 đến 20 tháng 10, tổ chức các ủy ban công đồng: Mỗi 
ủy ban gồm 25 vị, trong đó 16 vị do đại hội bầu và 9 vị 
do Đức Giáo Hoàng đề cử. 
20 tháng 10, Sứ điệp của các nghị phụ gởi cho thế giới. 
20 tháng 10 đến 07 tháng 12, thảo luận các lược dó về 
phụng vụ, về mặc khải, về các phương tiện truyền thông 
xã hội, về hiệp nhất Kitô hữu và về Giáo hội. 
08 tháng 12, bế mạc kỳ họp đầu tiên. Không một văn 
kiện nào được công bố. Tổ chức công việc cho kỳ họp 


281 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


kế tiếp. Thành lập một ủy ban phối trí có nhiệm vụ làm 
lại các lược đô, được giới han trong 17 lược đồ. 

1963 11 tháng 4, Thông điệp "Pacem in terris". 
03 tháng 6, Đức Giáo hoàng Gioan ХХШ từ trần. 
21 tháng 6, Đức Phaolô VI được bầu làm Giáo hoàng. 
27 tháng 6, Đức Phaolô VI loan báo kỳ họp thứ hai của 
Công đồng vào ngày 29 tháng 9. 
14 tháng 9, triệu tập các nghị phụ. Đức Giáo Hoàng chỉ 
định bốn Hồng y đại diện diéu hành các công việc của 
Công đồng: Agagianian, Doefner, Lercaro và Suenens. 


Kỳ hop thú hai: từ 29.09 đến 04.12.1963 
29 tháng 9, Khóa . Khai mac ky hop thứ II của Công đồng. 
01 đến 30 tháng 10, thảo luận lược đồ vé Giáo hội. 
05 tháng 11 đến 02 tháng 12, thảo luận các lược đồ về 
Giám mục và về Hiệp nhất. 
28 tháng 11, bầu các ủy viên bổ sung cho các ủy ban Công đồng. 
30 tháng 11, Tự sắc "Pastorale Munus" ban đặc quyền 
cho các Giám mục. 
04 tháng 12, Khóa , bế mạc long trọng : chung quyết 
và công bố Hiến chế về Phụng vụ thánh, Sắc lệnh về 
các phương tiện truyền thông xã hội. 

1964 04 đến 06 tháng 1, Đức Giáo Hoàng Phao lô VI hành 
hương thánh địa và gặp Đức Thượng phụ Athenagoras. 
25 tháng Ol, Tự sắc "Sacram liturgiam" công bó Hiến 
chế về phụng vụ thánh bắt đầu có hiệu lực và thành lập 
một Hội đồng dé thi hành. 
02 tháng 4, Tự sắc "In Fructibus" thành lập một ủy ban 
Giáo hoàng về các phương tiện truyền thông xã hội. 
30 tháng 4, Tông thu "Spiritus Paracliti' xin cầu nguyện 
cho công đồng. 


282 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
17 tháng 5, Đức Giáo hoàng Phao lô VI loan báo thành 
lập một văn phòng cho các người ngoài Kitô giáo. 
02 tháng 7, cải tổ các luật lệ Công đồng để các cuộc 
thảo luận được dễ dàng. 
06 tháng 8, Thông điệp "Ecclesiam suam". 
O1 tháng 9, Thư của Đức Giáo hoàng gởi cho Đức Hồng y 
Tisserant về việc khai mac kỳ họp thứ III của Công đồng. 


Kỳ họp thứ HI: từ 14.9 đến 21.11.1964 


14 tháng 9, Khóa V, Thánh lễ đồng tế và diễn văn 
khai mạc của Đức Giáo hoàng Phaolô VI. 
15 tháng 9 đến 20 tháng 11, thảo luận các bản văn về 
cánh chung, về Đức Trinh Nữ Maria, về nhiệm vụ mục 
vụ của các Giám mục, về tự do tôn giáo, về các người 
Do Thái, về các tôn giáo ngoài Kitô giáo, về mặc khải, 
về tông đồ giáo dân, về linh mục, về các Giáo hội Công 
giáo Đông phương, về Giáo hội trong thế giới ngày nay, 
về truyền giáo, về tu sĩ, về chủng viện, về giáo dục Công 
giáo, về các bí tích. 
26 tháng 9, Huấn thi "Inter oecumenic dé thi hành 
düng dán Hién ché vé Phung vu. 
06 tháng 11, phó bién sác thu "Cum admotae", ban các 
dác quyén cho bé trén Tóng quán các Dóng. 
21 tháng 11, Khóa V, bé mac ky hop III. Chung quyét 
và cóng bó Hién ché vé Giáo hói, các sác lénh vé Hiép 
nhất, về các Giáo hóc công giáo Đông phương. Đức 
Phaolô VI tuyên bố “Đức Maria là Mẹ Giáo hội” 
02 đến 05 tháng 12, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đi 
Bombay dự Đại hội Thánh Thể quốc tế làn thứ 38. 
28 tháng 8, Tông huấn của Đức Phao lô VI loan báo kỳ 
họp cuối cùng vào ngày 14.09. 

283 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
1965 03 tháng 8, Thông điệp "Mysterium Fidei" vé phép 
Thánh Thể. 


Kỳ họp thứ IV: từ 14.9 đến 08.12.1965 


14 tháng 9, Khóa VI khai mạc kỳ họp: Thánh lễ đồng 
tế và diễn văn của Đức Giáo hoàng. 

14 tháng 9, Tông hiến "Apostolica sollicitudo", thiết lập 
Thượng Hội Đồng Giám mục. 

15 tháng 9 đến 16 tháng 10, thảo luận các lược đồ về 
tự do tôn giáo, về Giáo hội trong thế giới ngày nay, về 
truyền giáo, về các linh mục. 

04-05 tháng 10, Đức Phaolô VI công du Liên hiệp quốc. Diễn 
văn đọc tại ONU được kể vào số các văn kiện Công đồng. 


28 tháng 10, Khóa VII. Chung quyết và công bố các 
sắc lệnh về nhiệm vụ Giám mục, về canh tân thích nghi 
đời sống dòng tu, về đào tạo linh mục, các tuyên ngôn 
về giáo dục Kitô giáo, về liên lạc của Giáo hội với các 
tôn giáo ngoài Kitô giáo. 

04 tháng 11, Tông huấn "Postrema sessio" xin cầu nguyện 
cho công việc của Công đồng được chấm dứt tốt đẹp. 


18 tháng 11, Khóa УШ. Chung quyết và công bố Hiến 
chế về Mặc khải và sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân. Đức 
Giáo Hoàng loan báo việc cải tổ Giáo Triều, cuộc điều 
tra phong thánh các Giáo Hoàng Piô ХП và Gioan ХХШ, 
năm toàn xá kể từ khi bế mạc Công đồng đến lễ Hiện 
xuống 1966, và việc sắp triệu tập Thượng Hội Đồng 
Giám Mục. 


04 tháng 12, Đức Phaolô VI họp với các quan sát viên 
ngoài công giáo tại Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. 


07 tháng 12, Khóa IX. Chung quyết và công bố các sắc 
284 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
lệnh về tự do tôn giáo, về linh mục, về truyền giáo, về 
Hiến Chế mục vụ, về Giáo hội trong thế giới ngày nay. 
Với tông thư ngắn "In Spiritu Sancto", Đức Phaoló VI đã 
tuyên bố bế mạc Công đồng. Trong dịp này, Đức Giáo 
Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras cũng 
ban bố một bản tuyên ngôn chung, hủy bỏ vạ tuyệt 
thông giữa Róma và Constantinople. Tự sắc "Integrae 
servandae" đổi tên "Bô Thánh vu" thành "Thánh bộ Giáo 
lj Đức tin”. 


08 tháng 12, Khóa X. Nghi thức long trọng bế mạc Công 
đồng tại Công trường thánh Phêrô. 


THỨ TỰ CÔNG BỐ CÁC VĂN KIỆN 
CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANÔ П 


1963 4 tháng 12, 


Sacrosanctum Concilium: Hiến chế về Phụng vụ 


nter Mirifica: Sắc lệnh vë truyền thông xã hội 


21 tháng 11, 

Lumen Gentium: Hiến chế về Hội Thánh 

Orientalium Ecclesiarum: Sắc lệnh vë Hội Thánh Đông Phương 
Unitatis Redintegratio: Sắc lệnh về Hiệp Nhất 


285 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


1965 28 tháng 10, 


Christus Dominus: Sắc lệnh về Giám mục 
Perfectae Caritatis:Sắc lệnh về Dòng Tu 
Optatam Totius Ecclesiae Renovationem: 

Sắc lệnh về đào tạo Linh mục 
Gravissimum Educationis Momentum: 

Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo 
Nostra Aetate: Tuyên ngôn vé các tôn giáo ngoài Kitô Giáo 
18 tháng 11, 
Dei Verbum: Hiến chế về Mặc Khải 
Apostolicam Actuositatem: Sắc lệnh về tông đồ giáo dân 
7 tháng 12, 


Dignitatis Humanae: Tuyên ngôn về tự do tôn giáo 


Ad Gentes Divinitus: Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo 


Presbyterorum Ordinis: Sắc lệnh về đời sống Linh mục 


Gaudium et Spes: Hiến chế về mục vụ 


3. NHỮNG Ý HƯỚNG CHÍNH YÊU 
CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANÓ II. 


“Bất cứ Công Đông nào cũng đều xoay quanh một truc 
ý thức hệ: hoặc lên án lạc giáo, hoặc định tín một tín điều. 
Chẳng hạn ở Công Đông Chalcedon, trục ý thức hệ là Kitô học, 
và ở Vaticanó I là vấn đề tối thượng quyên của Đúc Giáo 
Hoàng. Vậy với Vaticanó II, đâu là ý thức hệ ? Dé có thé có câu 
trả lời chính xác, dĩ nhiên chúng ta phải chờ đợi lịch sử trong 
tương lai phê phán. Thế nhưng, hiện tại với những viễn ảnh 
trông thấy của giai đoạn hậu Công Đồng, chúng ta cố gắng đưa 


286 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 
lên vài điểm chính yếu và chắc chắn làm nén tång cho Công 
Đồng. 


а. "ÜUatécauá 2: mât Công Dung cáa Giáo đậu ибс uê Giáo đậu. 


Giáo hội là trung tâm điểm cho mọi giáo lý của Vaticanô II. 
Thật vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một Công Đồng bận 
tâm, về đề mục này: Giáo hội đi tìm định nghĩa cho chính mình. 


Dĩ nhiên, như chúng ta đã biết, Đúc Gioan ХХШ tha thiết 
luu tâm tới vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu. Nhưng đồng thời 
Ngài cũng biết rằng Công Đông này chưa có thể là một Công 
Đồng tái tạo sự hiệp nhất theo đúng nghĩa; vì trên bước đường 
hiệp nhất, Giáo hội sẽ gặp không biết bao nhiêu chướng ngại 
vật, và vượt qua được những chướng ngại vật ấy là một điều 
không thể thực hiện được một sớm một chiều. 

Bởi thế, Ngài đã quan niệm rằng trước hết phải đổi mới bộ 
mặt của Giáo hội, làm tươi trẻ lại các cơ cấu và đem lại nhựa 
sống cho thân thể xem ra đã già nua của Giáo hội, sao cho hợp 
với nhựa sống luôn mới mê của Phúc Âm. Lúc đó, theo Đức 
Thánh Cha, chúng ta mới có quyền nói với các anh em ly khai 
rằng: “Đây, Giáo hội thật của Chúa Kitô, xin anh em hãy nhìn 
vào, hãy chiêm ngưỡng, vì đó cũng chính là Giáo hội của anh 
em. Và chúng ta hãy hiệp nhất với nhau”. 


Bởi vậy, Thánh Công Đồng đã lưu tâm đặc biệt tới Hiến Chế 
Tín Lý về Giáo hội, không những vì tầm quan trọng của nó, mà 
còn bởi Hiến Chế này là ánh sáng chiếu soi cho các văn kiện 
khác. Các văn kiện được công bố không theo lược đồ có sẵn của 
Ủy ban soạn thảo, nhưng được kết tạo bằng những đề nghị của 
các Nghị Phụ mà đời sống nội tâm của Thánh Công Đông đã 
thôi thúc các Ngài chọn lựa và xếp đặt cho thích hợp theo suy 

287 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
tu của các Ngài về Giáo hội. 

Giáo hội do đó được định nghĩa theo các hình ảnh khác nhau 
của Thánh Kinh: Giáo hội trước tiên là Dân Thiên Chúa, định 
nghĩa này bao hàm các khía cạnh xã hội và lịch sử của Giáo 
hội. Giáo hội là Thân Thể Chúa Kitô, vì Giáo hội muốn làm 
nổi bật khía cạnh Kitô học và huyền nhiệm của mình. Giáo hội 
là Nước Thiên Chúa để diễn tả tính cách cánh chung. Và 
nhiều hình ảnh khác được ám chỉ Giáo hội như đoàn chiên của 
Chúa Kitô, cánh đồng, công trình kiến trúc, gia đình của 
Thiên Chúa, Đền Thờ của Chúa Thánh Thân. Và sau Аё, 
Giáo hội được quan niệm như Hiền Thê của Đức Kitô, để cho 
thấy sự khác nhau cũng như sự thân mật của Giáo hội với vị 
Hôn Phu là Chúa Giêsu. 


Chúng ta có thể nói tất cả những văn kiện của Vaticanô II 
xoay quanh vấn dë Giáo hội. Hiến Chế về Giáo hội là một văn 
kiện căn bản nói đến bản tính của Giáo hội. Và hàu hết các 
văn kiện Công Đông còn lại, cách trực tiếp hay gián tiếp, 
đề cập tới đời sống của Giáo hội. Thật vậy, Hiến Chế về Phụng 
Vụ Thánh nhằm diễn tả nhiệm vụ thánh hóa của Giáo hội; các 
Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Giám mục và các Giáo hội Công Giáo 
Đông Phương có mục đích minh định chức vụ 
điều khiển của Giáo hội; và Hiến Chế về Mặc Khải cũng như 
Tuyên Ngôn về Giáo Dục đều muốn giải thích quyền Giáo 
Huấn của Giáo hội. Lai nữa, để phác họa các chức bậc cũng 
như cách sống khác nhau trong Giáo hội, Công Đồng đã ban 
hành nhiều văn kiện khác: hai Sắc Lệnh về đời sống và đào tạo 
Linh mục đề cập đến các Linh mục; các dòng tu có Sắc Lệnh về 
Dòng Tu, và giáo dân có Sắc Lệnh vë Tông đồ Giáo dân. Cuối 
cùng, một số văn kiện khác đề cập tới sứ mệnh của 


288 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 

Giáo hội. Sắc Lệnh về Hiệp Nhất nhằm diễn tả mối liên hệ của 
Giáo hội với các Kitô hữu khác. Sắc Lệnh về Truyén Giáo và 
Tuyên Ngôn về các Tôn Giáo ngoài Kitô giáo nói lên mối 
liên lạc với các người ngoài Kitô giáo. Sau hết, với toàn thể thế 
giới nói chung, Công Đông ban hành Hiến Chế về Giáo hội 
trong thế giới ngày nay và Tuyên Ngôn về các phương tiện 
truyén thông xã hội. 


Như thế, chúng ta không do dự khi nói rằng Giáo hội là 
trung tâm điểm củaVaticanô II. 


€. Vaticanus 20: Cug Duo của ta da uà dát thoai. 


Nói lên điều này, chúng ta không muốn ám chỉ rằng những 
Công Đông khác thiếu tự do hoặc thiếu tỉnh thân đối thoại; vì 
thực ra Công Đồng nào tự nó cũng đã là một cuộc đối thoại rồi. 
Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là Vaticanô II được 
coi là Công Đồng đầu tiên đã biết sử dụng sự tự do như một đề 
mục dạy dỗ và lấy tỉnh thân đối thoại với người ngoài làm 
chương trình. Và ở đây chúng ta cũng phải nhấn mạnh rằng sự 
tự do sung mãn này không phải là không có nén tång ở Thánh 
Truyén: không một Nghi Phụ nào nghỉ ngờ các tín lý cổ truyền 
của Giáo hội. 

Nhiều nhà thần học chủ trương rằng sự bàn cãi lại một vài 
“chân lý”, một số quan niệm và một số thái độ được coi là cổ 
truyền của Giáo hội là một vấn đề không thể chấp nhận được; 
và khi soạn tháo các lược đô, ho đã mặc nhiên đem tất cá vào 
bản văn vì coi nhu những điều chắc chắn. Thế nhưng các Nghị 
Phụ đã tự do bác bỏ chủ trương đó, vì đối với các Ngài, một số 
các điều ấy vẫn phải được đem ra mổ xẻ lại. Hơn thế nữa, các 
Nghị Phụ cũng đã nhiều lần bác bỏ các đề nghị sửa đổi của 


289 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
chính Đức Giáo Hoàng, và ngay cả một lược dó mà Đức Giáo 
Hoàng khuyến khích chấp nhận. 


Trong cuộc tranh luận vé tự do tôn giáo, lần đầu tiên Thánh 
Công Đông đã minh chứng cho thế giới thấy rằng Giáo hội 
không úp mở cũng như không ngại khi phải đề cập tới tự do, bởi 
chính nhân phẩm của con người đòi hỏi điều đó. Giáo hội cố 
sắng thoát ra khói “pháo đài” của mình, khỏi “chủ trương khép 
kín huy hoàng” của minh, để đối thoại và thông cảm với anh 
em Kitô hữu, với các tôn giáo khác và ngay với anh em vô thân. 
Giáo hội nhìn nhận và kính trọng những giá trị, những nën văn 
hóa khác nhau cũng nhu các hệ thống chính trị khác nhau của 
thế giới. 

Vaticanó II là Công Đông йди tiên không có dé mục nào lên 
án tuyệt thông. Và đây là nét độc đáo của Công Đồng này trong 
lịch sử Giáo hội. 


с. Vaticanus 77; (бие Đầu, Mac Va. 


Đúc Gioan XXIII mong mỏi Công Đông này sé là Công 
Đồng “mục vụ”. Ngài không muốn Công Đồng dé cập tới vấn 
đề lên án tuyệt thông, cũng như không bận tâm đến các tín điều. 
Và thực tế, dầu Công Đồng có hai Hiến chế tín lý (Hiến Chế về 
Giáo hội và vé Mặc khái), thì đó cũng chỉ là những điều được 
xác định lại, chứ không có một tín điều nào mới. 

Dĩ nhiên nếu cán trong các văn kiện Thánh Công Đồng phải 
nhắc lại những chân lý tín lý, và phái bác bỏ các sai lâm. 
Nhưng hướng di của Công Đông nhằm ở Mục Vụ. Thay vi đưa 
ra các qui tắc từ những suy luận tiên thiên nơi các “nguyên lý 
vĩnh cửu”, Thánh Công Đồng đã di tìm những tiêu chuẩn hướng 


290 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


dẫn thuộc loại đoàn súng mới nơi những trạng huống thực tại. 


Trong tỉnh thân đó và để dung hòa các khía cạnh trái ngược 
nhau của các vấn đề, thay vì dùng công thức “hoặc là... 
hoặc là...”, Thánh Công Đông chọn công thức “cå ... cả ...”. 
Như vậy, Công Đông có thể giảm bớt tình trạng chú trọng đến 
khía cạnh này mà lãng quên những khía cạnh kia, nhu Giáo hội 
đã gặp phải trong quá khi. Trong mức độ đứng dán, 
Công Đồng giữ thăng bằng cá Thánh Kinh cá Thánh truyén. 
Công Đông đã tìm dung hòa cả tối thượng quyền Giáo Hoàng 
cả cộng đoàn tính của Giám mục. Công Đồng đã đặt đúng chỗ 
са hàng giáo phẩm cả hàng giáo dân, đã giữ quân bình giữa cả 
Giáo hội phổ quát cá Giáo hội địa phương, giữa cá các 
giá trị tu trì cá giá trị phàm trần... 

Sau hết, tỉnh thần mục vụ thể hiện rõ rệt nhất trong chiều 
hướng chung của Thánh Công Đông khi chủ trương không 
chống lại một phán tử nào nhưng nhằm lợi ích cho mọi người, 
khi Giáo hội trình bày tất cả sứ mệnh của mình dưới ánh sáng 
tinh thân phuc vu, Giáo hội nhận ra mình như nữ tì, như kẻ 
được sai đến đem ơn cứu độ cho nhân loại. 


4. "lUatécaná 72: «gun. dáut¿ méi. 


Công Đông không mang lại một tín điều nào mới. Thế 
nhưng, trong những văn kiện đã công bố, Công Đông tạo được 
một đặc điểm độc đáo khi nỗ lực xác định rõ một số khía cạnh 
của kho tàng chân lý. Ở đây, chúng ta chỉ nêu lên vài nét điển 
hình cho đặc điểm này. 


Trước hết, Công Đông đã trình bày một nên thân hoc về 
Chúa Thánh Thân, mà từ lâu Айди như bị lãng quên trong 


291 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 
Giáo hội Tây Phương. Việc này được xem là công lao của các 
Nghị Phụ Đông Phương. Chẳng hạn ở văn kiện về Giáo hội (ví 
dụ các số 4,19,48) và vé truyén giáo (ví dụ số 4), Công Đông 
đã trình bày rõ ràng quan điểm này. Thứ đến, trong thân học về 
Mặc Khải, Công Đông lại đưa ra một quan niệm mới vë chân lý 
của Thánh Kinh và về linh ứng (x. МК 11). 


Nhưng phải nhìn vào quan điểm thân học về Giáo hội, chúng 
ta mới thấy rõ những ánh sáng huy hoàng của Công Đông. Sự 
trở về với cộng đoàn tính Giám mục, quan niệm về Giáo hội 
nhu Bí tích cứu rỗi, như dân Thiên Chúa, hay thái độ mới đối 
với thế giới v.v.. đều là những ánh sáng độc đáo. 
Lại nữa, Công Đông cũng đã giãi chiếu ánh sáng mới cho tính 
cách bí tích của hàng Giám mục, cho chức phó tế. Sau cùng, 
với các Bí tích khác, Công Đồng đã thực sự đem đến bộ mặt 
mới, sáng súa. Công Đông đã quan niệm bí tích Giải tội là sự 
hòa giải không những với Thiên Chúa mà còn với Giáo hội. 
Bí tích Hôn Phối được nhấn mạnh hơn ở khía cạnh tình yêu 
nhân loại và các mục đích chính yếu; Công Đông cũng đưa ra 
qui chế mới cho các cuộc hôn nhân tạp giáo v.v... Trong Bí tích 
Thánh Thể, Công Đông đã khéo léo đổi mới các nghỉ thức 
Thánh Lễ. Còn vé quan điểm thân học chủ truong giáo lý mới 
về “chức linh muc phổ quát nơi mọi giáo dân”, thi chúng ta 
cán phải đợi thời gian mới thấy kết quả. Sau hết, tính cách cánh 
chung là một ánh sáng mới được dua vào trong tất cả các lãnh 
vực thân học, ví dụ khía canh cánh chung của Giáo hội lữ hành 
(xem Giáo hội ch. 7), của hoạt động truyén giáo (xem TG 9), 
của đời sống dòng tu (xem Giáo hội 44) v.v... ” 


(Trích: Thánh Công Bóng chung Vaticanô ILPhán khoa thần hoc 
Giáo Hoàng học viện Piô X, Đà Lạt — Việt Nam, Saigon 1975, 


292 


BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 


trang 27-32; 34-38) 


293 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


Tóm tắt 21 Công Đông chung: 


. NicéaI 325 (20.5 — 25.7) 

. Constantinople I 381 (tháng 5-6) 

. Êphêsô 431 (22.6 — 17.7) 

. Chalcedon 451 (8.10 — 1.11) 

. Constantinople П 553 (5.5 — 2.6) 

. Constantinople Ш 680/681 (7.11.680 — 16.9.681) 

. Nicéa II 787 (24.9 — 23.10) 

. Constantinople ІУ 869/870 (5.10.869 — 28.2.870) 
. Latran I 1123 (18.3 — 6.4) 
. Latran П 1139 (tháng 4) 
. Latran III 1179 (5 – 22 tháng 3) 
. Latran IV 1215 (11- 30 tháng 11) 
.LyonI 1245 (28.6 — 17.7) 
. Lyon II 1274 (7.5 — 17.7) 
. Vienne 1311-1312 
. Constance 1414-1418(S.11.1414- 22.4.1418) 
. Basel 1431-1447 
. Latran V 1512-1517 (10.5.1512 — 16.3.1517) 
. Tridentinó 1545-1563 (13.12.1545 — 4.12.1563) 
. Vaticanó I 1869-1870 (8.12.1869 — 18.7.1870) 
. Vaticanó II 1962-1965 (11.10.1962—8.12.1965) 


о — O л + O г н 


Vĩnh Hội, ngày 10.6.1997 
Vĩnh Hội, ngày 19.3.1998, Lễ thánh Giuse. 


294 


Muc luc 


Muc luc 

ГОМО DAU ca аа вав ааа 5 
BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI.....................................------- re 9 
1. Chúa Giêsu: Không có Đức Giêsu sẽ bông có КИО giáo.............. 10 

2. Cộng đoàn tiên khói... sss 13 

3. Nhưng bình thức sống сйа cộng doàn. ....................... c5: S552 13 

BÀI 2: CUỘC TRUYÉN GIÁO СОА THÁNH PHAOLÔ.............. 21 
1. Những cháng đường ý thúc vé tính đại đồng của Hội Tbánb ......21 

2. Thánh Pbaolô, Vi Tông đồ dán ngoai... 26 
BÀI 3 : CÁC CUÓC ВАТ ĐẠO TRONG РЁ QUỐC LA MÃ ........30 
1. Hội thánh tùng phuc пра nuc... 34 

2: Baáchbibulla socie n EAA О О К О О О А 35 

Z NDANI oi О ОУ Г О ЛУ О УКО Dya 37 

4. Tôn kinh các thánh Ti Dao... 39 

5. Hoàng Dë Сопзїатїїт............... нан он АЫ 41 
BÀI4: HỘ GIÁO VÀ CÁC VÁNSICONG GIÁO ỞNHỮNG THẾ KỶ ĐẦU ..42 
1. Сас bbó băn tbuó ban đâu của Kitô giáO...................--: c5: 52532252 45 

2. Nbting lạc thuyết д các thë ky du... iso sa Deme es 47 

a) Thuyét THONE 1ті (Споѕіѕ) oroi eee 49 

b) Tbuyét Montan (Montanismus) essers 50 

с) Tbuyết Manicbé (Manichaismus) ыыы 51 
ЗНО УО О ЛОО О УО К ТО ЛЕ e os 51 

4. Văn прдп kitô giáo ở nbting thë ky ди... 53 
5¡'GáC TRƯỜNG b ÁO: I9: ii is te Race n bebo s 65 

6- GÁC DOn9 TU ue pet i o RR TD be a eg i d 67 
BÀI 5 : TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIËN....................................... 70 
TIGONB ORI TO Bi КУУ О УУ О К Т 71 

2. Tổng quan vé 21 Công đồn chung... 73 

3. Tám Công dong chung ади OR. rod aid deii qvas 74 

4. Các lạc thuyết Hội tbánb phái duong dádu .................. c5: 52525252 75 


295 


LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO QUA 21 CÔNG ĐỒNG 


J CON ÓN NO É оода aun a .ố 
II. CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPEL I 
1. CÔNG ĐỒNG EPHESUS........ ttt re 
IV. CÔNG ĐỒNG CHALZEDON......... tentent 
V. CÔNG ĐỒNG CONSTANTINOPEL II 
VI. CÓNG ĐỒNG CONSTANTINOPEL III 


Vit: CÔNG ĐỒNG МОВАМ ааа istic tcn 
VIII. CONG ĐỒNG CONSTANTINOPEL IV... 
BAT6: CUOC DIDAN наннан etii ERN vedi 
1. Hội tbánb trong dé quốc La та 
2uGCHOÓG LIH. as t ub e ve nee 
3. Kitó bóa các тап dán....... sss 
4. Thành lập các THƯỚC бї... sss 
BÀI 7: HỒI GIÁO VÀ NHÜNG CUỘC THẬP TỰ CHINH.......... 119 
Ж ОКШЫ MK ОО О О ОКУУ ОО 120 
2 That СРТ us se О УУ О enr ise oe en 123 
а) Ánb buóng của dòng Ситу... 123 
D): NouvOT ЧЖОУ УУУ О УО О О О О Л УО qd 124 
лу у Ш о иа EE AE 127 
d) Kết quả của phong trào Tháp tu Chinb ees 130 
3. CÔNG CUÔC truyën giáo .............. cod dan Ol fede pa cedes 132 
BÀI 8 : NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ..................... 139 
1. Вб1 САМН LJCH SÜ... 139 
1. Cuộc ly bbai của G. bội Đông phuong uới G. bội Tây pbương.... 139 
2. Cuộc tranb cbấp giữa tbán quyền và thë quyỄH.................... ..-- 142 
3. Thói ky đen tối của Hội tbánh ở Âu Сради....... 55:5: 5c: 157 
4. Những điểm son của thời Trung Сб... 164 
п. MUỒI CÔNG ĐỒNG CHUNG THỜI TRUNG GỔ.........................---... 172 
IX. CÔNG DONG Ааа на ьн А, 


X. CÓNG ĐỒNG LATRAN II 
XI. CÔNG ĐỒNG LATRAN IlI 
XII. CÔNG ĐỒNG LATRAN IV 

XIII. CÔNG DONE LYONI....... I vy iL Le vL MUS LA Dt. 


Muc luc 


XIV. CÓNG ĐỒNG РУО ро уау Алы de ha n 178 
XV. CÔNG DÓNG MIENNE: contact ceto atu cete dnas 179 
XVI. CÓNG ĐỒNG CONSTANZ жыны 06610066: reti ucap Áo аа НАЙ, 181 
XVII. CONG ĐỒNG BASEL ......... nns 184 
XVIII. CÔNG ĐỒNG LATRAN V... 185 
BÀI 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO.............................................. 187 
XIX. CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO (1545-1563): аанай на 187 
1. Tbuyết Nbàn bán và thời Phuc bung ........... ы. 187 

2. Các nhà tiên cái cách ........... аео нае 191 

3. Tình trạng Giáo bội truóc thời Cái các ................... a... 193 

4. Martin Luther (1483-1546) và cuộc cải cách ở Đúc.................. 195 

5: Gác nha. Gai cách Ерде s o ed tede 204 

6. Công Đông Tridentino (1545-1563)................ з. 209 

7. Cuóc сапр tán trong Hội tIbánb...................... HH này 214 
BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANGÓ....................................... 221 
Хх. CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I (18691870) иа: диин a aaa uy ы 221 
ADO ОЛЛО УОЛУ ОЛУ О О Г С ЛО Т 221 

а. Phong trào "Khai Sáng. i.i asha tuti pter e 4311210101484 221 

b. Những chi truong quóc giáo. eieren 222 

c. Cuộc cách mang Pháp 1789... 226 

d. Phong trào trần thế bóa Giáo bội (Sécularisation) а. 231 

2. Công Đông Vaticanó I (1869 - 1870)........... ы. 233 
XXI. CÔNG ĐỒNG VATICANO II (1962-1965) ............................2- 55-55 xcecteeEEerrserrsee 240 
T BO Gan oc An О ОА ЛУ Л ОЛЛО ng С 240 
ЕООД ЖОЛОК ЛК Л О КККК О КЛ 240 
(Жее pl Gido Hong. УО О ОУ УО О О О УО Г Г ias 243 

c. 1914 cho dén ngày пау... 244 

2. Những niên biéu quan trong nbát của Công đồng Vaticano П..250 
3. Những ý bướng chínb yếu của Công Đồng Vaticanó II. ............. 257 

a. Vaticanó П: môt Công Đông của Giáo bội nói vé Giáo bội.................. 257 

b. Vaticanó П: Công Đông của tự do tà đối thoại. а 259 

c. Vaticanó П: Công Đông Мис Vi. isses 261 

d. Vaticanó П: nguón sáng тбї. sse 262 


297 


298 


